TS. NGÔ PHÚC HẠNH 


GIÁO TRÌNH 


íIUIfIII LÚ 


PT LUỰT 


NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfIp:/www.lrc-tmu.edu. vn 


TS. NGÔ PHÚC HẠNH 


GIÁO TRÌNH 
QUẢN LÝ 
CHÁT LƯỢNG 


PHÒNG MƯỢN 


NHÀ XUÁT BẢN TÀI CHÍNH 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfIp:/www.lrc-tmu.edu. vn 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong một bối cảnh nền kinh tế thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt 
như hiện nay, các doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu đảm bảo được chất 
lượng hàng hoá và dịch vụ của mình. Lấy lợi nhuận trước mắt để đánh đổi 
chất lượng chỉ giúp các doanh nghiệp tồn tại trong một thời gian ngắn. Điều 
này có nghĩa chất lượng đồng nghĩa với chân lý sống còn của doanh nghiệp. 

Mặt khác do hiện nay nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang có 
những biến đổi sâu sắc, Việt Nam đã gia nhập ASEAN, APEC và mới đây 
nhất là WTO, điều này cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt 
Nam sẽ có rất nhiều những cơ hội và thách thức mới, vận hội mới để tồn tại, 
cạnh tranh và hoà nhập vào các thị trường. Sự cạnh tranh này không những 
chỉ diễn ra giữa các thị trường ở trong nước mà còn cả với thị trường nước 
ngoài. Một trong những yếu tố không kém phần quan trọng để có thể quyết 
định những vấn. đẻ nêu trên là các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thiết lập 
một hệ thống quản lý chất lượng trong bắt cứ một tô chức nào nếu muốn có 
lợi nhuận cao, sản phẩm, dịch vụ sản xuất ra thoả mãn tối đa nhu cầu của 
khách hàng. 

Quản lý chất lượng (ualiy Managemem) là môn khoa học bao 
gồm cả lý thuyết và thực hành trong nghiên cứu, giảng dạy và áp dụng cả 
trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Quản lý chất lượng đề cập toàn bộ 
các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
trong tất cả các giai đoạn từ thiết kế, sản xuất đến tiêu dùng, trong đó yêu 
tố quan trọng nhất chính là yếu tố con người - chủ nhân của các quá trình 
quản lý, công nghệ. 

Cuốn sách này được giới thiệu tới bạn đọc như là giáo trình lý thuyết 
và thực hành đối với ngành quản trị doanh nghiệp nói riêng và ngành quản 
trị kinh doanh nói chung. Đặc biệt giáo trình đã cố gắng tiếp cận các vấn đề 
của quản lý chất lượng gắn với các yêu cầu của thị trường và khách hàng. 
Trong quá trình hoàn thiện cuốn sách tác giả đã có sự nghiên cứu và tham 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


khảo các tài liệu nước ngoài, các công trình trong nước cùng với những kinh 
nghiệm giảng dạy, làm việc ở các doanh nghiệp. 

Nội dung giáo trình được chia làm 12 chương, bao gồm: 

Chương 1. Chất lượng sản phẩm và địch vụ 

Chương 2. Khách hàng và thị trường sản phẩm 

Chương 3. Chỉ phí chất lượng và năng suất 

Chương 4. Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 

Chương 5. Hệ thống quản lý chất lượng 

Chương 6. Các phương pháp, kỹ thuật quản lý chất lượng 

Chương 7. Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 

Chương 8. Tiêu chuẩn hoá và đo lường chất lượng 

Chương 9. Kiểm tra, đánh giá chất lượng 

Chương 10. Cúc công cụ thống kê trong quản lý chất lượng 

Chương 11. Quản lý Nhà nước về chất lượng 

Chương 12. Mã số - Mã vạch 

Giáo trình “Quản lý chất lượng” lần đầu được biên soạn cho chuyên 
ngành Quản trị doanh nghiệp — Khoa Kinh tế — Quản trị kinh doanh, Trường 
Đại học Phương Đông, nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả cuốn 
sách rất mong nhận được ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình được hoàn 


thiện hơn. 


Hà Nội, tháng ] năm 2011 
TS. NGÔ PHÚC HẠNH 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Chương Í 
CHÁT LƯỢNG SÁN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 


1.1. CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÁT LƯỢNG 
SẢÁN PHẢM 


1.1.1. Khái niệm sản phẩm, chất lượng sản phẩm 
* Khái niệm sản phẩm 

Trong nền kinh tế hàng hoá, sản phẩm sản xuất ra để trao đổi trên thị 
trường. Mỗi sản phẩm khi được sản xuất ra đều nhằm mục đích đáp ứng 
những nhu cầu nhất định của người tiêu dùng. Càng ngày, khi xã hội càng 
phát triển thì nhu cầu của con người về các loại sản phẩm với số lượng đa 
dạng, chất lượng cao càng nhiều. Ngày nay, khi sản phẩm do các doanh 
nghiệp sản xuất ra không chỉ đáp ứng những nhu cầu về giá trị vật chất mà 
cả về những yếu tố về tinh thần, văn hoá của người tiêu dùng. 

Theo ISO 9000:2000, trong phần thuật ngữ thì sản phẩm được định 
nghĩa là “kết quả của các hoạt động hay quá trình”. Như vậy, sản phẩm 
được tạo ra từ tất cả mọi hoạt động bao gồm cả những hoạt động sản xuất ra 
của cải vật chất cụ thê và các dịch vụ. Tất cả các tổ chức hoạt động, trong 
mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân đều có thể tạo ra và cung cấp sản 
phẩm của mình cho xã hội. Mặt khác, bất kỳ một yếu tố vật chất nào hoặc 
một hoạt động do tổ chức nào cung cấp nhằm đáp ứng những yêu cầu bên 
trong và bên ngoài của doanh nghiệp đều có thể được gọi là sản phẩm. 

Sản phẩm được hình thành từ các thuộc tính vật chất hữu hình và vô 
hình tương ứng với hai bộ phận cấu thành là phần cứng và phần mềm của 
sản phẩm. 

Phần cứng của sản phẩm là các thuộc tính vật chất hữu hình thể hiện 
dưới một hình thức cụ thể rõ ràng bao gồm những vật thể bộ phận và những 
vật thể được lắp ráp, kể cả những nguyên vật liệu đã được chế biến. Các 
thuộc tính phần cứng phản ánh giá trị sử dụng khác nhau như chức năng, 
công dụng kỹ thuật, kinh tế của sản phẩm. Tính hữu ích của các thuộc tính 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


sản phẩm này phụ thuộc rất chặt chẽ vào mức độ đầu tư của lao động và 
trình độ kỹ thuật sử dụng trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. 

Phần mềm của sản phẩm bao gồm các loại dịch vụ cung cấp cho 
khách hàng và các yếu tố như thông tin, khái niệm, các dịch vụ đi kèm... 
đáp ứng những nhu cầu tỉnh thần, tâm lý xã hội của khách hàng. Những yếu 
tố phần mềm của sản phẩm ngày càng thu hút sự chú ý của khách hàng 
nhiều hơn. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, chính những 
yếu tố phần mềm lại tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh khó sao chép hơn là 
những yếu tố phần cứng của sản phẩm. Cấu trúc của một sản phẩm hoàn 
chỉnh có thê được biểu diễn qua sơ đồ sau: 


Hình 1.1: Cấu trúc của một sản phẩm hoàn chỉnh 


Phần cứng: Hữu hình 
- Vật thể bộ phận 

- Sản phẩm được lắp ráp 
- Nguyên vật liệu 


SẢN PHẢM 


Phần mềm: Vô hình 
- Các dịch vụ 

- Các khái niệm 

- Thông tin... 


* Phân loại sản phẩm 

Trong cuộc sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất hàng ngày, con 
người sử dụng rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Nhu cầu của con người 
rất phức tạp và phát triển theo hướng ngày càng đa dạng và phong phú 
hơn. Để thoả mãn những nhu cầu đa dạng đó của con người, các doanh 
nghiệp sản xuất ra hàng trăm nghìn loại sản phẩm với công dụng và tên 
gọi khác nhau. Để tạo điều kiện dễ dàng thuận lợi trong công tác quản lý 
và tô chức sản xuât — kinh doanh trên thị trường, người ta phân loại sản 
phẩm thành những nhóm khác nhau. Đối với doanh nghiệp, mỗi cách phân 
loại nhăm những mục đích riêng, tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống 
tiêu chuân kinh tê — kỹ thuật cho công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển 
và các dịch vụ kèm theo thích hợp. 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Trong phạm vi nền kinh tế quốc dân, việc phân loại sản phẩm giúp 
Các cơ quan quản lý Nhà nước dễ dàng quản lý và có cơ sở để định hướng 
chính sách phát triển cơ cấu sản phẩm hợp lý trong từng thời kỳ. Có nhiều 
căn cứ khác nhau để phân loại sản phẩm như phân loại theo chức năng, công 
dụng của sản phẩm, theo đặc điểm công nghệ sản xuất, theo nguyên liệu sử 
dụng, theo thành phần hoá học. Dưới góc độ của quản lý chất lượng, người 
ta chỉ xem xét cách phân loại căn cứ vào công dụng chức năng của sản 
phẩm. Và đây cũng là cách phân loại phổ biến nhất. Trong số những sản 
phẩm có cùng công dụng, người ta lại có thể chia thành các nhóm sản phẩm 
dựa theo mục đích, lĩnh vực, đối tượng, điều kiện và thời gian sử dụng. 

Theo mục đích sử dụng, sản phẩm được chia thành ba loại: 

- Sản phẩm dùng để đáp ứng nhu cầu của sản xuất sản phẩm, 

- Sản phẩm dùng để tiêu dùng, 

- Sản phẩm để bán. 

Mỗi doanh nghiệp phải có những giải pháp trọng tâm khác nhau để 
đảm bảo cho sản phẩm sản xuất ra phù hợp với mục đích và yêu cầu của 
người sử dụng. Trong nhóm sản phẩm tiêu dùng, căn cứ vào thời gian sử 
dụng lại chia thành các sản phẩm tiêu dùng thường xuyên và sản phẩm lâu 
bền. Cứ như vậy, sự phân loại sản phẩm thành những nhóm nhỏ với những 
đòi hỏi cụ thể riêng biệt và giá trị sử dụng, yêu cầu bảo quản, quản lý. 

Những sản phẩm có cùng chức năng, công dụng đáp ứng một mục 
đích tiêu dùng nhất định lại do các doanh nghiệp khác nhau sản xuất và 
cung cấp. Để phục vụ công tác quản lý, phân biệt các loại sản phẩm có 
nguồn gốc sản xuất ra từ những đơn vị khác nhau, thông thường các cơ quan 
quản lý Nhà nước về chất lượng yêu cầu mỗi doanh nghiệp phải sử dụng 
nhãn hiệu sản phẩm riêng biệt. Nhãn hiệu được đăng ký và thống nhất hoá, 
tiêu chuẩn hoá về quy cách và chất lượng và được bảo hộ nhãn hiệu khi đã 
đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng dùng để phân biệt 
hàng hoá cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau. Trên nhãn hiệu có ghi 
những thông tin cần thiết về chất lượng, số đăng ký, tiêu chuẩn chất lượng, 
các quy định về điều kiện và phạm vi sử dụng, thời hạn sử dụng, thời hạn 
bảo hành nhằm bảo vệ người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Các doanh 
nghiệp dùng nhãn hiệu hàng hoá là để cung cấp những thông tin cần thiết về 
sản phẩm và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình trước người tiêu 
dùng trên thị trường. 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Chất lượng sản phẩm 


Chất lượng sản phẩm là một khái niệm đã xuất hiện từ lâu và được sử 
dụng rất phổ biến trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Tuy nhiên, 
hiểu như thế nào là chất lượng sản phẩm lại là vấn đề không đơn giản. Đây là 
một phạm trù rất rộng và phức tạp, phản ánh tổng hợp các nội dung kỹ thuật, 
kinh tế và xã hội. Đứng ở những góc độ khác nhau và tuỳ theo mục tiêu, 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có thể đưa ra những quan niệm về chất lượng 
xuất phát từ sản phẩm, từ người sản xuất hay từ đòi hỏi của thị trường. 


Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề chất lượng là một yếu tố quan 
trọng nhất trong việc nâng cao mức sống, kinh tế, xã hội và an ninh sinh 
thái. Chất lượng là một khái niệm phức tạp, nó đặc trưng cho tính hiệu quả 
của tất cả mọi mặt hoạt động: Thiết kế chiến lược, tổ chức sản xuất, 
marketing... Chất lượng sản phẩm là thành phần quan trọng nhất của toàn 
bộ hệ thống chất lượng. 

Quan niệm siêu việt cho rằng chất lượng là sự tuyệt vời và hoàn hảo 
nhất của sản phẩm. Quan niệm này mang tính trừu tượng, chất lượng sản 
phẩm không thê xác định được một cách chính xác. 

Quan niệm xuất phát từ sản phẩm lại cho rằng chất lượng sản phẩm 
được phản ánh bởi các thuộc tính đặc trưng của sản phẩm đó. Chắng hạn, 
theo quan niệm của các nhà sản xuất thì chất lượng là sự hoàn hảo và phù 
hợp của một sản phẩm/dịch vụ với một tập hợp các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn, 
quy cách đã được xác định trước, như: “Chất lượng là tổng hợp những tính 
chất đặc trưng của sản phẩm thể hiện mức độ thoả mãn các yêu cầu định 
trước cho nó trong điều kiện kinh tế, xã hội nhất định”. 

Ngày nay thường nói đến chất lượng tông hợp bao gồm chất lượng 
sản phẩm, chất lượng dịch vụ. 

Trong nền kinh tế thị trường, đã có hàng trăm định nghĩa về chất 
lượng sản phẩm được đưa ra bởi các tác giả khác nhau. Những khái niệm 
chất lượng này xuất phát và gắn bó chặt chẽ với Các yếu tố cơ bản của thị 
trường như nhu cầu, cạnh tranh, giá cả. Có thể xếp chúng trong một nhóm 
ˆ chung gọi là “ 'quan niệm chất lượng hướng theo thị trường”. Đại diện chọ 
nhóm này có một số các định nghĩa sau: 


Trong lĩnh vực quản trị chất lượng, tổ chức kiểm. tra chất lượng châu 
Âu — European “Organization For Quality Control cho :ằuy- “Chất lượng là 
chất phù hợp đối với yêu cầu của người tiêu dùng ”. 


hủ 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


Philip B Crosby trong quyền Chất lượng là thứ cho không đã diễn tả 
chất lượng như sau: “Chár lượng là sự phù hợp với yêu cầu ”. 

Theo tiêu chuân Việt Nam TCVN 5814 — 1994 phù hợp với ISO/ 
DIS 8402: 

“Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể tạo cho thực 
thê đó khả năng thoả mãn những nhu cầu đã nêu ra và nhu cầu tiềm ẩn”. 

Đối với nhà sản xuất: “Chất lượng có nghĩa là phải đáp ứng những 
chỉ tiêu kỹ thuật đề ra ”. 

Một định nghĩa khác về chất lượng đó là: “Chất lượng” là sản phẩm 
không khiếm khuyết ƒreedom ƒom dejìciencies), nghĩa là không phải làm 
lại, sửa lại sản phẩm khiến không phát sinh những sự cố ngoài ý muốn, 
khiến khách hàng không hài lòng. Bắt cứ việc gì làm lại, sửa lại, giải quyết 
sự cố nào đối với sản phẩm thì công ty cũng phải mắt chỉ phí, do đó theo 
nghĩa này thì chất lượng là cắt giảm chỉ phí (nói chính xác là cắt giảm lãng 
phí), vì thế chất lượng cao hơn đồng nghĩa với “chỉ phí ít hơn — cosf /ess)”. 

Bảng dưới đây tổng kết chỉ tiết về hai ý trái ngược nhau của khái 
niệm “chất lượng”: 

Bảng 1.1. Các khái niệm về “Chất lượng” 


Không khiếm khuyết 


Chất lượng cao hơn cho phép công ty: 
- Giảm tỷ lệ sai lỗi. 
- Giảm các việc phải làm lại, giảm lãng phí. 


Đặc tính của sản phẩm đáp ứng 
mong muốn của khách hàng 
Chát lượng cao ơn cko phép cúng ty: 
- Tăng sự hài lòng của khách hàng. 
- Làm ra các sản phẩm dễ bán. 


- Tăng sức cạnh tranh. - Giảm các sự cố ngoài ý muốn, giảm chỉ phí 
- Tăng thị phần. bảo hiểm. 

- Tăng doanh thu. - Giảm sự không hài lòng của khách hàng. 

- Tăng giá cô phiếu - Giảm các cuộc thanh tra, kiêm thử. 


- Rút ngắn thời gian đưa SP mới ra thị trường. 
- Tăng lợi nhuận, tăng công suất. 
- Tăng hiệu quả giao hàng. 


Chủ yếu tác động tới việc bán hàng. | Chủ yếu tác động tới chỉ phí. 
Thông thường chất lượng cao ho 
nghĩa là chi phí lớn hơn. 
Nội dung của chất lượng. /Plarwz ƒur Qualiuy, 2". (1990). Jurưn “Tustitude, le, 


Winton, CT, pp.1-10.] 


Thông thường chất lượng cao hơn nghĩa là 
chỉ phí ít hơn. 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Nhìn chung, mọi định nghĩa tuy có khác nhau về câu chữ nhưng tự 
trung đều nêu lên bản chất cuối cùng mà cả người sản xuất và người tiêu 
dùng đều quan tâm hướng tới đó là “đặc tính sử đụng cao và giá cả phù 
hợp”. Thể hiện điều này, quan điểm đầy đủ hiện nay về chất lượng được tổ 
chức tiêu chuẩn thế giới ISO (1ernational Organization ƒor Standardization) 
định nghĩa: “Chất ' lượng là mức độ thoả mãn của một tập hợp các thuộc tính 
đối với các yêu cầu ”. Yêu cầu là những nhu cầu hay mong đợi đã được công 
bó, ngầm hiểu chung hay bắt buộc. Nói cách khác, chúng ta có thể hiểu chất 
lượng là sự phù hợp với yêu cầu. Sự phù hợp này phải được thể hiện trên cả 
ba phương diện đó là 3P: (1) Per/ormance hay Perƒectibiliy: hiệu năng, khả 
năng hoàn thiện; (2) Price: Giá thoả mãn nhu cầu; (3) Puncfuallity: Đúng 
thời điểm. 

Ngoài ra để thoả mãn mong muốn và kỳ vọng của khách hàng, một 
nhà cung cấp hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ phải thực hiện hai bước sau: 

- Xác định xem những mong muốn và kỳ vọng của khách hàng là gì 
và thống nhất các tiêu chí kỹ thuật mà sản phẩm hay dịch vụ cần có để đáp 
ứng hoặc đáp ứng nhiều hơn kỳ vọng đó. 

- Bảo đảm sản phẩm hay dịch vụ phù hợp với các tiêu chí kỹ thuật đã 
thống nhất. 

Có thể hiểu bước đầu tiên là chất lượng thiết kế và bước thứ hai là 
chất lượng quá trình. 

Chất lượng thiết kế là mức độ mà các tiêu chí kỹ thuật của sản phẩm 
hoặc dịch vụ thoả mãn các mong muốn và kỳ vọng của khách hàng. 


Chất lượng quá trình là mức độ phù hợp với các tiêu chí kỹ thuật mà 
sản phẩm hoặc dịch vụ đạt được khi được chuyển giao cho khách hàng. 


1.1.2. Các thuộc tính của chất lượng sản phẩm 


Mỗi sản phẩm đều được cấu thành bởi rất nhiều các thuộc tính có giá 
trị sử dụng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Mỗi thuộc tính 
chất lượng của sản phẩm thê hiện thông qua một tập hợp các thông số kịnh 
tế — kỹ thuật phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các 
thuộc tính này có quan hệ chặt chế với nhau tạo ra một mức chất lượng nhất 
định của sảa phẩm. 


10 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Những thuộc tính chung nhất phản ánh chất lượng sản phẩm bao gồm: 

- Các thuộc tính kỹ thuật: phản ánh tính công dụng, chức năng của 
sản phẩm. Được quy định bởi các chỉ tiêu kết cấu vật chất, thành phân câu 
tạo và đặc tính về cơ, lý, hoá của sản phẩm. 

- Các yếu tố thẩm mỹ: đặc trưng cho sự truyền cảm, hợp lý về hình thức, 
dáng vẻ, kêt câu, kích thước, tính cân đối, màu sắc, trang trí, tính thời trang. 

- Tuổi thọ của sản phẩm: Đây là yêu tố đặc trưng cho tính chất của 
sản phẩm giữ được khả năng làm việc bình thường theo đúng tiêu chuẩn 
thiết kế trong một thời gian nhất định. Đây là yếu tố quan trọng trong quyết 
định lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng. 

- Độ tin cậy của sản phẩm: Là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất phản ánh chất lượng của một sản phẩm và đảm bảo cho tổ chức có khả 
năng duy trì và phát triển thị trường của mình. 

- Độ an toàn của sản phẩm: Những chỉ tiêu an toàn trong sử dụng, 
vận hành sản phẩm, an toàn đối với sức khoẻ người tiêu dùng và môi trường 
là yếu tổ tất yếu, bắt buộc phải có đối với mỗi sản phẩm. 

- Mức độ gây ô nhiễm của sản phẩm: Là yêu cầu bắt buộc các nhà 
sản xuất phải tuân thủ khi đưa sản phâm của mình ra thị trường. 

- Tính tiện dụng: phản ánh những đòi hỏi về tính sẵn có, tính dễ vận 
chuyển, bảo quản, đễ sử dụng và khả năng thay thế của sản phẩm khi bị hỏng. 

- Tính kinh tế của sản phẩm: Thẻ hiện khi sử dụng sản phẩm như có 
tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. 

Ngoài những thuộc tính hữu hình trên còn có những thuộc tính vô 
hình khác như những dịch vụ đi kèm sản phẩm, đặc biệt là dịch vụ sau khi 
bán hàng, tên, nhãn hiệu, danh tiếng, uy tín của sản phẩm... cũng tác động 
đến tâm lý của người mua hàng. 

Dưới góc độ kinh doanh có thể phân loại thành hai nhóm thuộc tính sau: 

* Thuộc tính công dụng — Phần cứng (giá trị vật chất) — nói lên công 
dụng đích thực của sản phẩm. Các thuộc tính nhóm này phụ thuộc vào bản 
chất, cấu tạo của sản phẩm, các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ. Phần 
này chiếm khoảng 10-40% giá trị sản phẩm. 


11 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


* Thuộc tính được cảm thụ bởi người tiêu dùng — phần mềm (giá trÍ 
tinh thần) — xuất hiện khi có sự tiếp xúc, tiêu dùng, sản phẩm và phụ thuộc 
vào quan hệ cung cầu, uy tín của sản phẩm, xu hướng, thói quen tiêu dùng; 
đặc biệt là các dịch vụ trước và sau khi bán. Phần này chiếm khoảng 60- 
80% giá trị sản phẩm, thậm chí có thể lên đến 90% giá trị sản phẩm. 


1.1.3. Giá trị và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng 


Trong môi trường phát triển kinh tế hội nhập hiện nay, cạnh tranh trở 
thành một yếu tố mang tính quốc tế đóng vai trò quyết định đến sự tổn tại và 
phát triển của mỗi doanh nghiệp. Theo M.E.Porter (Mỹ) thì khả năng cạnh 
tranh của mỗi doanh nghiệp được thể hiện thông qua hai chiến lược cơ bản 
là sự phân biệt hoá sản phẩm và chỉ phí thấp. Chất lượng sản phẩm trở thành 
một trong những chiến lược quan trọng nhất làm tăng năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp. Xu thế toàn cầu hoá mở ra cho thị trường thêm rộng hơn 
nhưng cũng làm tăng thêm lượng cung trên thị trường. Người tiêu dùng có 
quyền lựa chọn nhà sản xuất, cung ứng một cách rộng rãi hơn. Yêu cầu về 
chất lượng của thị trường nước ngoài rất khắt khẹ. Năng lực cạnh tranh của 
các doanh nghiệp nước ngoài rất lớn, chất lượng sản phẩm cao, chi phí sản 
xuất hợp lý. Tất cả điều đó đặt ra cho thị trường Việt Nam một cơ hội và 
thách thức rất lớn. | 

Chất lượng sản phẩm tạo ra SỨC hấp dẫn, thu hút người mua và tạo 
lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Do mỗi sản phẩm đều có những 
thuộc tính khác nhau. Các thuộc tính này được coi là một trong những yếu 
tố cơ bản tạo nên lợi thế cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Khách hàng 
hướng đến một thuộc tính nào đó mà họ cho là phù hợp nhất với mình và có 
sự so sánh với các sản phẩm cùng loại. Bởi vậy sản phẩm có thuộc tính chất 
lượng cao là một trong những căn cứ quan trọng cho quyết định lựa chọn 
mua hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Chất lượng sản phẩm /àm tăng uy tín, danh tiếng và hình ảnh của 
doanh nghiệp, điều này có tác động rất lớn tới quyết định lựa chọn các sản 
phẩm của khách hàng. 

Chất lượng sản phẩm cao là cơ sở cho hoạt động duy trì và mở rộng 
thị trường tạo ra sự phát triển lâu dài, bền vững cho các doanh nghiệp. 


12 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Nâng cao chất lượng sản phẩm có ý nghĩa tương đương với tăng 
năng suất lao động xã hội, giảm phế thải trong sản xuất, nhờ đó giảm nguồn 
gây ô nhiễm môi trường. 

Nâng cao chất lượng sản phẩm còn giúp người tiêu dùng tiết kiệm 
được chỉ phí, sức lực, còn là giải pháp quan trọng để tăng khả năng tiêu thụ 
sản phẩm, tăng doanh thu và lợi nhuận, trên cơ sở đó đảm bảo thống nhất 
các lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và xã hội. 

Trong điều kiện ngày nay, nâng cao chất lượng sản phẩm là cơ sở 
quan trọng cho việc thúc đẩy mạnh quá trình hội nhập, giao lưu kinh tế và 
mở rộng trao đổi thương mại của các doanh nghiệp. 

Hiện nay, hội nhập và toàn cầu hoá ngày càng làm cho các doanh 
nghiệp ý thức sâu sắc hơn về vấn đề nâng cao chất lượng. Một trong những 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với nhiều doanh nghiệp đó là vấn đề xây 
dựng hệ thống chất lượng để tạo ra khả năng cạnh tranh cao hơn trên thương 
trường quốc tế. Hệ thống chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc 
thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài. 
Thông thường các doanh nghiệp nước ngoài luôn xem việc có giấy chứng 
nhận về chất lượng sản phẩm của các tô chức quốc tế là điều kiện bắt buộc 
trong các cuộc thương lượng, đàm phán kiểu này. 

Khi xây dựng hệ thống chất lượng chúng ta cần xuất phát từ những 
đặc điểm đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống chất lượng 
cần phải được tính toán trên cả phương diện chỉ phí thấp nhất có thể được để 
thiết kế và chế tạo ra sản phẩm. Người tiêu dùng luôn luôn mong muốn và 
tin tưởng rằng sản phẩm họ mua được luôn là tin cậy, chắc chắn đúng như 
những gì nhà sản xuất đã hứa hẹn. 

Trên phương diện lý thuyết và thực tế quản lý chất lượng chúng ta 
cần xem xét cả hai vấn đề: chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng. Bảo 
đảm chất lượng đòi hỏi chúng ta phải chi phí không ít tiền bạc và công sức. 
Chi phí về công sức lao động trực tiếp của người lao động trong việc nâng 
cao chất lượng không hề nhỏ, nhưng chỉ phí cho lao động trí tuệ của đội ngũ 
các nhà quản lý, các nhà khoa học, các kỹ sư, các nhà tư vẫn... sẽ ngày càng 
tăng và có một vai trò quan trọng. Nhiệm vụ phối hợp hài hoà mọi sự cố 


Lỗ 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


gắng của mọi người, mọi cấp, mọi ngành nghề, ở bên trong và bên ngoài 
một tổ chức là hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng. 

Đối với nhiều doanh nghiệp, giá trị của chất lượng sản phẩm năm Ở 
chỗ chỉ những sản phẩm có chất lượng thì mới nhận được giấy thông hành 
để xuất khâu vào thị trường của các nước công nghiệp phát triển. Những 
cuộc thi chuyên ngành gián tiếp hay trực tiếp có liên quan đến chất lượng 
sản phẩm sẽ là một yếu tố tích cực trong việc thi đua nâng cao chất lượng 
trong các doanh nghiệp hiện nay, giúp họ nâng cao được khả năng cạnh 
tranh trên thương trường quốc tế. 

Những cuộc thi mang nhiều bản sắc khác nhau để trao giải thưởng và 
danh hiệu danh dự cho các doanh nghiệp và các cá nhân làm ra hay sử dụng 
có hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ cũng thường được tổ chức hàng năm ở 
nhiều nước trên thế giới. 

Chất lượng sản phẩm là một trong những công cụ quan trọng nhất 
trong “cuộc chiến” giành thị trường tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước. Chính 
chất lượng sản phẩm đã và sẽ tạo nên thương hiệu, uy tín và khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm hàng hoá. Đối với khách hàng giữa rất nhiều hàng hoá 
tương tự nhau họ đã và sẽ lựa chọn những sản phẩm hàng hoá nào có nhiều 
thuộc tính thoả mãn được tốt nhất những nhu cầu về giá trị sử dụng của họ 
mà chỉ phí lại ở mức thấp nhất có thể. Sự logic về cạnh tranh để nâng cao 
chất lượng nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng luôn là một động 
lực rất khắc nghiệt để các doanh nghiệp phải vươn lên phía trước. 

Nước Nhật là một tắm gương điển hình về giá trị của việc nâng cao 
chất lượng. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II người Nhật đã tích cực tìm kiếm 
những con đường nâng cao hiệu quả của sản xuất và chất lượng chỉ phí. Có 
rất nhiều nhóm các nhà quản lý của Nhật Bản đứng ra nghiên cứu kinh 
nghiệm của toàn bộ thế giới. Họ đã có những cuộc tiếp xúc và 8ặp gỡ với 
những người lãnh đạo của các công ty hàng đầu thế giới ở Mỹ và Tây Âu 
lúc bấy giờ. Kinh nghiệm học hỏi từ nước ngoài đã được áp dụng sáng tạo 
và có chọn lọc cho các doanh nghiệp của Nhật Bản. Sự chú ý học hỏi của 

người Nhật lúc đó đã dẫn họ tới các khái niệm kiểm soát chất lượng bằng 
phương pháp thống kê và quản lý chất lượng tổng hợp. 


14 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Nhật Bản là nơi đầu tiên làm nảy sinh một khái niệm mới về “văn 
hoá chất lượng”. Văn hoá chất lượng là một khái niệm tổng hợp bao gồm: 
chất lượng dịch vụ, chất lượng các tài liệu công bố và báo cáo, chất lượng 
thực hiện các thao tác sản xuất... | 


1.2. DỊCH VỤ VÀ CHÁT LƯỢNG DỊCH VỤ 


1.2.1. Khái niệm dịch vụ 


Có những quan niệm khác nhau về dịch vụ, nhưng tựu trung lại có 
mấy cách hiểu chủ yếu sau: 

Theo quan điểm truyền thống: Những gì không phải nuôi trồng, 
không phải sản xuất đều là dịch vụ (gồm các hoạt động: khách sạn, giải trí, 
bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, tài chính, ngân hàng, giao thông....). 

Theo cách hiểu phổ biến: Dịch vụ là một sản phẩm mà hoạt động của 
nó là vô hình. Nó giải quyết các mối quan hệ với khách hàng hoặc với tài 
sản do khách hàng sở hữu mà không có sự chuyên giao quyền sở hữu. 

Theo cách hiểu khác: Dịch vụ là một hoạt động xã hội mà hoạt động 
này đã xảy ra trong mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng và đại diện của 
công ty cung ứng dịch vụ. 

Theo ISO 8402: Dịch vụ là kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc 
giữa người cung ứng và khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung 
ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Dịch vụ bao gồm ba bộ phận hợp thành: 

- Dịch vụ căn bản là hoạt động thực hiện mục đích chính, chức năng, 
nhiệm vụ chính của dịch vụ. 

- Dịch vụ hỗ trợ là hoạt động tạo điều kiện thực hiện tốt dịch vụ căn 
bản và làm tăng giá trị của dịch vụ căn bản như du lịch biển, dịch vụ căn 
bản là tắm biển nhưng dịch vụ hỗ trợ là ăn, ở khách sạn, các hoạt động tham 
quan du lịch, vui chơi, giải trí và hoạt động văn hoá. 

- Dịch vụ toàn bộ bao gồm dịch vụ căn bản và dịch vụ hỗ trợ. 

Với một hoạt động nhất định, nhiều khi khó tách bạch giữa sản 
phẩm, dịch vụ và sản xuất. Ví dụ: hoạt động của cửa hàng ăn vừa có tính 


15 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


chất sản xuất, vừa có tính chất dịch vụ (dịch vụ bao gói, bảo hành gắn với 
sản phẩm cụ thẻ). 

Để có dịch vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ của các yếu tố vật chất và 
con người bao gồm cả sự phối hợp khách hàng. Cụ thể muốn cung cấp mộ! 
dịch vụ cần có các yếu tố sau: 

- Khách hàng đang nhận dạng dịch vụ và các khách hàng khác. Đây 
là yếu tố căn bản và tuyệt đối cần thiết để có dịch vụ. Không có khách hàng 
dịch vụ tồn tại. 

- Cơ sở vật chất bao gồm phương tiện, thiết bị, môi trường như địa 
điểm, khung cảnh... 

- Nhân viên phục vụ, hoạt động dịch vụ. Dịch vụ là mục tiêu của hệ 
thống dịch vụ và cũng chính là kết quả của hệ thống. 

- Sản phẩm đi kèm. 

Như vậy, đặc điểm nổi bật của dịch vụ đó là “phi hữu hình” và đây 
chính là điều khác nhau cơ bản so với một sản phẩm cứng thường hữu hình 
và lượng của chúng là một đặc tính đếm được. 

Tóm lại có thể hiểu dịch vụ là một hoạt động mà sản phẩm của nó là 
phi hữu hình, là kết quả của cả quá trình được tạo ra bởi hoạt động tiếp xúc 
giữa khách hàng và nhà cung ứng dịch vụ. 


1.2.2. Phân loại dịch vụ 
Có nhiều loại dịch vụ, có thể phân loại dịch vụ theo các tiêu thức cụ 
thê chủ yêu sau: 
* Ttheo chủ thể thực hiện dịch vụ 
Phân loại theo chủ thể thực hiện dịch vụ bao gồm: 
+ Chủ thể Nhà nước: Thực hiện các dịch vụ công cộng như bệnh 
viện, trường học, toà án, cảnh sát, cứu hoả, bưu điện, hành chính, pháp lý... 
+ Chủ thê là các tô chức xã hội như hoạt động của các tổ chức từ thiện. 
+ Chủ thể là các đơn vị kinh doanh: Thực hiện các dịch vụ ngân 
hàng, bảo hiêm, hàng không, công ty tư vân pháp luật... 
* Theo mục đích 


Có dịch vụ phi lợi nhuận và dịch vụ vì lợi nhuận. 


16 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Theo nội dung 

Dịch vụ nhà hàng khách sạn, dịch vụ giao thông liên lạc, dịch vụ SỨC 
khoẻ, phục vụ công cộng, thương mại, tài chính ngân hàng, tư vân, giáo dục, 
khoa học... 

* Theo mức độ tiêu chuẩn hoá dịch vụ có khả năng tiêu chuẩn hoá cao 

Khối lượng cung cấp dịch vụ lớn, chỉ tập trung vào một số khía cạnh 
phục vụ nhật định, công việc lặp lại, có khả năng cơ giới hoá hoặc tự động 
hoá, yêu câu đội ngũ nhân viên có tay nghê không cao, hạn chê tính tự do 
linh hoạt, sáng tạo của nhân viên. 

* Dịch vụ theo yêu cầu 

Khối lượng cung cấp dịch vụ nhỏ, quá trình dịch vụ khó định nghĩa 
trước, yêu cầu nhân viên có tay nghề chuyên môn cao, có tính sáng tạo và tự 
chủ trong công việc. 

Theo d¿nh mục phân loại ngành dịch vụ của Ban thư ký WTO, có tất 
cả 11 ngành và 155 phân ngành dịch vụ, bao gồm 11 ngành dịch vụ được 
phân loại theo GATS: (1) dịch vụ kinh doanh; (2) dịch vụ thông tin; (3) dịch 
vụ xây dựng; (4) dịch vụ phân phối; (5) dịch vụ giáo dục; (6) dịch vụ môi 

-ường; (7) dịch vụ tài chính; (8) dịch vụ y tế; (9) dịch vụ du lịch; (10) dịch 
vụ văn hoá, giải trí; (1 1) dịch vụ vận tải. 

Mỗi ngành trong số 11 ngành dịch vụ chia nhỏ thành các hoạt động 
dịch vụ cấu thành được gọi là các phân ngành dịch vụ. Phụ thuộc vào tính 
chất và đặc điểm của mình, mỗi ngành dịch vụ có thê có ít hay nhiều phân - 
ngành dịch vụ. 

Hiện nay, các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng mạnh mẽ, 
hơn thế nữa các loại hình dịch vụ này còn đóng một vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế của mỗi nước. Người ta gọi đây là “ngành kinh tế 
mềm” (So/iomics). Giá trị kinh tế mềm rất khác nhau trong cấu thành 
GDP thẻ hiện: 


' "PHÒNG MƯỢN 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Tỷ trọng Softomics trong GDP 


Các nước công nghiệp phát triển 80-90% 
Các nước đang phát triển 60-80% 
Các nước khác 20-50% 


Việt Nam hiện nay đang thuộc nhóm thứ 3. 

Cơ cấu kinh tế thay đổi kéo theo sự thay đổi về các lĩnh vực như đầu 
tư, phân công lao động xã hội... Hiện nay các nước như Singapore, Hong 
Kong, Thái Lan, Ai Cập... đã đầu tư 50% vào dịch vụ. Theo Liên hợp quốc 
lượng gia tăng đầu tư ra nước ngoài ở thế giới hàng năm trung bình khoảng 
60 tỷ USD thì trong đó 50% đầu tư vào công nghệ dịch vụ. 


1.2.3. Các yếu tố phản ánh chất lượng dịch vụ 


Thuật ngữ “chất lượng dịch vụ” đã xuất hiện trong thực tế đời sống 
xã hội từ rất lâu và đã được vận dụng tại nhiều nước trên thế giới. Theo 
TCVN và ISO — 9000, chất lượng dịch vụ là mức phù hợp của sản phẩm 
dịch vụ thoả mãn các yêu cầu đề ra hoặc định trước của người mua. 

Chất lượng dịch vụ là sự tạo nên trừu tượng, khó nắm bắt bởi các đặc 
tính riêng của dịch vụ, sự tiếp cận chất lượng được tạo ra trong quá trình 
cung cấp dịch vụ, thường xảy ra trong sự gặp gỡ giữa khách hàng và nhân 
Viên giao tiếp. 

Chất lượng dịch vụ mang tính cá thể rất cao vì mỗi kh 
hỏi chất lượng khác nhau. 


ách hàng đòi 


Chất lượng dịch vụ là sự thoả mãn khách hàng được xác định bởi việc 
so sánh giữa chất lượng cảm nhận và chất lượng trông đợi (giữa P và E) 


Theo Donald Davidoƒ?: 
Sự thoả mãn = Sự cảm nhận - Sự trông đợi 
S = P - E 


(Satisýaction = Percepton - Expectation) 
ÄÌ 


( 
{ 


bien | ~ 


18 l1? ⁄LTA4 DYU 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Mối quan hệ giữa ba yếu tố S, P, E có tính chất quyết định trong tất 
cả các công việc của dịch vụ. 

Các biến số P, E đều phụ thuộc vào tâm lý khách hàng, chúng không 
khách quan và nhiều khi không có mối quan hệ với thực tế. 

Có ba mức cảm nhận cơ bản về chất lượng dịch vụ: 

- Chất lượng dịch vụ tốt: Dịch vụ cảm nhận vượt quá trông đợi của 
khách hang. 

- Chất lượng dịch vụ thoả mãn: Dịch vụ cảm nhận phù hợp với mức 
trông đợ: của khách hàng. 

- Chất lượng dịch vụ tôi: Dịch vụ cảm nhận dưới mức trông đợi của 
khách hàng. 

Hiểu được những trông đợi của khách hàng có tính chất quyết định 
để cung ứng mức dịch vụ làm cho khách hàng thấy được rằng họ đã nhận 
được chất lượng xứng đáng với đồng tiền của họ. 

Việc hình thành chất lượng mong đợi của khách hàng chịu ảnh 
hưởng của nhiều yếu tố: 

+ Kinh nghiệm từng có với công ty; 

+ Khách hàng cần dịch vụ đến mức nào; 

+ Lời đồn đại: Các thông tin từ các khách hàng khác; 

+ Những thông tin do chính công ty đưa ra thị trường thông tinã 
nội dung quảng cáo hoặc thông qua lời nói của các nhân viên trực tiếp 
tiếp xúc với khách hàng. 

Việc thông tin của công ty với khách hàng có một ảnh hưởng mạnh 
mẽ đối với việc hình thành chất lượng mong đợi. Vì thế cần hết sức tránh sự 
phóng đại tô màu trong quảng cáo hoặc sự hứa hẹn tuỳ tiện của nhân viên 


với khách hàng. 


19 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Hình 1,2: Mô hình về chất lượng dịch vụ 


sài 


284: 1219441013): 


90/8 tbức 


“4. 


lộ 


li ——STs=eese--^— 


đt Nồi 


... Chất lượng 
dịch vụ cảm nhận 


G51. 1x 2e, >kchen cự. 413g: k2ebeg 


tự 


Dịch vụ tÔNE đợi 


u26Ecáiu8ế»/2Gc)s24Ö8 (v26 4214 16ø-500V 20/96 đờ 8S xX-#LŸ 


1. Ch.lượng dịch vụ 
. vượt tuc: trông đợi 


_ )xš +ÄvAQEtyWi 


vụ ¡hoà mãn (P=E) 


Dịch vụ cảm nhận, TIẾT jc lấn Ch.lượng địch `N 
kê 8c 61% áo sưu ï_ dưới mức trông đợi 


Mô hình này do 3 tác giả A. TẢ N. V.A. Zeithaml and L.L. 
Berry đăng trên /Juornal oƒ Marketing, 1985. 
Kỹ vọng (sự mong đợi) của khách hàng được tạo nên từ 4 nguồn: 
- Thông tin truyền miệng, 
- Nhu cầu cá nhân, 
- Kinh nghiệm đã trải qua, 
- Quảng cáo, khuếch trương. 
Trong 4 nguồn trên chỉ có nguồn thứ 4 là nằm trong tầm kiểm soŠt 
của công ty. 
Chất lượng dịch vụ chịu tác động của các yếu tố: 
Khách hàng. 


20 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Trình độ, năng lực, kỹ năng, thái độ làm việc của cán bộ và công 
nhân phục vụ. 

Cơ sở vật chất. 

Chất lượng của quá trình thực hiện và chuyển giao dịch vụ. 

Môi trường hoạt động dịch vụ. 

Mô hình trên được cụ thể như sau: 


Thông tin từ các n 


Dịch vụ mong đợi 
Khác biệt 5 ị 


Dịch vụ tiếp nhận 


2.9985 9099059040000900090000000909000005090909009099609596990090666090699609909089096400090069005000008909000009090009905946905056868566 


Thông tin đên 
khách hàng 


Trải nghiệm trước đây 


KHÁCH HÀNG 


.9909t402s990s4e00s96069980) 


NHÀ CUNGCÁP j 


| Dịch vụ chuyển giao 
ị 


Khác biệt 3 ị 


F TU Tu. 


Khác biệt 


Chuyến đổi cảm 

nhận thành yêu cầu 
L 

chất lượng 


Khác biệt 1 


Khác biệt 2 


băưucEeazzsy 


Nhận thức của công 
ty về kỳ vọng của 
khách hàng 


Trong đó: 

Khác biệt 1. Khác biệt giữa mong đợi của khách hàng và nhận thức 
của nhà quản lý về mong đợi của khách hàng. 

Khác biệt 2. Nhà quản lý truyền đạt sai hoặc không truyền đạt được 
kỳ vọng của khách hàng thành quy trình, quy cách chất lượng. 

Khác biệt 3. Nhân viên làm việc không đúng quy trình đã định. 


Khác biệt 4. Quảng cáo vá giới thiệu sai. 


21 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Khác biệt 5. Tổng của 4 khác biệt trên là sai lệch giữa dịch vụ nhận 
được và kỳ vọng của khách hàng. 


* Những đặc trưng cơ bản của chất lượng dịch vụ 

Dịch vụ có một số đặc điểm chủ yếu sau: 

Vô hình (hay phi vật chất): Người ta không thể nhìn thấy, không nếm 
được, không nghe được, không cầm được dịch vụ khi tiêu dùng chúng. 

Không thể chia cắt được: Quá trình sản xuất và tiêu thụ dịch vụ diễn 
ra không đồng thời, sản xuất dịch vụ không thể sản xuất sẵn để vào kho, sau 
đó mới tiêu thụ. Dịch vụ không thể tách rời khỏi ngồn gốc của nó, trong khi 
hàng hoá vật chất tồn tại không phụ thuộc vào sự có mặt của nguồn gốc. 

Không ổn định: Chất lượng dịch vụ dao động trong một khoảng rất 
rộng, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh tạo ra dịch vụ như người cung ứng, thời gian, 
địa điểm cung ứng... Ví dụ: Khi bác sĩ chẩn đoán bệnh đúng hay sai còn tuỳ 
thuộc vào trình độ và thái độ của bác sĩ. 

Không lưu giữ được: Dịch vụ không lưu giữ được. 

Đó là các lý do mà các công ty hàng không đưa vào điều khoản phạt 
trong trường hợp huỷ bỏ chuyến bay 

Với những đặc điểm trên, chất lượng dịch vụ có những đặc trưng: 

- Chất lượng dịch vụ là chất lượng của con người, nó được biêu hiện thông 
qua các yếu tố: trình độ học vấn, khả năng nhận thức, trình độ chuyên môn. 

- Chất lượng dịch vụ mang tính nhận thức là chủ yếu, khách hàng 
luôn đặt ra những yêu cầu về dịch vụ thông qua những thông tin có trước 

_khi tiêu dùng và đánh giá nó trước khi sử dụng. 

- Chất lượng dịch vụ thay đổi theo người bán, người mua vào thời 
điểm thực hiện dịch .vụ. Điều này có nghĩa là rất khó xác định mức chất 
lượng đồng đều cho mỗi dịch vụ. Cùng một dịch vụ nhưng khách hàng lại 
có cách đánh giá chất lượng khác nhau 


13. CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM, 
DỊCH VỤ 

Chất lượng sản phẩm được tạo ra trong toàn bộ eh*' kỳ sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp, bắt đầu từ khâu thiết kế sản phẩm tới các khâu 


22 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


tô chức mua sắm nguyên vật liệu, triển khai quá trình sản xuất, phân phối và 
tiêu dùng. Do tính chất phức tạp và tổng hợp của khái niệm chất lượng nên 
việc tạo ra và hoàn thiện chất lượng sản phẩm chịu tác động của rất nhiều 
các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh bên ngoài và những nhân tô thuộc 
môi trường bên trong của doanh nghiệp. Các nhân tố này có mối quan hệ 
chặt chẽ ràng buộc với nhau, tạo ra tác động tổng hợp đến chất lượng sản 
phẩm do các doanh nghiệp sản xuất ra. 


1.3.1. Những nhân tố thuộc môi trường bên ngoài (vĩ mô) 


* Tình hình phát triển kinh tẾ trên thế giới: Xu hướng toàn cầu hoá 
với sự tham gia hội nhập kinh tế của các quốc gia trên thế giới: đẩy mạnh tự 
do thương mại quốc tế; sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin đã 
làm thay đổi nhiều cách tư duy và đòi hỏi các doanh nghiệp phải có khả 
năng thích ứng cao; cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng với sự bão hoà của 
thị trường. 

* Tình hình thị trường: Đây là nhân tố quan trọng nhất, là xuất phát 
điểm, tạo lực hút định hướng cho sự phát triển chất lượng sản phẩm. Sản 
phẩm chỉ có thẻ tồn tại khi nó đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng. 
Xu hướng phát triển và hoàn thiện chất lượng sản phẩm phụ thuộc chủ yếu 
vào đặc điểm và xu hướng vận động của nhu cầu trên thị trường. Thị trường 
sẽ tự điều tiết theo các quy luật khách quan như quy luật giá trị, cung cầu, 
cạnh tranh. 

* Trình độ tiến bộ khoa học — công nghệ: Trình độ chất lượng của 
sản phẩm không thể vượt quá giới hạn khả năng của trình độ tiến bộ khoa 
học — công nghệ của một giai đoạn lịch sử nhất định. Chất lượng sản phẩm 
trước hết thể hiện ở những đặc trưng về trình độ kỹ thuật tạo ra sản phẩm 
đó. Mặt khác, tiến bộ khoa học công nghệ tạo phương tiện điều tra, nghiên 
cứu khoa học chính xác hơn, xác định đúng đắn nhu cầu và biến đổi nhu cầu 
thành đặc điểm sản phẩm chính xác hơn nhờ trang bị những phương tiện 
hiện đại. 

* Cơ chế, chính sách quản lý kinh tế của các quốc gia: Môi trường 
pháp lý với những chính sách và cơ chế quản lý kinh tế có tác động trực tiếp 


w 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


và to lớn đến việc tạo ra và nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh 
nghiệp. Một môi trường với những cơ chế phù hợp sẽ kích thích các doanh 
nghiệp đây mạnh đầu tư, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 
Ngược lại, cơ chế không khuyến khích sẽ tạo ra sự trì trệ, giảm động lực 
nâng cao chất lượng. 

* Các yêu cầu về văn hoá, xã hội: Tập quán, thói quen tiêu dùng, 
khả năng thanh toán, các điều kiện về kinh tế khác sẽ ảnh hưởng lớn đến sự 
thành bại của doanh nghiệp. 


1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 


* Lực lượng lao động trong doanh nghiệp: Lao động là yếu tố giữ 
vị trí then chốt, quan trọng đối với doanh nghiệp. Đây là một trong những 
yếu tố cơ bản để tạo ra những sản phẩm hàng hoá có chất lượng tốt cho xã 
hội. Cùng với công nghệ, con người giúp doanh nghiệp đạt chất lượng cao 
trên cơ sở giảm chỉ phí. Chất lượng không chỉ thoả mãn nhu cầu của khách 
hàng bên ngoài mà còn cả nhu cầu khách hàng bên trong doanh nghiệp. 
Hình thành và phát triển nguồn nhân lục đáp ứng được những yêu cầu vẻ 
thực hiện mục tiêu chất lượng là một trong những nội dung cơ bản của quản 
lý chất luợng trong giai đoạn hiện nay. 

* Khả năng về máy móc thiết bị, công nghệ hiện có của 
doanh nghiệp 

Mỗi sản phẩm có chất lượng tốt phải được tạo ra bởi 3 yếu tố: - 


Phần cứng (máy móc thiết bị) - Phần mềm (kỹ năng, kỹ xảo...) - Phần 
con người. 


Trình độ hiện đại máy móc thiết bị và quy trình công nghệ của doanh 
nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt những doanh 
nghiệp tự động hoá cao, có dây chuyển sản xuất hàng loạt. Trong nhiều 
trường hợp, trình độ và cơ cấu công nghệ quyết định đến chất lượng sản 
phẩm tạo ra. Sử dụng tiết kiệm có hiệu quả máy móc thiết bị hiện có, kết 
hợp giữa công nghệ hiện có với đổi mới để nâng cao chất lượng sản phẩm là 


một trong những hướng quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của 
doanh nghiệp. 


24 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Hình 1.2. Các nhân tố ãänh hưởng đến chất lượng 


xi tay, 


* Nguyên vật liệu và hệ thống cung ứng nguyên vật liệu của 


doanh nghiệp 

Một trong những yếu tố đầu vào tham gia cầu thành sản phẩm và 
hình thành các thuộc tính chất lượng chính là nguyên vật liệu. Vì vậy, đặc 
điểm và chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản 
phẩm. Mỗi loại nguyên vật liệu khác nhau sẽ hình thành những đặc tính 
chất lượng khác nhau. Tính đồng nhất và tiêu chuẩn hoá của nguyên liệu là 
cơ sở quan trọng cho ồn định chất lượng sản phẩm. Để thực hiện các mục 
tiêu chất lượng đặt ra cần tổ chức tốt hệ thống cung ứng, đảm bảo nguyên 
liệu cho quá trình sản xuất. Tổ chức tốt hệ thống cung ứng không chỉ là 
đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, số lượng nguyên vật liệu mà còn 
đảm bảo đúng về mặt thời gian. Một hệ thống cung ứng tốt là hệ thống có 
sự phối hợp hiệp tác chặt chẽ đồng bộ giữa bên cung ứng và doanh nghiệp 
sản xuât. 


25 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp 

Quản lý chất lượng dựa trên quan điểm lý thuyết hệ thống. Một 
doanh nghiệp là một hệ thống trong đó có sự phối hợp đồng bộ thống nhất 
giữa các bộ phận chức năng. Mức chất lượng đạt được trên cơ sở giảm chỉ 
phí phụ thuộc rất lớn vào trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Chất 
lượng của hoạt động quản lý phản ánh chất lượng hoạt động của doanh 
nghiệp. Theo W.E. Deming thì có tới 85% những vấn đề về chất lượng do 
hoạt động quản lý gây ra. Vì vậy, hoàn thiện quản lý là cơ hội tốt cho nâng 
cao chất lượng sản phẩm, thoả mãn nhu cầu của khách hàng cả về chỉ phí và 
các chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật khác. 


26 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Chương 2 
KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG SÁN PHẢM 


2.1. KHÁCH HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG 


2.1.1. Vị trí - vai trò của khách hàng trong quản trị chất lượng 


Trong nên kinh tế thị trường, với môi trường cạnh tranh gay gắt như 
hiện nay, khi chất lượng sản phẩm trở thành một trong những căn cứ quan 
trọng nhất quyết định sự mua hàng của khách hàng thì việc xác định khách 
hàng và nhu cầu của họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh 
nghiệp. Khách hàng chính là điều kiện tiên quyết để mỗi doanh nghiệp có 
thể tồn tại và phát triển. 

Phát triển khách hàng thông qua việc liên tục đáp ứng những nhu cầu 
của họ là chìa khoá của sự thành công trong cạnh tranh. Do đó doanh nghiệp 
cần xác định rõ khách hàng của mình là ai, từ đó có thể biết là cần cung cấp 
cái gì và làm như thế nào để thoả mãn tốt nhất nhu cầu của họ. 


2.1.2. Phân loại khách hàng 


Theo quan điểm của quản lý chất lượng toàn diện hiện nay, khách 
hàng được hiểu là toàn bộ những đối tượng có liên quan trực tiếp đến đòi 
hỏi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu 
của họ. 

* Đứng trên góc độ là những nhà quản lý thì khách hàng được phân 
thành hai loại: 

Khách hàng bên trong: là toàn bộ mọi thành viên, mọi bộ phận trong 
doanh nghiệp có tiêu dùng các sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp nội bộ trong 
doanh nghiệp. Mỗi người vừa là người cung ứng vừa là người sản xuất, 
đồng thời lại là khách hàng. Trường hợp những người lao động đứng trên 
dây chuyền sản xuất thì dễ xác định khách hàng, nhưng đối với cán bộ quản 


27 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


lý và lao động gián tiếp không nằm trong dây chuyền sản xuất việc xác định 
ai là khách hàng không đơn giản. 

Một người bên trong tổ chức đóng ba vai trò: nhà cung cấp, 
người xử lý sản phẩm, khách hàng (supplier, Processor, customer). Mỗi 
người nhận một cái gì đó từ người khác, thực hiện một việc gì đó trên 
cái vừa nhận được, rồi chuyển giao cái đó cho một người thứ ba. Sự 
hiệu quả của việc đáp ứng nhu cầu của các khách hàng bên trong có thể 
sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với việc phục vụ các khách hàng bên ngoài. 
Định danh khách hàng bên trong đòi hỏi một số phân tích do nhiều mối 
quan hệ nội bộ có khuynh hướng không chính thức, từ đó dẫn tới khó 
xác định ai là khách hàng và cách thức họ bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu một 
công ty quyết định giới thiệu phương thức “sản xuất đúng lúc” (/sí-in- 
time manuƒfacturing) cho một trong số các nhà máy của họ, thì điều này 
sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc mua sắm, bán hàng, vận hành... của nhà 
máy đó. 

Khách hàng bên ngoài: là toàn bộ những cá nhân, tổ chức có những 
đòi hỏi trực tiếp về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp úng. 
Khách hàng có thể là những đối tượng mua sản phẩm hoặc không mua sản 
phẩm của doanh nghiệp như những cơ quan quản lý Nhà nước hoặc các tổ 
chức xã hội khác. 

Với quan điểm khách hàng theo nghĩa rộng đó mỗi doanh nghiệp có 
rất nhiều loại khách hàng khác nhau. Khách hàng khác nhau thường có nhu 
cầu và kỳ vọng khác nhau. Doanh nghiệp không thể đáp ứng tất cả mọi 
khách hàng bằng việc cung cấp cùng một loại sản phẩm và dịch vụ được. 
Do đó để thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng cần có sự phân chia 
khách hàng thành từng nhóm. Mỗi nhóm bao gồm những khách hàng có 
những đòi hỏi tương đối giống nhau về chất lượng sản phẩm. Do đó, cần 
phân loại khách hàng theo những tiêu chí khác nhau nhằm mục đích thoả 
mãn từng loại khách hàng một cách tốt nhất. 

Bảng dưới đây liệt kê cáo kiểu khách hàng chính có thể giúp chúng t¿ 
định danh khách hàng được đây đủ. 


28 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Bảng 2.1. Các kiểu khách hàng chính 


Người mua sắm 
(The purchaser) 


Người dùng cuối/Khách 
hàng chính (The end 
user/ultimate customer) 


Thương gia (Merchants) 


Các nhà chế biến 


(Processors) 


Các nhà cung câp 


(Suppliers) 


Nhà SX thiết bị gốc 


(Original equipment 
Manufactuiers — OEMs) 


Khách hàng tiềm năng 
(Potential Customers) 


Các khách hàng ấn 
(Hidden Customers) 


Những người mua cái gì đó cho chính bản thân họ 
hoặc cho người khác, ví dụ là bắt cứ ai 
mua thực phẩm cho gia đình mình 


Những người có lợi ích cuối cùng từ sản phẩm, ví dụ: bệnh 
nhân thực hiện một chẵn đoán bệnh trên một thiết bị y tế. 


Người mua một sản phẩm để bán lại, nhà phân phối, các 
hãng lữ hành, người môi giới, và bất cứ ai động tay tới sản 
phẩm, ví dụ nhân viên siêu thị đặt sản phẩm lên kệ. 

Các tô chức và cá nhân sử dụng sản phẩm hoặc đầu ra như 
là một đầu vào để sản xuất sản phẩm của chính họ, ví dụ: 
một nhà chế biến mua dầu thô để chế biến thành các sản 
phẩm khác nhau cho thị trường đa dạng nhiều loại hình 
khách hàng. 


Người cung cấp đầu vào cho quá trình chế biến, xử lý, ví dụ: 
các nhà cung cấp phụ tùng ô tô hoặc hãng luật cung cấp lời 
khuyên cho công ty. Nhà cung cấp cũng là khách hàng. Họ 
có nhu cầu thông tin về đặc tả sản phẩm, phản hồi về các 
khiếm khuyết, dự đoán về đơn đặt hàng... 


Người mua một sản phẩm để tích hợp vào sản phẩm của họ, 
ví dụ: một nhà SX máy tính sử dụng ỗ đĩa từ nhà SX khác. 


Những người hiện tại không sử dụng sản phẩm nhưng có 
khả năng sẽ trở thành khách hàng, ví dụ: một công ty lữ 
hành thuê ô tô có thể sẽ mua một ô tô tương tự. 


Một sự phân loại các khách hàng khác nhau là cần thiết, họ 
dễ bị bỏ qua do không được để ý tới trong quá trình thiết kế. 
Họ có ảnh hưởng to lớn đến thiết kế của sản phẩm, đó là: 
người điều chỉnh thiết kế (regulators), người phản biện 
(critics), người lãnh đạo, người kiểm thử (testers), người trả 
tiền (payrs), công luận, các hội nghề nghiệp, các phòng thí 
nghiệm. 


29 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Căn cứ vào tâm quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp, 
khách hàng được phân thành hai nhóm: 

Nhóm khách hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp: thường 
chiếm số ít, dưới 20% về số lượng trong tổng số khách hàng của doanh 
nghiệp nhưng tiêu thụ trên 80% sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra. 

Nhóm khách hàng số đông có lợi cho doanh nghiệp: chiếm trên 80% 
trong tông số khách hàng của doanh nghiệp nhưng chỉ tiêu thụ dưới 20% 
sản phâm do doanh nghiệp sản xuất ra. 

Việc phân loại này giúp doanh nghiệp có thể thiết lập chính sách và 
chiến lược chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 

* Căn cứ vào mục đích sử dụng sản phẩm, chia khách hàng thành 
ba nhóm: 

+ Nhóm những khách hàng có thể mua sản phẩm để chế biến tiếp. 

+ Nhóm người mua sản phẩm để bán. 

+ Nhóm người mua sản phẩm để tiêu dùng. 

Việc phân loại khách hàng theo cách này có ý nghĩa rất quan trọng 
trong xác định những đòi hỏi của họ khi mua sản phẩm của doanh nghiệp, 
nhờ đó có điều kiện tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng nhất đối 
với khách hàng. 

* Ngoài ra còn nhóm khách hàng không tiêu dùng sản phẩm nhưng 
doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi do họ đặt ra như các 
cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng, công chúng. Sự lưu hành sản 
phẩm trên thị trường phụ thuộc rất lớn tới khả năng của doanh nghiệp đáp 
ứng những đòi hỏi của nhóm khách hàng này đặt ra. Vì vậy, khi thiết kế sản 
phẩm các doanh nghiệp luôn phải chú ý tới việc tuân thủ các tiêu chuẩn của 
nhóm khách hàng này. Ví dụ: Khách hàng của Ford Mustang. Khách hàng 
quan trọng nhật của Ford Mustang là “khách hàng chính” (wirimafe 
Customer) — những người sẽ bỏ tiền để mua xe. Nhóm khách hàng chính 
được nhắm tới là những người mua Mustang GT. (GT model là mẫu được 
dùng để xây dựng hình ảnh cho dòng xe Mustang nếu dòng sản phẩm này 
thành công). 


* Một số khách hàng bên ngoài sau cần phải được quan tâm: 
30 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


- Người môi giới. 
- Nhà cung cấp. 
Các cơ quan Chính phủ: 
+ Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA). 
+ Cơ quan an toàn giao thông và đường cao tốc quốc gia 
(NHTSA). 
+ Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). 
Cơ quan truyền thông: 
+ Truyền thông nội bộ: 
Truyền thông nội bộ (Ford Commmunication Network). 
Các tạp chí của nhân viên. 
+ Truyền thông bên ngoài: 
‹ Các tạp chí chuyên về ô tô: Motor Trend Magazine, Car 
and Drivers Road đ& Track Automotive Magazine, 
AutoWeek... 


‹ Các tạp chí thương mại: Ward's AutoWorld, Áutomotive 
News, Automotive News, Automotive Industries, Aufomotive 
Engineering. 

‹ Các chương trình truyền hình quốc gia: Moforweek, 
MotorTrend. 

‹ Các chương trình truyền hình địa phương và vùng: chương 
trình radio địa phương và vùng. 

Các khách hàng bên trong của Ford Mustang: 
+ Ban lãnh đạo công ty. 
+ Phòng công nghệ sản phẩm. 
+ Nhà máy. 
+ Bộ phận dịch vụ khách hàng. 
+ Bộ phận bán hàng. 
+ Bộ phận thanh toán. 
+ Ban ngoại vụ. 
+ Truyền thông nội bộ. 31 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


2.2.NHU CÀU KHÁCH HÀNG VỚI VÁN ĐÈ CHÁT LƯỢNG 
2.2.1. Khái niệm nhu cầu khách hàng với vấn đề chất lượng 


Chất lượng sản phẩm được định nghĩa là sự thoả mãn và vượt mong 
đợi của khách hàng, do đó vấn đề quan trọng nhất đặt ra cho quản lý chất 
lượng là khách hàng cần gì, mong đợi gì khi mua hàng hoá, dịch vụ. 

Trong thực tế đòi hỏi của khách hàng hết sức đa dạng và phong phú, 
để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần phải thoả mãn được các 
yêu cầu đó. 

Nhu cầu thực và kỳ vọng của khách hàng gọi là chất lượng mong 
đợi. Chất lượng mà khách hàng nhận được từ sản phẩm của doanh nghiệp 
gọi là chất lượng thực tế. 

Giữa chất lượng mong đợi và chất lượng thực tế luôn có khoảng cách 
nhất định, đó là khoảng cách của sự chưa thoả mãn của khách hàng, do đó 
các doanh nghiệp phải phấn đấu làm giảm khoảng cách đó. 

Khoảng cách chất lượng là kết quả tổng hợp của một số các khoảng 
cách kỳ vọng nhỏ như minh họa trên hình 2.2. 

Thành phần đầu tiên của khoảng cách chất lượng là khoảng cách 
hiểu biết (understanding gap), nghĩa là sự thiếu hiểu biết của nhà sản xuất 
về nhu cầu của khách hàng. Đôi khi khoảng cách này xuất hiện chỉ đơn giản 
là do nhà sản xuất nhận diện khách hàng sai và từ đó nhận diện sai nhu cầu 
của họ. Thông thường hơn, khoảng cách này xuất hiện là do các nhà cung 
cấp tin một cách sai lầm vào khả năng hiểu chính xác những gì mà khách 


hàng cần. Khoảng cách nhận thức (perception 84p) cuối cùng cũng nảy sinh 
từ một sai lầm là hiểu được khách hàng và nhu cầu của họ. 


Thành phần thứ hai của khoảng cách chất lượng là khoảng cách thiết 
kế (design gap). Thực tế cho thấy có được hiểu biết hoàn hảo về nhu cầu và 
nhận thức (øerceptions) của khách hàng, nhiều nhà cung cấp cũng vẫn sai 
lầm trong việc tạo ra các thiết kế không nhất quán với sự hiểu biết đó. Đôi 
khi sai lầm này xuất phát từ thực tế là những người hiểu nhu cầu của khách 
hàng và các nhóm công việc (disciplines) mà họ thực hiện để tìm hiểu nhu 


cầu đó lại bị tách biệt một cách hệ thống với những người có trách nhiệm 


tạo ra thiết kế. Ngoài ra, những người thiết kế — 


te trong khi họ sử dụng các 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


thiết bị tỉnh vi hoặc các dịch vụ tỉnh tế — thường thiếu các công cụ đơn giản 
giúp họ phối hợp các kinh nghiệm thiết kế với sự hiểu biết về nhu câu của 
khách hàng đẻ tạo ra một sản phẩm thực sự tốt. 


K» vụng cửa xhách hàng 
khoang cách hiểu biết 
Tìm hiểu vẻ nìu cầu 
Khoang cách thiết kế 


Thiết kẻ cua sản phẩm 


khoan cách chất lượng Khoang cách quy trình 


Nắng tực để chuyên giáo Pnẻi kẻ 

Khoảng cách hoạt động 
Sản phẩm chuyến giáo 

Khoảng cách nhận thức 


Nhận thức cua khach hang 


về san pIhànm vhúyet gia 
Hình 2.2. Khoảng cách chất lượng và các khoảng cách cầu thành 


Khoảng cách thứ ba là khoảng cách quy trình (process gap). Nhiều 
thiết kế tuyệt vời đã thất bại do các sản phẩm được tạo ra không tuân theo 
thiết kế một cách chặt chẽ. Sự thiếu khả năng về quy trình này là một trong 
những sai lầm phổ biến nhất của khuảng cách chất lượng. 

Khoảng cách thứ tư là khoảng cách sản xuất (operations gap) (hay 
cũng có thể gọi là khoảng cách vận hành, khoảng cách hoạt động). Nội 
dung của nó là khi quy trình được vận hành và được kiểm soát trong thực tế 
sản xuất thì có thể nảy sinh những khiếm khuyết bổ sung và từ đó phát sinh 
những khiếm khuyết trong sản phẩm cuối. 

2.2.2. Phân loại nhu cầu 

Mỗi doanh nghiệp có rất nhiều khách hàng, mỗi khách hàng lại có rất 
nhiều các loại nhu cầu khác nhau. Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra 
phải thoả mãn những nhu cầu đó của khách hàng. Doanh nghiệp cần nắm 

33 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


bắt được khách hàng có nhu cầu về loại sản phẩm gì và mục đích của họ ra 
sao? Sau đó sẽ xác định đặc điểm của từng nhu cầu. 

Nhu cầu có thể được phân loại như sau: 

- Nhu cầu bộc lộ: Là nhu cầu có thể phát biểu bằng lời một cách cụ 
thể, rõ ràng. Trong thực tế đôi khi nhu cầu bộc lộ không cho biết nhiều 
thông tin cần thiết về chất lượng sản phẩm cần đáp ứng khách hàng. 

- Nhu cầu thực: Là những nhu cầu khó phát biểu bằng lời nhưng có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý chất lượng. Xác định đúng nhu 
cầu thực giúp doanh nghiệp phát hiện đúng các thuộc tính chất lượng sản 
phẩm cần thiết phải thiết kế đê thoả mãn khách hàng. 

- Nhu cầu hiện tại. 

- Nhu câu tiềm ẩn: Tạo lợi thế cạnh tranh. 

- Nhu cầu nhận thức: Thê hiện khả nặng nhận biết đánh giá về chất 
lượng sản phẩm của khách hàng. 

- Nhu câu văn hoá: Thê hiện trình độ văn hoá, phong cách sống và 
nguồn gốc xuất thân của khách hàng. 


2.2.3. Cấu trúc của nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng 


Để xác định rõ đặc điểm của nhu cầu người ta có thể phân tích cầu 
trúc kỳ vọng của khách hàng về các thuộc tính chất lượng như sau: 
Sơ đồ tháp kỳ vọng của khách hàng 


: Kỳ vọng tiềm ẩn 
> Kỳ vọng rõ ràng 


— y Kỳ vọng tuyệt đối 
- Bậc 1: Kỳ vọng tuyệt đôi thê hiện những kỳ vọng cơ bản của khách 
hàng. Đây là bậc yêu cầu thấp nhất về nhu cầu chất lượng sản phẩm. Bậc 
này bao gôm những thuộc tính chât lượng mà khách hàng luôn luôn ngầm 
định phải có trong môi trường sản phẩm như: độ an toàn, tác dụng phụ, tác 
hại đôi với môi trường... l 


34 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Bậc 2: Kỳ vọng rõ ràng phản ánh nhiều đòi hỏi tất yếu về những 
thuộc tính cụ thể của sản phẩm. Bậc này thể hiện các yêu cầu về thuộc tính 
được khách hàng nhận định một cách rõ ràng và có tác động tích cực trong 
quá trình lựa chọn sản phẩm. 

- Bậc 3: Kỳ vọng tiềm ẩn, thể hiện nhiều thuộc tính chất lượng sản 
phẩm mà khi khách hàng nhận được sẽ tỏ ra hoàn toàn hài lòng. Đây là bậc 
cao nhất về chất lượng, nó phản ánh giá trị gia tăng mà khách hàng còn chưa 
biết đến nhưng rất hài lòng khi nhận được chúng. 

Việc xác định cấu trúc kỳ vọng của khách hàng có ý nghĩa rất lớn tới 
mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và 
sức lực khi biết tập trung vào những thuộc tính chất lượng cơ bản cần phải 
thảo luận với khách hàng ở bậc rõ ràng, đồng thời xác định được mức độ 
đáp ứng những nhu cầu của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm hiện 
tại của doanh nghiệp đang cung cấp và dự báo được xu hướng phát triển của 
kỳ vọng khách hàng về các thuộc tính chất lượng sản phẩm cần đáp ứng 
trong tương lai. 


2.3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CÀU VẺ CHÁT LƯỢNG SẢN PHÁM 


2.3.1. Sự phán ứng của khách hàng về chất lượng sản phẩm và ứng 
xử của doanh nghiệp 

Những khiếu nại, phàn nàn của khách hàng là nguồn thông tin quý 
báu giúp doanh nghiệp nắm bắt được sự không thoả mãn của khách hàng về 
những khuyết tật hoặc thiếu sót của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp 
cung cấp. Những thông tin này cho biết khoảng chênh lệch giữa những 
mong đợi của khách hàng và chất lượng thực tế của doanh nghiệp. 

Phần lớn khách hàng không thoả mãn, không khiếu nại và phàn 
nàn trực tiếp tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định rõ những lý 
do dẫn đến sự ngần ngại của khách hàng, đồng thời cần khuyến khích họ 
cung cấp những thông tin cần thiết giúp doanh nghiệp hoàn thiện chất 


lượng sản phẩm. 


CS 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Doanh nghiệp cần chủ động tạo ra những điều kiện thuận lợi ch 
khách hàng phát biểu ý kiến của mình như tổ chức các bàn dịch vụ, các 
đường dây nóng, thông báo các địa chỉ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, 
hình thành các bộ phận riêng chuyên phụ trách về các hoạt động này. 

Hiệu quá khi xử lý lời phàn nàn của khách hàng về việc bán 
hàng (eƒ/ƒfect oƒ cormplaint handling on sales) 

Khi khách hàng có những lời phàn nàn rằng sản phẩm không đáp ứng 
được kỳ vọng của họ thì sẽ xuất hiện các hiệu ứng bên lề đối với việc bán 
hàng. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này cho biết: 7rong số các khách hàng 
không hài lòng với sản phẩm thì có gân 70% không phàn nàn gì cả. Tỳ lệ 
những người phàn nàn phụ thuộc vào loại sản phẩm liên quan. Lý do mà 
khách hàng không phàn nàn là: (1) giá trị của sản phẩm nhỏ và không đáng 
phải phàn nàn, (2) niềm tin rằng phàn nàn là điều không tốt, và (3) thiếu sự 
hiểu biết về cách thức gửi lời phàn nàn. Trên 40% khách hàng phàn nàn là 
không hài lòng với đáp ứng của nhà cung cấp. Một lần nữa, tỷ lệ cụ thẻ phụ 
thuộc vào loại sản phẩm. 

Khả năng bán hàng trong tương lai phụ thuộc chặt chẽ vào hành 
động của nhà cung cấp được thực hiện sau khi nhận được những lời phản 
nàn. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ này tác động tới cả lòng trung thành với 
thương hiệu. Thậm chí khách hàng của những thương hiệu lớn bao gồm 
những sản phẩm có thời gian sử dụng dài như dịch vụ tài chính, sản phẩm 
xe ô tô sẽ giảm bớt sức mua của họ khi nhận ra là những lời phàn nàn của 
họ không có địa chỉ. 

Nghiên cứu này cũng cho biết nếu nhà cung cấp có quy trình hiệu 
quả xử lý những lời phàn nàn thì sẽ làm tăng doanh số bán hàng sau đó. Quy 
trình đó có thê là: 

* Một trung tâm dịch vụ trả lời khách hàng 24/24h trong ngày. 

* Huấn luyện nhân viên cách thức trả lời điện thoại. 

* Khuyến khích khách hàng gửi các lời phàn nàn để làm giảm đến 
mức thấp nhất tỷ lệ mất khách hàng trong tương lai. 


36 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


2.3.2. Phương pháp điều tra xác định mức độ thoả mãn và nhu cầu 
của khách hàng 


Một trong những thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp là 
nắm bắt được nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Trong thực tế, 
các doanh nghiệp sử dụng khá nhiều phương pháp khác nhau để điều tra, 
nghiên cứu nhu cầu, những mong đợi và mức độ thoả mãn của khách hàng. 
Những cách được sử dụng phổ biến nhất là: 

Tổ chức cuộc điều tra chính thức với quy mô lớn. Đây là phương 
pháp thu thập được nhiều thông tin và các thông tin chính xác. Tuy nhiên 
phương pháp này rất tốn kém và cần có sự đầu tư về tài chính, nội dung 
và kế hoạch, nội dung và cách thức điều tra, không phải doanh nghiệp 
nào cũng có khả năng tổ chức được. Phương pháp này có thể thực hiện 
bằng phỏng vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn qua điện thoại, gửi thư cho 
khách hàng. 

Điều tra theo nhóm tập trung. Đây là phương pháp điều tra một 
nhóm nhỏ khách hàng nhằm nắm bắt được một số nhu cầu về chất lượng sản 
phẩm của doanh nghiệp và của đối thủ cạnh tranh. Phương pháp này tranh 
thủ được những ý kiến trực tiếp của khách hàng và các chuyên gia về chất 
lượng. Tuy nhiên tạo ra sự tốn kém, lãng phí, thường được tổ chức qua các 
hội nghị khách hàng thường niên. 

Phương pháp xây dựng mối quan hệ trực tiếp và lâu dài với khách 
hàng. Phương pháp này được biểu hiện thông qua các hình thức: gọi điện, 
gửi thư hoặc gửi các bản câu hỏi tới khách hàng và đề nghị khách hàng trả 
lời về các thông tin cần thiết về chất lượng sản phẩm. Phương pháp này tiết 
kiệm được chi phí, thời gian của doanh nghiệp nhưng kết quả thường bị gián 
đoạn và không đảm bảo cho tính đại diện của khách hàng. 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển rộng rãi của 
internet, thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng những công cụ 
này để nắm bắt nhu cầu, thông tin của khách hàng, tiếp nhận những ý kiến 
đóng góp của họ về các vấn đề chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Ví 
dụ: Bảng tính nhu cầu khách hàng (Customer Needs Spreadsheets) ở hình 
2.3 là một ví dụ đơn giản. 


37 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


Hình 2.3. Bảng tính nhu cầu khách hàng của một tạp chí. 
(Juran Institute, Inc. Copyright 1994. Used by permission) 


Khách hàng | Sự thu 
hút 


E—SRIIIRR 
—_-mBBR 
xe [— 


Người chia 4. 
tách màu 


Nhu cầu của khách hàng 


` 
À 


Quây bán 
sách, báo 


Chú thích: 1- Rất mạnh; 2- Mạnh; 3- Yếu. 


Cột bên trái liệt kê theo thứ tự ưu tiên, tất cả khách hàng bên trong và 
khách hàng bên ngoài của tạp chí. Dòng trên cùng là các nhu cầu khác nhau 
đã được khám phá. Bằng cách gán cho mỗi ô một tầm quan trọng, ta có 
được bức tranh đơn giản nhưng đầy đủ về tầm quan trọng của việc đáp ứng 
mỗi nhu cầu. Mọi sản phẩm đều được phát triển trong một ngân sách đã 
định, ưu tiên cho một số khách hàng và nhu cầu của họ đảm bảo ngân sách 
được tập trung vào những gì quan trọng nhất. 


38 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Chương 3 
CHI PHÍ CHÁT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT 


3.1. CHI PHÍ CHÁT LƯỢNG 
3.1.1. Khái niệm chỉ phí chất lượng (COQ - Cost of Quality) 


Chế tạo một sản phẩm có chất lượng, cung cấp một dịch vụ có chất 
lượng hoặc một công việc phù hợp với mục đích vẫn là chưa đủ. Một sản 
phẩm hoặc dịch vụ có sức cạnh tranh khi dựa trên sự cân bằng giữa hai yếu 
tố: chất lượng và chi phí để đạt được chất lượng đó. Chi phí để đạt được 
chất lượng phải được quản lý cần thận để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Những 
chỉ phí đó chính là thước đo chính xác sự cố gắng về chất lượng. 

Tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng cho các 
sản phẩm/dịch vụ đều được coi là chi phí chất lượng. Các nhà quản lý cho 
rằng các chi phí liên quan đến chất lượng phong phú hơn nhiều các loại chỉ 
phí ghi trong số sách kế toán và lớn hơn nhiều chỉ phí theo báo cáo. 

Khái niệm chỉ phí chất lượng truyền thống: Chi phí chất lượng là tắt 
cả các khoản chỉ phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch 
vụ được sản xuất ra hoặc được cung ứng phù hợp với các tiêu chuẩn, quy 
cách đã được xác định trước hoặc là các chi phí liên quan đến việc không 
phù hợp với tiêu chuẩn đã được xác định trước. 

Khái niệm chỉ phí chất lượng mới: Chi phí chất lượng là tất cả các 
chi phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ được sản 
xuất ra hoặc được cung ứng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hoặc 
các chi phí liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ không phù hợp với nhu cầu 
của người tiêu dùng. 

Theo TCVN ISO 8402:1999: “Chi phí liên quan đến chất lượng là 
các chỉ phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo chất lượng thoả mãn cũng như 
những thiệt hại nảy sinh khi chất lượng không thoả mãn ". 


39 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


3.1.2. Phân loại chỉ phí chất lượng 


Chi phí phát sinh trong các bộ phận của hệ thống sản xuất là một 
phần của chương trình quản lý chất lượng. Ví dụ như bộ phận marketing cần 
có chi phí nghiên cứu để xác định các đặc tính sản phẩm khách hàng mong 
muốn, bộ phận mua hàng cần chỉ phí để theo dõi, thử nghiệm chỉ tiết phụ 

tùng và nguyên vật liệu xem có đúng đặc tính kỹ thuật không, bộ phận kỹ 
thuật cần chi phí thiết kế, bộ phận nhân sự cần chi phí để huấn luyện đào 
tạo, bộ phận kiểm tra cần chi phí theo dõi chất lượng sản phẩm, bộ phận 
đóng gói cần chi phí để bao bì hàng hoá không bị hư hỏng khi vận chuyển. 
Mặt khác nếu sản phẩm có chất lượng kém sẽ phát sinh chỉ phí thu hồi, chỉ 
phí loại bỏ và chi phí làm lại. 

Chi phí chất lượng được phân thành hai loại: 

* Chỉ phí phù hợp: Là các chỉ phí phát sinh để đảm bảo rằng các sản 
phẩm, dịch vụ được sản xuất ra hoặc được cung ứng phù hợp với các tiêu 
chuẩn, quy cách đã được xác định trước. Chi phí phù hợp bao gồm hai loại: 

- Chỉ phí phòng ngừa: Là tất cả các chi phí cho các hoạt động phòng 
ngừa lỗi của các sản phẩm và dịch vụ. Chi phí phòng ngừa có thể là chi phi 
trực tiếp hoặc gián tiếp như chỉ phí cho giáo dục, đào tạo, nghiên cứu th: 
điểm, chỉ phí liên quan đến các vòng tròn chất lượng, chỉ phí kiểm tra, điều 
tra khả năng của người cung cấp, chỉ phí hỗ trợ kỹ thuật của nhà đầu tư, chỉ 
phí phân tích khả năng của quy trình, chỉ phí xem xét lại sản phẩm mới. Các 
chi phí được sử dụng để xem xét trước các chương trình chất lượng và để 
đảm bảo duy trì chỉ phí đánh giá và chỉ phí sai hỏng ở mức thấp nhất có thể. 

- Chi phí đánh giá: Là tất cả các chi phí phục vụ cho việc đo và đánh 
giá chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo sự phù hợp. Chi phí 
đánh giá bao gồm chỉ phí kiểm nghiệm, chi phí kiểm tra hàng mua vào... 
Các chỉ phí trực tiếp hay gián tiếp của các hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm 
nhằm xác định mức độ phù hợp cũng thuộc về chỉ phí đánh giá. 

| * Chỉ phí không phù hợp: Là các chi phí cho sản phẩm được sản 
xuất ra hoặc các dịch vụ được cung ứng nhưng không phù hợp với yêu 


cầu của khách hàng. Chi phí này còn được gọi là ch: r>í sai hỏng. Gồm 
hai loại: 


40 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Chi phí sai hỏng bên trong: Là những chỉ phí nảy sinh trước khi sản 
phẩm hàng hoá dịch vụ được giao cho bên mua. Đây là chi phí của các sản 
phẩm hoặc dịch vụ được phát hiện là bị lỗi trước khi hàng đến tay người 
mua. Chỉ phí này bao gồm chỉ phí phế phẩm (chỉ phí phải loại bỏ sản phẩm 
do có chất lượng kém, bao gồm chỉ phí lao động, nguyên vật liệu và chỉ phí 
gián tiếp), chỉ phí làm lại (chỉ phí dùng sửa chữa sản phẩm sai hỏng do 
không phù hợp với các đặc tính chất lượng), chỉ phí do quá trình sai (chỉ phí 
để xác minh tại sao quá trình sản xuất lại có các sản phẩm có chất lượng 
tồi), chỉ phí ngừng việc (chỉ phí ngừng việc để sửa chữa thiết bị, thay thế 
hoặc đào tạo người điều khiển máy hoặc thay đổi nguyên vật liệu gây ra 
kém chất lượng), chỉ phí giảm cắp (là chỉ phí phải giảm giá để bán được sản 
phâm “thứ câp”). 

- Chỉ phí sai hỏng bên ngoài: Là những chỉ phí liên quan đến các sản 
phẩm bị lỗi được phát hiện sau khi đưa sản phẩm ra thị trường. Chỉ phí này 
bao gồm chỉ phí bảo hành, chỉ phí giải quyết khiếu nại khách hàng, chỉ phí 
hàng bị trả lại, chi phí đổi hàng, chỉ phí bồi thường, tổn thất do mắt uy tín, 
chỉ phí thu hồi sản phẩm. Chỉ phí sai hỏng bên ngoài cũng có thê là chi phí 
gián tiếp hay chi phí trực tiếp như chi phí nhân công hay chỉ phí đi lại để 
phục vụ cho việc điều tra khiếu nại của khách hàng, chi phí kiểm tra điều 
kiện bảo hành. 

Xét tổng thể, chỉ phí phù hợp bao gồm cả chi phí phòng ngừa và chỉ 
phí đánh giá duy trì ở một mức độ tương đối ôn định kể từ khi chương trình 
cải tiến chất lượng được tiến hành. Chi phí đánh giá chỉ tăng lên tương đối 
nhanh ở giai đoạn đầu, càng về sau, chi phí này càng tăng chậm lại. 

Chi phí sai hỏng sẽ tăng lên nhanh khi hoạt động kiểm nghiệm được 
thực thi, nhưng chi phí này cũng sẽ giảm xuống đều đặn khi công tác đào 
tạo được tiến hành thường xuyên. 

Việc nắm vững được bản chất của chỉ phí chất lượng có một ý nghĩa 
to lớn đối với các nhà quản lý chất lượng. Chỉ phí chất lượng về nguồn gốc 
vẫn là một bộ phận của chỉ phí sản phẩm và được thu thập thông qua hệ 
thống số sách kế toán. Bởi vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng chất 
lượng và phòng kế toán để công tác thu thập và báo cáo chỉ phí chất lượng 
được hiệu quả, chính xác và thuận tiện. 


41 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


3.1.3. Sự cần thiết phải đánh giá và hạch toán chỉ phí chất lượng 


- Ban lãnh đạo các doanh nghiệp muốn có những báo cáo đầy đủ về 
chỉ phí để biết được đâu là chi phí hợp lý và không hợp lý, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Dựa vào chỉ phí ta có thể tính được chính xác giá thành của sản 
phẩm hàng hoá, dịch vụ, tránh được tình trạng lãi giả, lỗ thật. 

- Nắm rõ được chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, quá trình 
quản lý lưu thông các hàng hoá và dịch vụ. 

- Thông qua chi phí chất lượng, có thể thấy được sự biến động của 
chất lượng, từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát có hiệu quả hơn, và cắt giảm 
chỉ phí tốt nhất mà không ảnh hưởng tới chất lượng, uy tín, hình ảnh của 
doanh nghiệp. 

- Hạch toán chỉ phí chất lượng có thể thấy được thước đo đánh giá sự 
cố gắng cũng như thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động quản lý doanh 
nghiệp nói chung và quản lý chất lượng nói riêng. 

Trên thực tế, việc thu thập số liệu về chi phí chất lượng thường.khó 
khăn. Phần lớn nhiều chỉ phí chất lượng không dễ gì đo được, trong khi một 
số chỉ phí về chất lượng có thể được xác định trực tiếp. Chi phí do mất 
doanh số bán, do khách hàng khiếu nại, do ngừng việc, do thợ kiểm tra, do 
thu thập thông tin về chất lượng, do đặt kế hoạch chất lượng và do thiết kế 
sản phẩm là những chỉ phí khó tính toán và báo cáo. Những chi phí này 
thường được ban quản trị ước đoán. Ngược lại chỉ phí về đào tạo, kiểm tra 
thử nghiệm, chi phí về phế phẩm, chi phí do giảm cấp sản phẩm, chỉ phí thu 
hồi, chỉ phí giải quyết khiếu nại và đền bù là những chỉ phí thường có thể 
tính được chính xác. Nhiều loại chi phí này được thu thập coi như một phần 
của quy trình kế toán đã được quy định. 


Ban quản trị thường muốn các chỉ phí chất lượng phải được báo cáo 
cho dễ hiểu và có ý nghĩa. Một trong những dạng phô thông được dùng để 
báo cáo chỉ phí chất lượng là các chỉ số. Các chỉ số thường được cho dưới 
dạng tỷ lệ thức giữa số đo chỉ phí chất lượng so với một giá trị cơ bản nào 
đó, ví dụ như tỷ lệ giữa chỉ phí chất lượng với tông doanh số bán hàng hoặc 
tỷ lệ giữa chỉ phí chất lượng với số đơn vị thành phẩm. Ban quản trị thường 


42 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


dùng các chỉ số để so sánh kết quả về quản trị chất lượng giữa các thời kỳ 
trong năm hoặc giữa các bộ phận trong công ty với nhau. Bản thân các chỉ 
số không cung cấp được cho ta nhiều thông tin trong quản lý về hiệu quả 
của chương trình quản lý chất lượng. Chúng cũng không trực tiếp nêu ra là 
sản phẩm của công ty có chất lượng tốt hay xấu. Các số đo này chỉ có giá trị 
thông tin khi đem so sánh với tiêu chuẩn hoặc các chỉ số khác. Một vài chỉ 
số đo thường được sử dụng như sau: 

- Chỉ số lao động: Là tỷ lệ giữa chỉ phí chất lượng trên số giờ làm 
việc trực tiếp. Ưu điểm của chỉ số này là dễ tính toán (dựa vào số liệu ghi 
chép của kế toán) và dễ hiểu, nhưng đối với phân tích se sánh trong thời 
gian dài không phải lúc nào cũng có hiệu quả một khi tiến bộ công nghệ làm 
giảm nhu cầu lao động. 

- Chỉ số chỉ phí: Là tỷ lệ giữa chi phí chất lượng trên chỉ phí chế tạo 
(chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp). Chỉ số này có thuận lợi là dễ tính toán từ 
các số liệu kế toán và không bị ảnh hưởng bởi việc đổi mới công nghệ. 

- Chỉ số bán hàng: Là tỷ lệ giữa chỉ phí chất lượng trên doanh số bán 
hàng. Đó là một số đo để tính toán và dễ nhận biết, nhưng nó có thể bị méo 
mó khi có thay đổi trong giá bán và chỉ phí. 

- Chỉ số sản xuất: Là tỷ lệ giữa chỉ phí chất lượng với số thành phẩm, 
dùng số liệu tính toán ta có thể tính dễ dàng nhưng sẽ thiếu hiệu quả khi có 
nhiều loại sản phẩm. 


3.2. CÁC MÔ HÌNH CHI PHÍ CHÁT LƯỢNG 


3.2.1. Mô hình chỉ phí chất lượng truyền thống 

Theo mô hình truyền thống, chỉ phí phòng ngừa và chỉ phí đánh giá 
bằng 0 khi 100% sản phẩm bị lỗi và chi phí này tăng lên khi số lỗi tăng lên. 
Mô hình lý thuyết này chỉ ra rằng tổng chi phí chất lượng cao hơn khi chất 
lượng của sản phẩm hay dịch vụ thấp và chỉ phí này giảm xuống khi chất 
lượng được cải thiện. Theo lý thuyết này, một công ty khi sản xuất ra các 
hàng hoá có chất lượng thấp có thẻ tìm ra cách giảm chỉ phí sai hỏng bằng 
cách tăng chi phí phòng ngừa và đánh giá một khoảng tương ứng. Khi chỉ 
phí phòng ngừa và chỉ phí đánh giá tiếp tục tăng lên thì mức độ cải thiện 
này sẽ giảm dần và tiến tới bằng 0. 


43 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


Hình 3.1: Mô hình chỉ phí chất lượng truyền thông 


Chỉ phí/ : 
Chỉ phí tông h 
đơn vị SP PT HP 
(COQ) 
B 
Cu | __ Ni ceckeereersse-eons=rteEeeta/scie 
X Chi phí phù hợp. : 
CFA (C.phí đề đạt chât lượng tôt; 
an ừa; đánh giá 
C phi không phủ ngăn ngừa, Biá) 
hợp (C.phí có chất 
lượng kém, sai sót 
tong, sai sSÓt 
ngoài) 
0 Qopt Chi phí chất lượng phù hợp 100% 
Theo mô hình trên: 


- Điểm A là điểm mà tại đó tổng chi phí cho chất lượng đạt giá trị 
nhỏ nhất và mức chất lượng cho các sản phẩm là tối ưu. 

- Điểm C là điểm giao nhau của hai đường chi phí phù hợp và không 
phù hợp, tại đó tổng chỉ phí cho chất lượng là nhỏ nhất. 

Mô hình này cũng chỉ ra rằng tồn tại một mức chất lượng mà tại đó 
tổng chi phí chất lượng đạt giá trị nhỏ nhất. Khi vượt qua mức chất lượng 
này, chỉ phí phòng ngừa và chỉ phí kiểm tra, đánh giá lại tăng lên nhanh 
chóng và làm cho tông chỉ phí chất lượng tăng lên khi chỉ phí sai hỏng giảm 
dần về 0. Trường hợp này các nhà kinh tế gọi là quy luật đánh đổi. 

Mô hình chỉ phí chất lượng truyền thống là một mô hình mang tính 
lý thuyết, nó được xây dựng với giả thuyết là môi trường sản xuất cố định 
và quá trình sản xuất không thay đổi theo thời gian. Nhưng trong thực tế, 
quá trình sản xuất không ngừng thay đổi theo thời gian bởi những công nghệ 
mới thêm vào, việc cải tiễn các quy trình, sự tiến bộ của lực lượng sản xuất. 
Vì vậy, mối quan hệ giữa chi phí phù hợp và chi phí không phù hợp luôn có 
tính động, đặc biệt là trong thời đại tri thức và công nghệ hiện đại đối với 
những tô chức sử dụng công nghệ và kiến thức để cải tiến chất lượng. 


đã 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


3.2.2. Mô hình chi phí chất lượng hiện đại 


Mô hình chi phí chất lượng hiện đại ra đời trên cơ sở khắc phục sự hạn 
chế của mô hình chỉ phí chất lượng truyền thống và trên cơ sở những thay đôi 
trong quy trình và công nghệ sản xuất. Theo quan niệm mới, chi phí phòng 
ngừa và chi phí kiểm tra, đánh giá đã được chú trọng nhiều hơn. Chi phí 
phòng ngừa là một cơ sở quan trọng đề hình thành tư duy chất lượng. 


Hình 3.2: Mô hình chỉ phí chất lượng hiện đại 


CF Tẳng chỉ phí 


chất lượng Tỷ lệ 


CFA 
nan a-a 'TNNEea.——. 

CFi h 
C.phí không phù hợp ' 
(Chi phí chât lượng kém) 
' 
g' 
' 
1 
C.phí phù hợp ' 
(C. phí để đạt chất lượng ' 
tốt) ' 
1 
! 
' 

: 100% 

Chất lượng của sự phù hợp Sai sót băng 0 
Nhìn vào mô hình: 


- Tại điểm C, đường tông chi phí cho chất lượng không phải đạt giá 
trị min, do đó doanh nghiệp chỉ đầu tư đến một thời điểm nhất định (điểm 
C) thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn và tại đó mức chất lượng 
không thê đạt được tối ưu. 

- Để khắc phục tình trạng đó, mô hình chỉ phí chất lượng toàn diện 
chỉ ra: các doanh nghiệp phải đầu tư, cải tiến liên tục để làm cho đường chỉ 
phí sẽ tiếp cận với giá trị min, đồng thời khi đó những chi phí không phù 
hợp sẽ tiếp cận tới giá trị min và đưa dần chất lượng đạt đến mức tối ưu. 


45 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Mô hình chi phí chất lượng hiện đại cho răng, tông chi phi chat 
lượng bao gồm cả những chỉ phí vô hình. Chi phí này không thể giảm tới 
mức thấp nhất ở những điểm mức phù hợp nhỏ hơn 100%. Do hiệu ứng cấp 
số nhân, một khi khách hàng đã cảm nhận rằng chất lượng sản phẩm của 
doanh nghiệp là kém, chỉ phí sai hỏng vô hình có thể tiếp tục kéo dài mặc 
dù những sai sót thực tế đã chấm dứt. 

Trong lịch sử cũng đã có một số các công ty Nhật Bản và sau đó là các 
công ty của Mỹ không dựa vào quan hệ đánh đổi kinh điển giữa chất lượng và 
chỉ phí như mô hình 3.1. Một số công ty Nhật Bản đã phớt lờ việc đánh đổi 
này để cố gắng đạt 100% chất lượng tốt vì họ nghĩ rằng nhờ đó sẽ tăng được 
doanh số bán và thị phần, rồi qua đó bù trừ được chỉ phí chất lượng có giá trị 
cao này. Giả thiết về các cách tiếp cận của Nhật này được diễn tả theo mô 
hình 3.2. Cần lưu ý là trong mô hình này chỉ phí dùng để có chất lượng tốt 
không tăng nhanh như trong hình 3.1. Kết quả là đường cong chất lượng - chỉ 
phí có dạng khác và điểm có tổng chỉ phí tối thiểu nằm trùng với mức 100% 
có chất lượng tốt. Đó cũng là điểm: “không có sai sót” được áp dụng rất phổ 
biến ở Nhật và đang được các công ty Mỹ tham khảo. 

Tuy không phải lúc nào cũng đạt được mức 100% chất lượng tốt và 
sai lệch lúc nào cũng bằng không, các công ty Nhật Bản rất thành công 
trong ` VIỆC ứng dụng triết lý mới (và bác bỏ thuyết đánh đổi chất lượng — chi 


phí cỗ truyền) trong suốt hai thập kỷ qua, đặc biệt trong việc mở rộng thị 
trường cho nhiều sản phẩm mới. 


Có nhiều công ty do giúp người Nhật thành công trong công việc 
dịch chuyển điểm tối ưu của đường cong tổng chỉ phí cho chất lượng kém từ 
trước tới nay bị đánh giá thấp vì người ta không tính đến phần trước mắt của 
khách hàng, điều này góp phần làm tổn hại đến danh tiếng của công ty. Do 
chi phí này định lượng khó nên người ta thường hay bỏ qua. Mặt khác người 
Nhật quan niệm chi phí gắn liền với tai tiếng về chất lượng trong khách 
hàng rất cao. Hai là mối quan hệ cổ truyền chất lượng - chi phí không phản 
ánh được mối quan hệ toàn diện hiệu quả thực hiện do chương trình quản lý 
chất lượng mang lại nhờ động viên tỉnh thần công nhân, cải thiện quan hệ 
giữa các công nhân với nhau, nâng cao năng suất, thoả mãn khách hàng, 
tăng thị phần và tăng lợi nhuận. Chi phí tiết kiệm được nhờ cải tiến ngày 


càng có khuynh hướng không phản ánh mối quan hệ đánh đổi giữa chi phí 
và chất lượng cỗ truyền. 


46 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Một lý do khác về sự thành công của người Nhật nữa là sự cam kết 
thực hiện cải tiến chất lượng bằng chỉ phí thấp nhất. Một cách họ đã làm là 
tập trung hơn nữa vào việc phòng ngừa sản phẩm có chất lượng xấu và tập 
trung vào các giải pháp ít mang tính “công nghệ”. Người Nhật cũng còn tập 
trung vào việc cải tiến chất lượng sản phẩm mới ở giai đoạn triển khai hơn 
là thiết lập chất lượng trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm đã triển 
khai rồi. Khuynh hướng này giúp ta giảm bớt được chỉ phí đánh giá. Sau 
cùng họ nghĩ rằng nếu sản xuất được sản phẩm có chất lượng cao thì có thê 
nâng giá trị lên cao hơn là tính toán theo quan hệ chất lượng — chi phí cỗ 
truyền. Cách tiếp cận cổ truyền cho là mức chất lượng “thoả mãn” đã là tối 
ưu rồi, vì nếu tăng mức chất lượng lên cao nữa sẽ đây giá lên cao hơn là 
mức khách hàng chịu trả. Người Nhật cho là không phải vậy, thực tế họ đã 
tạo ra một thị trường sản phẩm có chất lượng cao cho khách hàng chịu trả 
với giá tương ứng. 

Công nghệ mới đã làm giảm được chi phí chất lượng thông qua việc 
giảm tỷ lệ sai sót của vật liệu và chỉ phí lao động trực tiếp kết tinh trong sản 
phẩm. Tự động hoá quy trình và kiểm tra đã làm thay đổi hình dạng đường 
cong của chi phí chất lượng. Mô hình này thể hiện những chỉ phí không phù 
hợp trước tiên giảm rất nhanh với việc tăng chất lượng sau đó giảm chậm 
dần. Tổng chỉ phí chất lượng không còn dạng hình chữ “U” mà có dạng 
đường cong giảm dần khi chất lượng tăng lên. Mô hình mới này xem xét chỉ 
phí chất lượng một cách tổng hợp, không quan tâm đến việc đánh đổi giữa 
các nhóm chi phí chất lượng mà quan tâm đến sự thay đổi của từng loại chi 
phí chất lượng theo thời gian. 

3.3. ẢNH HƯỚNG CỦA CHÁT LƯỢNG ĐÉN NĂNG SUÁT 
3.3.1. Năng suất và phân loại năng suất 
a. Khái niệm 

Năng suất là số đo hiệu năng của công ty khi biến chuyển đầu vào 
thành đầu ra. (Năng suất = Đầu ra/Đầu vào). Đầu ra là sản phẩm thu được từ 
một quá trình dịch vụ hay sản xuất. Đầu vào là nguyên vật liệu, lao động, 
vốn... được đưa vào sản xuất để chế tạo ra sản phẩm. Ta có thể tính nhiều loại 


47 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hffp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


năng suất, tuỳ theo loại đầu ra và đầu vào được dùng như năng suất lao động 
(đầu ra là giờ công lao động) và năng suất thiết bị (đầu vào là giờ máy). 

Năng suất chung: Phản ánh hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố đầu 
vào, thực hiện sự đóng góp của các yếu tố đầu vào tạo ra sản phẩm đầu ra. 

Năng suất bộ phận: Thực hiện sự đóng góp của các bộ phận vào 
năng suất vốn và năng suất lao động. 

Năng suất yếu tố tổng hợp: Nó phản ánh hiệu quả tổng hợp của các 
yếu tố tạo ra sản phẩm và dịch vụ trong đó có sự đóng góp chủ yếu của quản 
lý, thay đổi cơ cầu sản xuất, cơ cấu vốn và các yếu tố tổ chức khác. 

b. Phân loại năng suất 

Căn cứ vào tính chất có thê phân loại năng suất thành ba loại. 

* Tổng năng suất: Phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa tông đầu ra và 
tổng đầu vào của tất cả các yếu tố sản xuất. 


P.7 | 2, | 
ỦU +C + R+OQ 


Trong đó: 
P¿: Tổng năng suất 
Q.: Tổng đầu ra 
L: Nhân tố lao động đầu vào 
C: Nhân tố vốn đầu vào 
R: Nguyên liệu thô 
Q: Hàng hoá dịch vụ trung gian khác 
* Năng suẤt bộ phận: Dùng để đánh giá sự đóng góp của từng nhân 
tô riêng biệt và gồm hai loại: Năng suất lao động và năng suất vốn. 


W, _ _T4 
X * 
lg - đu _-ƑA 
ú V 


Trong đó: \W\, Wv: Năng suất lao động, năng suất vốn. 


Qsp: Khối lượng sản phẩm sản xuất ra. 


48 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


L: Số lao động 
V: Số vốn cố định 
VA: Giá trị gia tăng 

* Năng suất yếu tố tông hợp: Phản ánh hiệu quả và tính hiệu quả 
của việc quản lý hai nhân tố đầu vào là vốn lao động, đồng thời đánh giá 
mức thay đổi của tiến bộ công nghệ đối với mức tăng trưởng kinh tế thay 
đối của cơ câu kinh tê và hiệu quả của hoạt động quản lý. Sử dụng hàm sản 
xuât Cobb Douglas: 

Y=A.L".KP 
Trong đó: Y: Năng suất 
L: Lao động 
K: vốn đầu vào 
ơ,: Độ co dãn của đầu ra tương ứng với lao động, vốn. 
A: Hệ số điều chỉnh 

Căn cứ vào phạm vi: 

* Năng suất lao động cá biệt: Là thước đo tính hiệu quả của lao động 
sống thường được biểu hiện ra trên một giờ công lao động. Đó là cơ sở để 
doanh nghiệp trả lương cho công nhân. 

* Năng suất của doanh nghiệp: Là tỷ số giữa tổng đầu ra của doanh 
nghiệp với tông đầu vào có hệ số điều chỉnh lạm phát theo thời gian nhất định. 

* Năng suất quốc gia: Phản ánh tông giá trị sản xuất trên một người 
lao động ở một nước cụ thê. Năng suât của một quôc gia phụ thuộc vào 
người sử dụng thời gian lao động cá biệt và là chỉ sô đê đánh giá tiêu chuân 
sống, để so sánh giữa các nước (đó chính là GDP). l 


3.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất 


*Nhóm nhân tỗ bên trong 

* Lao động: Lực lượng lao động là nhân tố đầu tiên và quan trọng tác 
động tới năng suất. Năng suất của mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia phụ 
thuộc rất nhiều vào trình độ văn hoá, chuyên môn, tay nghề, cũng như kỹ 
năng, kỹ xảo, năng lực của đội ngũ lao động. 


49 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Vốn: Được hiểu theo nghĩa chung nhất là biểu hiện bằng các yếu 
tố: công nghệ, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu.. . Việc đảm bảo vốn đầy 
đủ, kịp thời, sử dụng một cách có hiệu quả sẽ là một trong những nhân tố 
quan trọng tác động đến năng suất. Nếu quá trình cung cấp các yếu tố đầu 
vào ôn định, đúng thời gian quy định thì sẽ tạo ra năng suất ồn định và 
ngược lại. 

* Trình độ quản lý: tác động tới năng suất của doanh nghiệp, năng 
suất chỉ có thể đạt được tối ưu khi có sự phối hợp thống nhất và đầy đủ 
giữa yếu tố quản lý lao động và công nghệ. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa 
người lao động, người quản lý sẽ hình thành phong cách quản lý mới, ở đó 
sẽ khuyến khích tính tự chủ, sáng tạo của lực lượng lao động, từ đó tạo ra 
sức mạnh tổng hợp để phát huy hiệu quả yếu tố sản xuất, đặc biệt là yếu tổ 
con người. 

* Trình độ tổ chức sản xuất: Yếu tỗ này có tác động mạnh tới năng 
suất, thông qua việc xây dựng phương hướng phát triển, đầu tư, lựa chọn 
cách thức tổ chức, bố trí dây chuyền công nghệ và cơ cấu tổ chức sản xuất, 
chuyên môn hoá kết hợp với đa dạng hoá cùng với việc lựa chọn một quy 
mô hợp lý sẽ cho phép khai thác tối đa những lợi thế, từ đó cho phép giảm 
chỉ phí, nâng cao năng suất yếu tố đầu vào. 


* Nhóm nhân tố bên ngoài 

* Cơ chế chính sách của Nhà nước: Nhà nước có vai trò quan trọng 
trong việc tạo điều kiện để nâng cao năng suất. Đó là tạo hành lang pháp lý, 
sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp cùng hoạt động, đây là cơ sở cho 
việc nâng cao năng suất của các doanh nghiệp. 

* Môi trường thế giới: Bao gồm toàn bộ lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đây 
là nhân tố có tác động gây ảnh hưởng tới nãng suất quốc gia, năng suất 
doanh nghiệp vì một sự thay đổi của môi trường thế giới sẽ ảnh hưởng tới 
năng suất quốc gia, năng suất doanh nghiệp và như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự 
phát triển của uền kinh tế nói chung. 


30 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


3.3.3. Mối quan hệ giữa năng suất, chất lượng sản phẩm và chỉ phí 


* Mỗi quan hệ giữa năng suất với chất lượng 
" Sản lượng là số đo đầu ra và thường được dùng để chỉ năng suất. Có 
thê thây rõ được mối quan hệ giữ năng suất và chất lượng: 

* Nếu tăng chất lượng sản phẩm và các hoạt động trong doanh 
nghiệp thì tăng năng suất của doanh nghiệp. 

* Nếu tăng năng suất thì không hẳn là tăng chất lượng sản phẩm và 
các hoạt động khác. 

Công thức thể hiện mối quan hệ trên: 
Y=IG+I(1-G).R 
Trong đó: 
Y: Năng suất. 
I: Số lượng sản phẩm đầu vào theo kế hoạch 
G: Tỷ lệ % các sản phẩm có chất lượng 
R: Tỷ lệ % các sản phẩm không đạt chất lượng có thể làm lại được. 
Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì quá trình sản xuất phải trải 
qua nhiều công đoạn khác nhau. Do đó người ta có thể tính năng suất bằng 
các công thức sau: Y = I.g; 

Trong đó: gị: Tỷ lệ các sản phẩm tốt ở công đoạn thứ ¡. 

Vị dụ I: 

Một doanh nghiệp có số lượng sản phẩm đầu vào theo kế hoạch là 
180 sp/ca với tỷ lệ sản phẩm tốt là 95%, tỷ lệ sản phẩm sai hỏng có thể làm 
lại được là 50%. Hãy tính năng suât của doanh nghiệp đó. 

Do quá trình đổi mới công nghệ tỷ lệ sản phẩm tốt tăng lên 97% và 
tỷ lệ các sản phẩm sai hỏng có thể làm lại được tăng lên 70%. Hãy tính năng 
suất của doanh nghiệp đó. 

Giải: I= 180 

G=95% —è> G=97% 
R=50% —* R=70% 


Y=? —> Y=? 


51 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hffp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Ta có: Y¡ = 180 . 0,95 + 180. (1- 0,95). 0,5 = 176 
Y¿ = 180. 0,97 + 180. (1-0,97). 0,7 = 179 
Y¡—Y¿;= 176 - 179 = -3 
Tương đương với việc năng suất tăng 3 sản phẩm. 
* Mi quan hệ giữa năng suất, chất lượng và chỉ phí 


Để có thể thấy rõ được mối quan hệ này người ta đưa ra chỉ sô tính 


chỉ phí cho sản phẩm theo công thức sau: 


K,I+K,KR 
Ku=—————— 
Y 
Trong đó: 


Kạ¿: Chi phí cho sản phẩm. 
K¿: Chi phí gia công trực tiếp một sản phẩm. 
I: Số lượng đầu vào theo kế hoạch 
K,„: Chỉ phí làm lại một sản phẩm. 
R”: Y: Năng suất đầu ra của quá trình 
Số lượng sản phẩm có thể làm lại được 
Ví dụ 2: 
Theo ví dụ 1 có thêm: Kt = 300.000; Kr = 80.000 
300.000 x 180+ §0.000x180x(I—0,95)x0,5 =308 863 


1 = 
Ka 176 
300.000x180+80. = 
_. + 0aox180x0 0,98) x0,7 —302 St 


+2 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hftp:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Chương 4 
QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG TRONG CÁC TỎ CHỨC 


4.1. QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 
4.1.1. Sự phát triển của khoa học quản lý chất lượng 


Giai đoạn 1: Bắt đầu từ đầu thế kỷ XIX đến trước Chiến tranh Thế 
giới lần thứ 2: 

- Là giai đoạn của quá trình hình thành và phát triển của quản lý chất 
lượng và khoa học quản lý chất lượng. 

- Trong giai đoạn này chưa có khái niệm quản lý chất lượng nào xuất 
hiện mà chỉ có khái niệm kiểm tra chất lượng, chủ yếu là kiểm tra, phát hiện 
những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất và tách 
chúng ra khỏi những sản phẩm tốt. 

- Các doanh nghiệp đã bắt đầu xác định cơ cấu tổ chức quản lý chất 
lượng thông qua việc hình thành những bộ phận kiểm tra chất lượng phụ 
thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. 

- Kiểm tra chất lượng được coi là trách nhiệm của các cán bộ kỹ 
thuật và tập trung chủ yếu ở khâu sản xuất. 

- Các doanh nghiệp đã bắt đầu nhận biết được sự biến động của quá 
trình sản xuất và chính sự biến động này làm cho chất lượng sản phẩm sản xuất 
ra không đồng đều nhau do đó cần phải sử dụng một số công cu thống kê đơn 
giản để kiểm soát quá trình sản xuất nhằm đảm bảo sự ôn định chất lượng. 

Giai đoạn 2: Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 đến cuối những 
năm 1960. 

Ở Mỹ và Tây Âu vào cuối những năm 1950 của thế kỷ XX đã xuất 
hiện những hình thức tự kiểm tra chất lượng. Một trong những hình thức tự 
kiểm tra chất lượng phổ biến vào lúc đó có tên gọi là “không có khuyết tật” 
hay “làm việc không sai sót”. Để cÃ vñ cho các phong trào này và tạo ra 


33 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


những điều kiện thuận lợi cho mọi nhân viên làm việc có chất lượng, không 
khuyết tật, không phải sửa chữa, không phải làm lại, người ta đã đưa ra các 
biện pháp về mặt tổ chức và sử dụng luôn cả những biện pháp chuyên ngành 
về khuyến khích vật chất và tỉnh thần. Điểm then chốt ở đây chính là khâu 
kiểm tra chất lượng lao động lại do chính người làm thực hiện. Trong hệ 
thống “không có khuyết tật? đã xuất hiện rất nhiều phong trào “giao sản 
phẩm ngay từ lần đầu”, làm việc với nhãn hiệu cá nhân... 

Vào những năm 1950 của thế kỷ XX ở Nhật đã bắt đầu hoạt động 
những “nhóm vòng tròn chất lượng” được sinh ra “một cách tự nhiên” như 
chính sự tiếp tục và phát triển một cách logic những quan niệm và thực tế 
của người Nhật về quản lý nhân viên và chất lượng. Ở giai đoạn ban đầu khi 
thành lập các nhóm vòng tròn chất lượng các công ty sản xuất công nghiệp 
đã gặp rất nhiều khó khăn và có những cố gắng nghiêm túc về mặt tổ chức 
quản lý cũng như tốn không ít chỉ phí. Các nhóm bắt đầu là một trong 
những hình thức thực tế ứng dụng các phương pháp quản lý và quan niệm 
về nâng cao hiệu quả. 

Trong giai đoạn này khái niệm quản lý chất lượng đã thay thế cho 
khái niệm kiểm tra chất lượng. Nội dung của quản lý chất lượng được hiểu 
trong phạm vi rộng hơn. Nó không chỉ tập trung vào khâu đảm bảo chất 
lượng trong sản xuất mà còn tập trung vào các khâu khác, nhất là đảm bảo 
chất lượng sau khi bán. Đặc biệt các công ty đã có sự thay đổi về phân công 
trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý chất lượng (giai đoạn 1 chỉ chú ý đến 
cán bộ kỹ thuật thì giai đoạn 2 đã có sự tham gia quản P của cán bộ quản lý 
vào quá trình quản lý chất lượng). 

Các doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến quá trình sản 
xuất và giảm dần sự lệ thuộc vào các biện pháp kiểm tra chất lượng cuối 
cùng, ngoài ra họ cũng bắt đầu quan tâm tới vai trò và trách nhiệm của 
, người lao động trong quản lý chất lượng. 

Trong giai đoạn này các công cụ thống kê được nghiên cứu phát triển 
và sử dụng ñgảy càng rộng trong các doanh nghiệp. 


34 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


Giai đoạn 3: Bắt đầu từ đầu những năm 1970. 

Vào thời kỳ này cũng đã xuất hiện một phong trào mang tính lịch sử 
về sự gặp gỡ, hội nhập giữa quản lý nói chung và quản lý chất lượng nói 
riêng. Phong trào này mang tính tất yếu khách quan và lịch sử trùng hợp với 
nhau là do sự mở rộng các quan niệm của chúng ta về chất lượng sản phẩm 
và các phương pháp tác động tới nó. Từ một góc độ khác thì đó còn là từ sự 
phát triển của hệ thống quản trị nội bộ của mỗi công ty. 

Giai đoạn này có sự thay đổi căn bản về nội dung và phương pháp 
quản lý trong các doanh nghiệp. Quản lý chất lượng được hiểu theo nghĩa 
rộng hơn trước rất nhiều bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề chất lượng đòi hỏi 
phải thành lập một bộ máy tô chức quản lý thích hợp. Trong cơ cấu tổ chức 
bộ máy này cần phải có tất cả các bộ phận, hơn thế mỗi cán bộ công ¡hân 
viên của công ty ở tất cả các khâu, các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản 
phẩm hay các khâu về chất lượng đều phải là những thành viên tích cực tham 
gia giải quyết các vấn đề về nâng cao chất lượng. Từ những suy diễn logic 
theo kiêu này tất yếu sẽ dẫn đến quan niệm TQM (7oal qualiy managemert) 
và UQM (niversal quality managemen) hay nói cách khác khái niệm quản 
lý chất lượng được thay bằng quản lý chất lượng toàn diện (TQM). 

- TQM: Được hiểu là nội dung của quản lý chất lượng được thực 
hiện trong tất cả mọi khâu từ nghiên cứu nhu cầu thị trường đến thiết kế sản 
phẩm, thiết kế quá trình chuẩn bị sản xuất, sản xuất, phân phối và tiêu dùng. 
Phải có sự phối hợp đồng bộ giữa khách hàng, doanh nghiệp và người cung 
ứng trong quản lý chất lượng. 

Cũng vào quãng thời gian này quan niệm về quản lý chất lượng bao 
hàm trong quỹ đạo của mình tất cả những nhân tố mới nhất của hệ thống sản 
xuất. Những nhân tố mới này được tích luỹ và tổng hợp lại. Ngược lại, quản 
trị tông quát lại chia nhỏ thànl. những ngành, lĩnh vực tương đối độc lập với 
nhau (tài chính, nhân sự, đầu tư, marketing...). Trên phương diện lý thuyết 
về hoạch định cũng đã xuất hiện khái niệm quản trị theo mục tiêu - MBO 
(Management by Objectives). Tư tưởng căn bản của khái niệm này nằm 
trong cách cơ cấu và triển khai các mục tiêu và sau đó là thiết kế hệ thống tổ 
chức và động viên để đạt mục tiêu đó. Chiến lược quản trị theo lỗi này khá 
là trực quan, rõ ràng và nhậu được sự ủng hộ khá rộng rãi. 


kĐÌ 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


Giai đoạn 4: Vào cuối giai đoạn 3 đã hình thành một tập hợp rất 
mạnh các phương tiện vừa lý thuyết vừa thực hành với tên gọi là quản trị 
trên cơ sở chất lượng (hay còn gọi là quản lý theo quá trình — MBP - 
Managemerf by Process). 

Trong thập niên cuối thế kỷ XX, chúng ta bắt đầu chú ý nhiều đến hệ 
thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. Đây là bộ tiêu 
chuẩn quan trọng giúp chúng ta nhiều thuận lợi trong quá trình hội nhập. 

Sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO đã tạo một bước ngoặt trong hoạt 
động tiêu chuẩn hoá và quản lý chất lượng trên thế giới nhờ sự hưởng ứng 
rộng rãi, nhanh chóng của nhiều nước trên thế giới đối với bộ tiêu chuẩn này. 

Hệ thống nòng cốt của quản lý chất lượng ngày nay bao gồm: 

- Các chuẩn mực quốc tế ISO 9000 

- Hệ thống chứng nhận quốc tế về hệ thống chất lượng 

- Tổ chức đăng ký quốc tế của các kiểm định viên công nhận 
(IRCA — International register oƒ certificated auditors). 

Có thể nhận thấy rằng quản lý chất lượng — quản lý thế hệ thứ 4 ngày 
nay đã trở thành một dạng quản lý hàng đầu ở các công ty và đồng thời cũng 
đang xảy ra quá trình hợp nhất MBO và MBP. Ngày nay không có một công 
ty nào lại đây mạnh các hoạt động về quản lý chất lượng và bảo vệ môi 
trường lại không tính đến sự thành công trong kinh doanh và sự công nhận 
xã hội ở một mức độ nào đó. 

4.1.2. Sự đóng góp của các chuyên gia quản lý chất lượng hàng đầu 
trên thê giới 

Các học giả nỗi tiếng trên thế giới về chất lượng và quản lý chất 
lượng đồng thời cũng là những người đầu tiên có ảnh hưởng sâu sắc tới sự 
phát triển của khoa học quản trị chất lượng bao gồm: 

* Shewhart (1891- 1967): 

Walter A. Shewhart là người đầu tiên áp dụng các phương pháp 
thống kê mới được khám phá để giải quyết vấn đề về kiểm soát chất lượng. 
Shewhart còn được gọi tắt là "cha đẻ về kiểm soát chất lượng bằng cách 
thống kê". 


56 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Hình 4.1. Mô hình về tiến trình phát triển các quan điểm 
chất lượng từ kiểm tra sản xuất đến chất lượng tông hợp 


Năm 1931 ông đã xuất bản một cuốn sách về kiểm tra chất lượng 
kiểu thống kê, kiểm tra kinh tế về chất lượng của sản phẩm được sản xuÁi. 
Cuốn sách này được Van Nostrand ở New York xuất bản. Cuốn sách đã. 
thiết lập một phong thái mới cho các ứng dụng sau đó của phương pháp 
thống kê đối với quá trình kiểm tra, kiểm soát. Nội dung cuốn sách giới 
thiệu những tư tưởng chủ yếu sau: 

- Trong tất cả mọi hoạt động luôn xảy ra sự thay đổi, những thay đổi 
này có thể được thể hiện thông qua các công cụ thống kê đơn giản. 

- Tất cả quá trình sản xuất cần được thể hiện dưới sự quản lý hoặc 
nói cách khác là kiểm soát được quá trình và xác định trong quá trình một 
giới hạn cho phép. 

- Tất cả công nhân đều phải được trang bị kiến thức để có thể có khả 
năng nhận biết, khống chế được sự thay đổi. 


"7| 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


* William Ewards Deming (14/10/1900 - 20/12/1993) - Cha đẻ của 
quản lý chất lượng 

E. Deming chính là người truyền bá tư tưởng quản lý chất lượng ở 
Nhật Bản. Tại Nhật, Deming đã đưa ra 12 bài giảng đầu tiên về kiểm soát 
chất lượng bằng thống kê (SQC) cho người Nhật. Không giống những giáo 
trình trước, Deming đã đem các nhà quản trị Nhật nhắm tới khái niệm: Nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ làm giảm chỉ phí trong khi gia tăng 
năng suất và tăng thị phần. 

Các nhà máy Nhật Bản đã áp dụng rộng rãi học thuyết này. Người 
Nhật ngày càng trở nên lão luyện đối với các đòi hỏi của quốc tế về chất 
lượng sản phẩm. Năm 1960, William Edwards Deming trở thành người Mỹ 
đầu tiên nhận Huân chương cao quý Hạng hai (Second Order oƒ the Sacred 
Treasure) do Thủ tướng Nhật Bản trao tặng. 

Ông là tác giả của một số cuốn sách và 200 bài báo. Những tác phẩm 
tiêu biểu của ông: Ra khỏi cơn khủng hoảng (Out of the Crisis, 1986), Nền 
kinh tế mới (The New Economics, 1994) đã được dịch ra nhiều thứ tiếng 
khác nhau. : 

Deming chủ trương theo dõi chặt chẽ mọi quá trình sản xuất bằng 
công cụ thống kê. Bằng công cụ thống kê, người ta sẽ xác định chính xác 
những nguyên nhân sai lỗi trong quá trình sản xuất để tiến hành khắc phục 
sai lỗi hoặc cải tiến công việc. Trên cơ sở đó, năng suất và chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ được nâng cao. Bằng cách này, người ta không phải tốn kém 
nhiều nhưng vẫn duy trì được một bộ máy làm việc hiệu quả, năng suất cao. 

Ông là một trong những người đầu tiên dạy rằng hệ thống được thiết 
kế như thế nào sẽ đem lại kết quả như thế ấy và người lao động trong hệ 
thống không phải là những nguyên nhân gây ra sai lỗi. Các nhà lãnh đạo 
phải có một tầm nhìn và các nhà quản lý phải thực hiện những bước cần 
thiết đề tái thiết lại hệ thống nhằm cải thiện chất lượng, thoả mãn trong công 
việc, và giảm thiểu sự lãng phí. Deming phát biểu: “Công việc của quản lý 
sẽ tối ưu hoá toàn bộ hệ thông sản xuất”. Deming tin rằng 80 — 85% chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ có đụt hay không là do ở vấn đề quản lý. 


58 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Học thuyết chất lượng của Deming và những yếu tố cần thiết để nâng 
cao chất lượng được tóm tắt trong “Hệ thống những kiến thức sâu rộng”. 
Những kiến thức này đã biên soạn thành 4 yếu tố chính: 

Đánh giá đúng một hệ thống 

* Hiểu biết về những biến động trong quá trình thực hiện sản xuất, dịch vụ 

- Nguyên lý của kiến thức 

» Hiểu biết về tâm lý học và hành vi của con người. 

Trong tác phẩm Thoát khỏi cơn khủng hoảng, ông đã đưa ra 14 điểm 
nhằm quản lý cải tiến chất lượng. Đối với văn hóa Mỹ, những thay đổi như 
vậy không được chấp nhận dễ dàng. Chính vì vậy đã khiến cho nền cong 
nghiệp Mỹ không đạt được những kết quả ấn tượng như người Nhật đã đạt 
được 14 quan điểm, đó là: 

- Xây dựng những mục đích bất biến dành cho sự cải tiến sản phẩm 
và dịch vụ nhằm mục tiêu để có thể cạnh tranh, tồn tại trong giới kinh 
doanh, và tiếp tục tạo ra công ăn việc làm. 

- Người quản lý phải ý thức được trách nhiệm của mình và đảm 
nhiệm vị trí dẫn đầu trong mọi thay đổi. 

- Xây dựng kiểm tra chất lượng sản phẩm ngay từ đầu vào. 

- Đầu tư thời gian và kiến thức giúp cải tiến chất lượng và giảm 
thiểu toàn bộ chỉ phí. Lợi nhuận được tạo ra bởi các khách hàng trung thành 
và thường xuyên. 

- Quá trình không bao giờ hoàn toàn tối ưu. Phải luôn luôn cải tiến 
và hoàn thiện kế hoạch, sản phẩm, dịch vụ. Nâng cao chất lượng và năng 
suất dẫn đến giảm bớt chỉ phí đầu tư. 

- Tiến hành các lớp huấn luyện công việc. Đây là những hoạt động 
hằng ngày của mọi nhân viên trong doanh nghiệp. 

- Huấn luyện cách thức lãnh đạo. Mục tiêu của sự giám sát là giúp 
đỡ nhân viên, cải tiến thiết bị và máy móc để làm cho công việc tốt hơn. Sự 
giám sát trong quản lý, trong việc kiểm tra cũng kỹ lưỡng như việc giám sát 
các công nhân sản xuất. 


bộc, 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Nỗi lo sợ bị phạt sẽ dẫn đến tàn phá. Loại bỏ các nguyên nhân gây 
ra nỗi sợ hãi, nhờ vậy mọi người có thể yên tâm làm việc một cách có hiệu 
quả hơn cho công ty. 

- Phá vỡ các rào cản giữa nhân viên các phòng ban. Nhân viên của 
phòng thiết kế, nghiên cứu kinh doanh hay sản xuất phải tạo thành một 
nhóm làm việc, để cùng nhau nhìn thấy trước những vấn đề có thể xảy ra 
cho sản phẩm và trong việc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó. 

- Loại bỏ những khẩu hiệu, những lời hô hào và các tiêu chí “khuyết 
tật ở mức zero” và sự vươn tới mức một năng suất mới. Những câu hô hào 
chỉ tạo ra các mối quan hệ đối phó, vì phần lớn những nguyên nhân dẫn đến 
chất lượng và năng suất thấp thuộc về hệ thống và nằm ngoài quyền năng 
của công nhân viên. 

- Loại bỏ những tiêu chuẩn công việc (định mức) trong các công 
xưởng, thay thế xào đó bằng sự lãnh đạo khoa học. Loại bỏ quản lý bằng 
những số, những mục đích bằng con số, thay vào đó là khả năng lãnh đạo. 

- Hầu hết các biến đổi đều do hệ thống tạo ra, cần xem xét lại hệ 
thống. Phê phán, phạt, xếp thứ bậc công nhân dưới trung bình có thể phá đi 
tinh thần đồng đội của công ty. Loại trừ những rào cản đã cướp mất của 
người lao động lòng tự hào trong nghề nghiệp. Loại bỏ các hệ thống đánh 
giá hàng năm hay bỗ nhiệm nhân viên dựa trên công trạng của họ. 

- Thiết lập một chương trình giáo dục mạnh mẽ và tự cải tiến trong 
mỗi người. Hãy để cho mỗi người tham gia và tự chọn cho mình một lĩnh 
vực thích hợp để phát triển. 

- Đặt nhân viên trong công ty luôn làm việc để đạt đến sự thay đổi. 
Thay đôi là công việc của mọi người. 

Các công trình nghiên cứu của Ed Deming đã đem lại hiệu quả trong 
việc cải tiên chât lượng. Và ông được cả thế giới gọi là nhà “tiên tri chất 
lượng” và là nhà triết học của quản lý. 

Những đóng góp to lớn của Deming trong lĩnh vực thống kê vẫn còn 
ảnh hưởng tới nền kinh tế hiện đại. Suốt cuộc đời ông, ông đã bảo vệ cho 
niềm tin rằng lý thuyết thống kê cho thấy rằng toán hộc, sự phán xử, kiến 
thức thực tiễn được kết hựp chung với nhau trong công việc sẽ đem lại 


60 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


nhiều thuận lợi. Ông là bậc thầy của ngành logic học và là kiến trúc sư của 
thống kê học. William Edwards Deming mắt vào ngày 20/12/1993. 


* Joseph M. Juran 

Joseph Moses Juran (sinh ngày 24/12/1904, mất ngày 28/2/2008) là 
một trong những bậc trưởng lão về quản lý chất lượng (g„4lify guru) của thế 
giới, mức độ ánh hưởng của ông chỉ xếp sau W. E. Deming, 

Cũng như Deming, Tiến sĩ Juran là một tên tuổi nổi bật trong số 
những bậc thầy chất lượng. Là người Mỹ, sinh ra tại vùng Ban-căng, kỹ sư 
Joseph M. Juran đã bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1924. Ông đã tích 
luỹ được nhiều kinh nghiệm khi làm thanh tra trong Công ty Điện lực miền 
Tây (W⁄2stern Elictric Company) và là giáo sư trường Đại học New York. 
Cùng với Deming, Juran đã được tín nhiệm do có đóng góp vào những 
thành công của các công ty Nhật. Ông cũng giảng dạy ở Nhật những năm 
1950, là tác giả của nhiều cuốn sách về kiểm soát và quản lý chất lượng và 
là tổng biên tập cuốn số tay kiểm soát chất lượng (Ợ„aliy Conirol 
Handbook). Ông sáng lập Viện Juran để tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn và 
xuất bản những sách huấn luyện về chất lượng. Sự nghiệp của Juran trong 
lĩnh vực quản lý vô cùng đa dạng. Các vấn đề được ông quan tâm và đề cập 
rất rộng chứ không chỉ trong lĩnh vực chất lượng. 

Juran tiếp cận vấn đề chất lượng dưới nhiều góc độ. Điều cốt lõi nhất 
trong quan niệm của Juran chính là niềm tin của ông về việc “chất lượng 
không phải là kết quả ngẫu nhiên mà nó phải được kế hoạch hoá”. Juran 
nhìn nhận vấn đề kế hoạch hóa chất lượng như là một thành phần của “tam 
đoạn luận chất lượng”, bao gồm: kế hoạch hoá chất lượng, kiểm soát chất 
lượng, cải tiến chất lượng. 

Ông đưa ra thuyết tam luận với ba phần chính sau: 

Kế hoạch hoá chất lượng: là quá trình nhận dạng người tiêu dùng, 
các nhu câu, đặc tính của sản phẩm dịch vụ với các thuộc tính hoàn hảo và 
chuyển giao tới các bộ phận sản xuất. 


61 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


Kiểm soát chất lượng: là quá trình mà tại do cac san pham thực sự 
được kiểm tra, đánh giá theo các yêu cầu ban đầu do khách hàng đặt ra. Nếu 
có lỗi thì sẽ khắc phục tại đó. 

Cải tiến chất lượng: là quá trình mà tại đó các cơ chế được duy trì, áp 
dụng. Như vậy chất lượng sẽ được đảm bảo liên tục và ồn định. 

Cụ thể: 


Lập kế hoạch chất lượng| Kiểm soát chất lượng 


e Thiết lập các mục tiêu |s Đánh giá hiệu quả của 


Cải tiến chất lượng 


e X.nhận nhu câu cải tiên. 


chất lượng. 


e Xác định KH là ai. 


quy trình hiện tại. 


e Thiết lập cơ sở hạ tầng 


e So sánh hiệu quả hiện tại | cân thiết cho việc cải tiên. 


với mục tiêu chất lượng. 


eXác định các nhu cầu eX.định các dự án cải tiên. 


của khách hàng. e Đưa ra các hành động 


: l Nướ, "6 | sXD các nhóm dự án. 
át triển các đác tính cân thiệt để lâp đâ , 
s Phát triên các đặc .. : : ` YÍs Cung cấp cho các nhóm 
của SP đáp ứng nhu cầu |khoảng cách giữa mục 


khách hàng. 


nguồn tài nguyên, đảo tạo, 
để từ đó họ: Chân đoán 


các nguyên nhân; Đưa ra 


tiêu chất lượng với hiệu 


.. sai | quả hiện tại. 
e Phát triên các quy trình | 


có thê sản xuât sản phâm các dự định sửa chữa, cải 


có các đặc tính mong tiến. 


PHẾ, e Thiết lập các kiểm soát 


cần thiết để lưu giữ kết 
quả. 


e Thiết lập các kiểm soát 
quy trình; chuyển giao 
các kế hoạch sản xuất tới 


bộ phận thực hiện. 


Ba quy trình phổ biến của quản lý chất lượng. /4dapted ƒ#om Juran, J.M. 
(1989). The qualiy Trilogy: A4 Universal Approach to Managing for Qualif. 
Juran Institute, Winton, CT.] 


62 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Sơ đồ tam giác Juran 
Ba quy trình của tam giác Juran có liên quan với nhau. Sơ đồ dưới 
đây thể hiện sự liên quan đó. 


Hình 4.2. Sơ đồ tam giác Juran 


ị 
} k 


p hé Roec chải hương Me 6c«et « Đàt hơn (Íc»<) địa Xe Sàn KGAY) 


Han nan Ta na nan na aaaan ==. 


40 -~- 


ORIGINAL ZONE 
OF QUAL.!1TY CONTHOL 


$ Ong phái kính n6 
(Cơ họi đế cái tiềm) 


: NEW ZONE ị 
- OF QUALITY CONTROL 


8EGIN 


__® 0PERATIONS 


Bi fỌC HE cói 


Sơ đồ tam giác Juran là một đồ thị với thời gian trên trục hoành và 
chỉ phí cho chất lượng kém trên trục tung. Hoạt động khởi đầu là lập kế 
hoạch chất lượng. Người lập kế hoạch xác định ai là khách hàng và nhu cầu 
của khách hàng là gì, sau đó họ xây dựng các bản thiết kế sản phẩm và quy 
trình đáp ứng các nhu cầu ấy. Cuối cùng người lập kế hoạch chuyển giao 
các kế hoạch cho nhóm thục hiệu: “Ban vận hành các quy trình, sản xuất các 
sản phẩm có các đặc tính mong muốn đáp ứng nhu cầu khách hàng”. 

Thường xuyên và thỉnh thoảng. Thực tế vận hành các quy trình đã 
cho thấy các quy trình không thể sản xuất ra 100% sản phẩm có chất lượng. 
Hình 4.2 thể hiện có 20% các công việc cần phải làm lại do các lỗi nào đó. 
Sự lãng phí này là “hưởng xuyên — xảy ra và cứ xảy ra. Tại sao lại có sự lãng 
phí thường xuyên này? Bởi vì quy trình sản xuất đã được lập kế hoạch để 
hoạt động như vậy. 


63 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Theo mô hình trách nhiệm truyền thống, bộ phận sản xuât không thể 
tránh được sự lãng phí thường xuyên đã được định trước này. Cái mà họ có 
thể làm là thực hiện kiểm soát chất lượng — nghĩa là đễ tránh mọi thứ trở nên 
tồi tệ nhất. Hình 4.2 cũng thể hiện một đỉnh nhọn hiếm hoi bỗng nhiên tăng 
lên mức lỗi 40%. Đinh nhọn này xuất hiện là do sự xuất hiện của các sự 
kiện không được lập kế hoạch như sự cô điện, trục trặc quy trình hoặc lỗi 
của người vận hành. Như là một phần của công việc kiểm soát chất lượng, 
bộ phận sản xuất tập trung vào các kịch bản xử lý sự cố nhằm đưa hệ thống 
chữa 


+33 €€ 


về trạng thái ban đầu. Việc này gọi là “sửa lỗi”, “xử lý sự c 
cháy”... Kết quả cuối cùng là khôi phục hệ thống về trạng thái... 20% lỗi 


, 
A13 $€ 
“ 


trước đây. 

Đồ thị cũng cho thấy trong quy trình thứ ba của tam giác — quy trình 
cải tiễn chất lượng — mức lãng phí đã xuống thấp hơn mức ban đầu. Thực tế 
có thể coi mức lãng phí thường xuyên là một cơ hội để cải tiến. 

Sơ đồ tam giác và các khiếm khuyết của sản phẩm. Sơ đồ tam giác 
liên quan đến các khiếm khuyết của sản phẩm. Vì vậy trục tung thể hiện các 
đơn vị đo như chi phí cho chất lượng kém (cost for poor quality), tỷ lệ lỗi 
(error rae), phần trăm khuyết tật (percen đeƒfective), tỷ lệ gọi dịch vụ 
(service call rafe),... Trên trục này, sự hoàn hảo của chất lượng sản phẩm 
được thể hiện ở gốc tọa độ, và càng lên cao trên trục này, sản phẩm càng 
kém chất lượng. Kết quả của việc cắt giảm các khiếm khuyết là cắt giảm 
được chi phí cho chất lượng kém, đáp ứng tốt hơn hạn giao hàng, làm tăng 
sự hài lòng của khách hàng,... 

Juran là người đầu tiên đưa ra từ “phù hợp với yêu cầu sử dụng và 
mục đích”, phân biệt định nghĩa này với định nghĩa thường dùng là phù hợp 
với quy cách đề ra”. Ông là người phát hiện ra những vấn đề như: 

- Tổ chức 

- Truyền thông 

- Điều phối đa chức năng 

Nói cách khác đó chính là nhân tố con người. Theo ông, dưới 20% 
trục trặc chất lượng là do công nhân gây ra, còn lại đều là do quản lý yếu 
kém (so sánh với con số 94% Deniing đưa ra). Ông coi việc đào tạo huấn 


64 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


luyện thường xuyên về nâng cao chất lượng phải được bắt đầu từ cấp lãnh 
đạo cao nhất. 

Juran đưa ra 10 bước để cải tiến chất lượng: 

- Xây dựng nhận thức về sự cần thiết và về cơ hội cải tiến 

- Đề ra mục tiêu cải tiến 

- Tổ chức để đạt mục tiêu (lập hội đồng chất lượng, nhận dạng các 
trục trặc, chọn các dự án, duyệt các nhóm chất lượng, chỉ định người hỗ trợ 
cải tiến) 

- Tổ chức đào tạo 

- Triển khai các dự án để giải quyết trục trặc 

- Báo cáo về các tiến bộ đạt được 

- Cấp giấy chứng nhận 

- Thông báo kết quả 

- Tiếp tục phát huy thắng lợi 

- Giữ vững đà tiến.bộ bằng cách đặt việc cải tiến hàng năm thành 
một bộ phận của các hệ thống và quy trình thường xuyên của doanh nghiệp. 

Juran có một định nghĩa rất độc đáo về chỉ phí cho chất lượng như 
sau: “Đó là mỏ vàng”. Điều đó có nghĩa: chi phí cho chất lượng là khía cạnh 
rất quan trọng mà mọi doanh nghiệp cần lưu ý. 

Cũng giống như các chuyên gia khác, Juran công nhận tầm quan 
trọng của việc mua hàng đối với việc cải tiến chất lượng. Juran không thiên 
về quan điểm chỉ có một nguồn trong vụ mùa màng quan trọng. Ông khuyên 
nên có nhiều nguồn cung ứng, đơn độc một nguồn dễ dẫn tới lơ là mài sắc 
vũ khí cạnh tranh trên chất lượng, giá thành và dịch vụ. Juran có vẻ không 
tin tưởng lắm vào các hệ thống tô chức, các thủ tục giấy tờ, các cuốn số tay, 
các cuộc kiểm toán và thích cách tiếp cận của người Nhật về các khả năng 
của quy trình, việc kiểm soát các quy trình, mối quan hệ hợp tác trong các 
nhóm, đào tạo quản lý và chất lượng của các vụ giao hàng. Tỉnh thần hợp 
tác phải được nở rộng tới các nhà cung ứng. 

Một số tác phẩm nỗi tiếng của ông đó là: Juran's Quality Handbook 
(Số tay chất lượng Juran) được ông viết năm 1951, năm 2000 đã được xuất 


65 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


bản lần thứ 5. Ä⁄anagerial Brealdhrough, xuất bản lần đầu năm 1964, trình 
bày một lý thuyết tổng quan về quản lý chất lượng, sau tiến hóa thành Six 
Sigma — một quy trình quản lý chất lượng đã được ứng dụng tại Motorola, 
Genaral Electric và nhiều công ty khác. Cuốn sách gần đây nhất của ông là 
Architect oƒ Quality, tự truyện của ông sẽ được McGraw — HH xuất bản 
trong năm sau. 


* Philip B.Crosby (1926-2001): 


P. Crosby tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Western Reserve. Từ những 
năm 1950, sau khi phục vụ trong binh chủng hải quân ông đã gắn bó đời 
mình với các hoạt động kiểm soát chất lượng cho đến ngày nay. Crosby nổi 
tiếng vì đưa ra quan niệm “không có sai hỏng” phát triển vào đầu những 
năm 1960, khi ông phụ trách vấn đề chất lượng của chương trình chế tạo tên 
lửa Pershing và sau này với cương vị giám đốc chất lượng của công ty bưu 
tín điện thoại quốc tế ITT (bwernational Telephone and Telegraph). Năm 
1979, ông thành lập Tổ hợp Crosby, một tổ chức tư vấn lớn. Ông đã viết 
cuốn sách nỗi tiếng Qualify in Free — Chất lượng là thứ cho không được bán 
trên một triệu bản. Thành công nỗi bật của ông là làm giảm các lỗi trong sản 
xuất tên lửa đây. Quan điểm chính của ông là: 

- Chất lượng là sự phù hợp với các yêu cầu cần năm rõ các kỳ vọng 
của khách hàng và hướng doanh nghiệp vào việc đáp ứng các kỳ vọng đó. 

- Phòng ngừa là phương tiện chính để đảm bảo chất lượng chứ không 
phải sử dụng các cán bộ kiểm tra. 

- Tiêu chuẩn để thực hiện việc việc quản lý chất lượng là không có 
sai hỏng dù chỉ là một lỗi nhỏ trong việc thực hiện các công việc. 

- Chất lượng có thể đo đếm được một cách cụ thể thông qua các loại 
chỉ phí, đặc biệt là chỉ phí cho chất lượng tồi, chỉ phí này rất lớn và cần phải 
loại bỏ chúng. 

Crosby cho rằng, các doanh nghiệp nên dùng “vắc xin chất lượng” để 
ngăn chặn tình trạng không phù hợp với yêu cầu. Theo ông, “vắc xin” 
phòng chủng này gồm ba phần: Quyết tâm, Giáo dục, Thực hiện. 


66 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Giống như mọi chuyên gia, Crosby rất cứng rắn đối với những người 
có trách nhiệm quản lý chất lượng và khuyến khích họ quan tâm đến chất 
lượng giống như họ quan tâm đến lợi nhuận. Ông quan sát thấy một ban 
quản lý quyết tâm có thể giảm rất nhanh tới 40% tỷ lệ sai hỏng của lực 
lượng lao động được giao nhiệm vụ. Cần thêm một ít công nữa có thể loại 
trừ phần sai hỏng còn lại. Crosby thấy nhiều doanh nghiệp xử lý những vẫn 
đề chất lượng bằng cách "đấu" nhân viên và làm họ mắt hứng thú với công 
việc do cách đối xử không ân cần, không quan tâm đến họ. 

Cách nhìn của Crosby đối với các vật tư mua vào là: “ít nhất một 
nửa những trục trặc chất lượng có liên quan đến các vật tư này là do những 
yêu cầu không được vạch ra rõ ràng”. Ở đây lại có thể dùng mô hình Nhật 
Bản nhấn mạnh tới người cung ứng là một phần mở rộng của hoạt động 
kinh doanh. 

Crosby có 4 điểm khăng định tuyệt đối trong chất lượng: 

- Định nghĩa — phù hợp với yêu cầu. 

- Hệ thống - phòng ngừa. 

- Tiêu chuẩn — không có sai hỏng. 

- Thước đo — giá phải trả cho công việc không phù hợp. 

Ông cũng đưa ra 14 bước để cải tiến chất lượng: 

- Làm rõ quyết tâm của lãnh đạo quản lý đối với chất lượng. 

- Tổ chức các tổ cải tiến chất lượng có đại biểu của mỗi phòng ban 
tham gia. 

- Xác định các trục trặc chất lượng hiện có và tiềm năng nằm ở đâu. 

- Đo đạc chi phí cho chất lượng và sử dụng việc làm này như một 
công cụ quản lý. 

- Nâng cao ý thức về chất lượng và mối quan tâm cá nhân của tất cả 
các thành viên. 

- Hành động giải quyết những trục trặc phát hiện ở các bước trên. 

- Lập một ban phụ trách “chương trình không sai hỏng”. 

- Đào tạo những kiểm soát viên để họ thực hiện tích cực phần trách 
nhiệm của họ trong chương trình cải tiền chất lượng. 


67 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


- Tổ chức “một ngày không sai hỏng” để tất cả nhân viên thấy rõ là 
đã có sự thay đối. 

- Khuyến khích các cá nhân đề ra mục tiêu cải tiến cho cá nhân và 
nhóm của mình. 

- Khuyến khích các nhân viên thông báo cho lãnh đạo quản lý biết rõ 
trở ngại họ vấp phải khi phân đấu đạt mục tiêu cải tiến của họ. 

- Công nhận và hoan nghênh những ai tham gia. 

- Tổ chức các hội đồng chất lượng để thường xuyên trao đỗi. 

- Lặp lại tất cả các bước trên để nhắn mạnh rằng chương trình cải 
tiến chất lượng không bao giờ chấm dứt. 


4.1.2. Khái niệm quản lý chất lượng 


Theo ISO 9000:2000: Quản lý (À⁄4nagemerf) là các hoạt động có 
phối hợp để định hướng (đirection) và kiểm soát (conrrol) một tổ chức. Tuy 
nhiên, do có rất nhiều hoạt động quản lý khác nhau nên chúng ta thường 
phân loại các hoạt động quản lý theo chức năng như: quản lý sản xuất kinh 
doanh, quản lý tài chính, quản lý chất lượng... Trong đó, quản lý chất lượng 
là các hoạt động được tiến hành nhằm duy trì kiểm soát và điều hành một tổ 
chức xét trên phương diện chất lượng. 

Chất lượng không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của sự tác động của 
hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất 
lượng mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này. 
Quản lý chất lượng là một khía cạnh của chức năng quản lý để xác định và 
thực hiện chính sách chất lượng. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất 
lượng được gọi là quản lý chất lượng. 

ISO 9000 đã xác định “quản lý chất lượng là tập những hoạt động 
của chức năng quản lý chung nhằm xác định chính sách chất lượng, mục 
đích, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng những phương tiện như lập kế 
hoạch, điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng 
trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng”. 


Hiện nay đang tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về quản lý chất lượng: 


68 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


- A.Ơ.Robertson, một chuyên gia người Anh về chất lượng cho rằng: 
“Quản lý chất lượng được xác định như là một hệ thống quản trị nhằm xây 
dựng chương trình và sự phối hợp các cố gắng của những đơn vị khác nhau 
để duy trì và tăng cường chất lượng trong các tổ chức thiết kế, sản xuất, đảm 
bảo sản xuất có hiệu quả và thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng”. 

- A.V.Feigenbaum, nhà khoa học người Mỹ: “Quản lý chất lượng là 
một hệ thống hoạt động thống nhất có hiệu quả của những bộ phận khác 
nhau trong một tổ chức, chịu trách nhiệm triển khai các tham số chất lượng, 
duy trì và nâng cao chất lượng”. 

- Philip Crosby, một chuyên gia người Mỹ về chất lượng: “Quản lý 
chất lượng là một phương tiện có tính chất hệ thống, đảm bảo việc tôn trọng 
tổng thể tất cả các thành phần của một kế hoạch hành động”. 

- Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000: “Quản lý chất lượng là các 
hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất 
lượng”. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói chung bao gồm lập 
chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm 
soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. 

Chính sách chất lượng: Là toàn bộ ý đồ và định hướng về chất lượng 
do lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp chính thức công bố. Đây là lời tuyên 
bố về việc người cung cấp định đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, nên tổ 
chức thế nào và biện pháp để đạt được điều này. 

Hoạch định chất lượng: Là các hoạt động nhằm thiết lập các mục 
tiêu và yêu cầu đối với chất lượng và để thực hiện các yếu tố của hệ thống 
chất lượng. | 

Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật và các hoạt động tác nghiệp được 
sử dụng để thực hiện các yêu cầu chất lượng. 

Đảm bảo chất lượng: Mọi hoạt động có kế hoạch và có hệ thống chất 
lượng được khẳng định và đem lại lòng tin (hoả mãn các yêu cầu đối với 
chất lượng. 

Hệ thống chất lượng: Bao gồm cơ cấu tô chức, thủ tục, quá trình và 
nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý chất lượng. 


69 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Như vậy, tuy tổn tại nhiều định nghĩa khác nhau về chất lượng, song 
nhìn chung có những điểm giống nhau như: 

- Mục tiêu trực tiếp của quản lý chất lượng là đảm bảo chất lượng và 
cải tiến chất lượng phù hợp với nhu cầu thị trường và chỉ phí tối ưu. 

- Thực chất của quản lý chất lượng là tổng hợp các hoạt động của 
chức năng quản lý như: hoạch định, tổ chức, kiểm soát và điều chỉnh. Nói 
cách khác quản lý chất lượng chính là chất lượng của quản lý. 

- Quản lý chất lượng là hệ thống các hoạt động, các biện pháp (hành 
chính, tổ chức, kinh tế, kỹ thuật, xã hội và tâm lý). Quản lý chất lượng là 
nhiệm vụ của tất cả mọi người, mọi thành viên trong xã hội, trong doanh 
nghiệp, là trách nhiệm của tất cả các cấp, nhưng phải được lãnh đạo cao 
nhất chỉ đạo. 

- Quản lý chất lượng được thực hiện trong suốt chu kỳ sống của sản 
phẩm, từ thiết kế, chế tạo đến sử dụng sản phẩm. 

Có thể phân biệt các đặc trưng khác nhau giữa quản lý chất lượng 
hiện đại và quản lý chất lượng truyền thống qua bảng tóm tắt sau: 


Đặc điểm Quản lý chất luợng Quản lý chất lượng hiện đại 
truyền thống 


Tính chất Chất lượng là vấn đề công | Chất lượng là vấn đề kinh doanh 
: nghệ đơn thuần. (tổng hợp kinh tế — kỹ thuật, xã 
hội), là bộ phận không thể tách rời 
của quản lý sản xuất — kinh doanh 
của doanh nghiệp. 


Vấn đề tác nghiệp. Vấn đề tác nghiệp và chiến lược. 


Cấp quản lý Thực hiện ở cấp phân xưởng | Thực hiện ở mọi cấp: 
trong khâu sản xuất. 


- Cấp công ty: Quản lý chiến lược 
chất lượng. 

- Cấp phân xưởng phòng ban: 
Quản trị tác nghiệp chất lượng. 

- Tự quản (người lao động với 
quản lý chất lượng,. 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Kết hợp giữa dài hạn và ngắn hạn 
thoả mãn nhu cầu khách hàng ở 
mức cao nhất. 


Mục tiêu 


Ngăn hạn lợi nhuận cao 
nhất. 


Tất cả sản phẩm và dịch vụ không 
kể thực hiện bên trong hay bán ra 
ngoài. 


Sản phẩm Sản phâm cuôi cùng bán ra 


ngoài công ty. 


Khách hàng Cả bên trong và bên ngoài những 


tô chức và cá nhân có liên quan 


Bên ngoài, những người 
tiêu thụ sản phẩm của 


doanh nghiệp. trực tiếp đến chất lượng. 


Kinh tế, kiểm soát. Hoạch định, kiểm soát và hoàn 
thiện 


Nhiệm vụ Của phòng KCS. Vai trò | Toản công ty. 


của người quản lý và ra 
Cách xem xét 
£ À 
vần đề 


lệnh cưỡng chế bắt phải 
4.1.3. Các chức năng của quản lý chất lượng 


thực hiện. 


Đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với 
toàn bộ hệ thống. 


Đi thăng vào từng vấn đề 
riêng biệt tách rời nhau. 


Quản lý chất lượng cũng như bất kỳ một loại quản lý nào đều phải 
được thực hiện một số chức năng cơ bản như: hoạch định, tổ chức, kiểm tra, 
kích thích, điều hoà phối hợp. Nhưng do mục tiêu và đối tượng quản lý của 
chất lượng có những đặc thù riêng nên các chức năng của quản lý chất 
lượng cũng có những đặc điểm riêng. 

Deming là người đã khái quát chức năng quản lý chất lượng thành 
vòng tròn chất lượng: hoạch định, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh (PDCA). 
Có thẻ cụ thể hoá chức năng quản lý chất lượng theo năm nội dung sau: 

* Hoạch định chất lượng 

Hoạch định là chức năng quan trọng hàng đầu và đi trước các chức 
năng khác. Hoạch định chất lượng là một hoạt động xác định mục tiêu và 
các phương tiện, nguồn lực và biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu chất 


lượng sản phẩun. 


71 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


Nhiệm vụ chủ yếu của hoạch định chất lượng là hoạt động nghiên 
cứu thị trường để xác định các yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản 
phẩm hàng hoá, dịch vụ, sau đó chuyển giao kết quả này tới bộ phận 
tác nghiệp. 

Hoạch định chất lượng có tác dụng định hướng phát triển chất lượng 
cho toàn doanh nghiệp, tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị 
trường và khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực góp phần giảm 
chi phí. 

Tổ chức thực hiện 

Là quá trình thực hiện các hoạt động tác nghiệp sau khi đã có kế 
hoạch cụ thê. 

Tổ chức hệ thống chất lượng:.Hiện nay đang tôn tại nhiều hệ thống 
quản lý chất lượng như TQM, ISƠ 9000, HACCP, GMP, Q-Base, giải 
thưởng chất lượng Việt Nam... Mỗi doanh nghiệp phải tự lựa chọn cho 
mình hệ thống chất lượng phù hợp. 

Tổ chức thực hiện bao gồm tất cả các việc như tiến hành biện pháp 
kinh tế, hành chính, kỹ thuật, chính trị tư tưởng để thực hiện kế hoạch đã đặt 
ra. Nhiệm vụ này bao gồm: 

- Làm cho mọi người thực hiện kế hoạch biết rõ mục tiêu, sự cần 
thiết và nội dung công việc mình phải làm. 

- Tổ chức chương trình đào tạo và giáo dục cần thiết đối với những 
người thực hiện kế hoạch 

- Cung cấp nguồn lực cần thiết ở mọi nơi và mọi lúc. 

* Kiểm tra, kiểm soát chất lượng 

Kiểm tra, kiểm soát là quá trình điều khiển đánh giá các hoạt động 
tác nghiệp thông qua kỹ thuật, phương tiện, phương pháp và các hoạt động 
nhăm đảm bảo chát lượng tleo đúng yêu cầu. 

Nhiệm vụ chính của kiểm tra, kiểm soát là tổ chức các hoạt động 
đánh giá các sản phẩm có đạt theo yêu cầu hoặc đánh giá việc thực hiện chất 
lượng trong thực tê của doanh nghiệp. 


“3 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


So sánh giữa chất lượng thực tế và chất lượng kế hoạch để phát 
hiện những sai lệch không phù hợp và đưa ra những biện pháp khắc phục 
sai lệch đó. 

Khi thực hiện kiểm tra, kiểm soát các kết quả thực hiện kế hoạch cần 
đánh giá một cách độc lập những vấn đề sau: 

Liệu kế hoạch có được tuân theo một cách trung thành không? 

Liệu bản thân kế hoạch đã đủ chưa? 

Nếu mục tiêu không đạt được có nghĩa là một trong hai hoặc cả hai 
điêu trên đêu không được thoả mãn. 


* Chức năng kích thích 

Kích thích việc đảm bảo và nâng cao chất lượng được thực hiện 
thông qua áp dụng chế độ thưởng phạt về chất lượng đối với người lao động 
và áp dụng giải thưởng quốc gia về đảm bảo và nâng cao chất lượng. 


* Điều chỉnh, điều hoà và phối hợp 

Là toàn bộ những hoạt động nhằm tạo ra sự phối hợp thống nhất, 
đồng bộ, khắc phục những sai sót còn tồn tại và đưa chất lượng sản phẩm 
lên mức cao hơn nhằm làm giảm dần khoảng cách giữa mong muốn của 
khách hàng và chất lượng thực tế đạt được. 

Hoạt động điều hoà, điều chỉnh, phối hợp được thể hiện rõ ở nhiệm 
vụ cải tiến, hoàn thiện chất lượng sản phẩm theo các hướng khác nhau, phát 
triển sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, đổi mới công nghệ, hoàn thiện 
quá trình sản xuất. 

Khi tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần phải phân biệt rõ ràng 
giữa việc loại trừ hậu quả và loại trừ nguyên nhân của hậu quả. 


4.1.5. Các nguyên tắc quản lý chất lượng 


Quản lý chất lượng xét về thực chất đó là hoạt động của con người, 
chính vì lẽ này mà các hoạt động về quản lý chất lượng cần phải được xây 
dựng và tuân thủ theo những nguyên tắc khoa học nhất định. Trong thực tế, 
ở nơi này hay nơi khác vẫn có những doanh nghiệp ra các quyết định về 
quản lý chất lượng không theo nguyên tắc nào cả. Cung cách ra quyết định 


73 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


về quản lý chất lượng như vậy xét cho cùng thì ít hay nhiều đều thể hiện 
một sự bất cập trong việc ra quyết định mà không theo quy luật, không 
thuộc thâm quyền hay không dựa trên cơ sở khoa học nào. Do vậy việc ra 
quyết định trong công tác quản trị chất lượng cần phải tuân thủ theo những 
nguyên tắc nhất định và là sự cần thiết tất yếu khách quan. 

Xét về thực chất nguyên tắc quản lý chất lượng là sự thể hiện và vận 
dụng của những quy luật một cách căn bản, toàn diện và khách quan vẻ lĩnh 
vực này. Nhận diện đúng và áp dụng đầy đủ các nguyên tắc quản lý chất 
lượng là để lãnh đạo và điều hành một tổ chức (doanh nghiệp) nhằm thực 
hiện cải tiến liên tục trong dài hạn bằng cách tập trung vào việc thoả mãn 
những nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của khách hàng và xử lý đúng 
đắn các nhu cầu của tất cả những người cũng như những bên có liên quan. 
Năm vững những nguyên tắc quản lý chất lượng sẽ giúp ích rất nhiều cho 
các nhà quản trị trơng việc định ra một khuôn khô để quản lý chất lượng và 
đặc biệt là để cải thiện những công việc về nâng cao chất lượng trong doanh 
nghiệp của mình. 

Nội dung của các nguyên tắc quản lý chất lượng xem phần “Các 
nguyên tắc của ISO 9000”. 


4.1.6. Các phương thức quản lý chất lượng 
4.1.6.1. Kiểm tra chất lượng — I (Inspection) 


Một trong những phương pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm phù 
hợp với quy định là kiến. tra các sản phẩm và chỉ tiết bộ phận nhằm sàng lọc 
và loại ra bất cứ một bộ phận chỉ tiết nào không đảm bảo tiêu chuẩn hay quy 
cách kỹ thuật. Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mở đầu 
vào những năm cuối thế kỷ XVIII, các chức năng kiểm tra và sản xuất đã 
được tách riêng, các nhân viên kiểm tra được đào tạo và thực hiện nhiệm vụ, 
đảm bảo chất lưọng sản phẩm xuất xưởng phù hợp với quy định. Như vậy, 
kiểm tra chất lượng là hình thúc quản lý chất lượng sớm nhất. 


Sau khi hệ thống Taylor và hệ thống Ford được áp dụng vào đầu thế 
kỷ XX và việc sản xuất với khối lượng lóu đã trở nên phát triển rộng rãi, 
khách hàng bắt đầu yêu cầu ngày càng cau về chất lượng và sự cạnh tranh 


74 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


giữa các cơ sở sản xuất về chất lượng ngày càng gay gắt thì các nhà công 
nghiệp dần dần nhận ra rằng kiểm tra 100% không phải là cách đảm bảo 
chất lượng tốt nhất, kiểm tra chất lượng là hoạt động như đo, xem xét, thử 
nghiệm, định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả 
với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính. Như vậy, kiểm tra 
chỉ là một sự phân loại sản phẩm đã được chế tạo, đây là cách xử lý chuyện 
đã rồi. Điều đó có nghĩa là chất lượng không được tạo dựng nên qua kiểm 
tra. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp quy định một cách 
có hiệu quả bằng cách kiểm tra sàng lọc 100% sản phẩm, cần phải thoả mãn 
những điều kiện sau: 

- Công việc kiểm tra cần được tiến hành một cách đáng tin cậy và 

không có sai sót. 

- _ Chi phí cho sự kiểm tra phải ít hơn phí tổn do sản phẩm kluuyết 

tật và những thiệt hại do ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng. 

- _ Quá trình kiểm tra không được ảnh hưởng đến chất lượng. 

Những điều kiện trên không phải thực hiện dễ dàng ngay cả với công 
nghiệp hiện đại. Ngoài ra, sản phẩm phù hợp quy định cũng chưa chắc đã 
thoả mãn nhu cầu thị trường, nếu như các quy định không phản ánh đúng 
nhu cầu. 

Phương pháp này không tạo dựng nên chất lượng mà chỉ nhằm hạn 
chế những sai lệch trong hoạt động tác nghiệp. 

Vì những lý do này, vào những năm 1920 người ta đã bắt đầu chú 
trọng đến việc đảm bảo ổn định chất lượng trong quá trình trước đó hơn là 
đợi đến khâu cuối cùng mới tiến hành sàng lọc 100% sản phẩm. Khi đó khái 
niệm kiểm soát chất lượng (Qualiiy Contro - QC ) đã ra đời. 


4.1.6.2. Kiểm soát chất lượng - QC (Ouality Control) 


Walter A. Shewhart, một kỹ sư thuộc phòng thí nghiệm Bell 
Telephone tại Princeton, Newjersey (Mỹ) là người đầu tiên đề xuất việc sử 
dụng các biểu đồ kiểm soát vào việc quản lý các quá trình công nghiệp và 
được coi là mốc ra đời của hệ thống kiểm soát chất lượng hiện đại. 


75 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Kiểm soát chất lượng là kiểm soát mọi yêu tô ảnh hưởng trực tiếp 
đến quá trình tạo ra chất lượng bao gồm: 

+ Kiểm soát con người thực hiện: Người thực hiện phải được đào tạo 
để có đủ kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc. Họ phải được thông tin đầy 
đủ về công việc cần thực hiện và kết quả cần đạt được. 

+ Kiểm soát phương pháp và quá trình sản xuất: Các phương pháp và 
quá trình sản xuất phải được thiết lập phù hợp với điều kiện sản xuất và phải 
được theo dõi, kiểm soát thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời những biến 
động của quá trình. 

+ Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào: Nguồn cung cấp nguyên vật 
liệu phải được lựa chọn. Nguyên vật liệu phải được kiểm tra chặt chẽ khi 
nhập và trong quá trình bảo quản. 

+ Kiểm soát, bảo dưỡng thiết bị: Thiết bị phải được kiểm tra thường 
xuyên, định kỳ và được bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định. 

+ Kiểm tra môi trường làm việc: Ánh sáng, nhiệt độ, điều kiện làm việc. 

Việc kiểm soát chất lượng nhằm chủ yếu vào quá trình sản xuất để 
khắc phục những sai sót ngay trong quá trình thực hiện. Để quá trình kiểm 
soát chất lượng đạt hiệu quả, cần xây dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý, phân 
công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận. Hoạt động kiểm soát chất lượng 
được tiến hành theo chu trình PCDA do Deming đề xuất. 

Để đạt được mục tiêu chính 'của quản lý chất lượng là thoả mãn 
người tiêu dùng, đòi hỏi không chỉ áp dụng các phương pháp kiểm soát vào 
các quá trình xảy ra trước quá trình sản xuất và kiểm tra (như khảo sát thị 
trường, nghiên cứu, lập kế hoạch, phát triển, thiết kế và mua hàng) mà còn 
phải áp dụng cho các quá trình xảy ra sau đó (như đóng gói, lưu kho, vận 


chuyền, phân phối, bán hàng và dịch vụ sau khi bán hàng). Từ khái niệm đó 
khái niệm kiểm soát chất lượng toàn diện ra đời. 


4.1.6.3. Kiểm soát chất lượng toàn diện - TỌC (Total Quality Conrol) 


Armand V. Feigenbaun trong cuốn sách Total Quality Control — 
_TQC đã định nghĩa: “Kiểm soát chất lượng toàn diện là một hệ thống 
kiểm soát có hiệu quả để nhất thể hoá các nỗ lực phát triển chất lượng, 
duy trì chất lượng và cải tiến chất lượng của các nhóm khác nhau trong 


76 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


một tổ chức sao cho các hoạt động marketing, kỹ thuật, sản xuất và dịch 
vụ có thể tiến hành một cách kinh tế nhất, cho phép thoả mãn hoàn toàn 
khách hàng”. 

TỌQC là một hệ thống quản lý nhằm huy động sự nỗ lực hợp tác 
giữa các bộ phận khác nhau trong một tổ chức vào các quá trình có liên 
quan đến chất lượng từ nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm đến dịch 
vụ sau bán nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng một cách tiết kiệm nhất 
bằng cách phát hiện và giảm chỉ phí không chất lượng, tối ưu hoá cơ cầu 
chỉ phí chất lượng. 

Khái niệm TỌC được du nhập vào Nhật Bản vào những năm 1950, 
được áp dụng và có những khác biệt nhất định đối với TQC ở Mỹ. Sự khác 
nhau chủ yếu là ở Nhật Bản có sự tham gia của mọi thành viên trong tô 
chức. Bởi vậy, ở Nhật nó còn có tên gọi là Kiêm soát chất lượng toàn công 
ty —- CWQC (Company Wide Quality Control). 

Giữa kiểm tra và kiểm soát chất lượng có sự khác nhau. Kiểm tra là 
sự so sánh, đối chiếu giữa chất lượng thực tế của sản phẩm với những yêu 
cầu kỹ thuật, từ đó loại bỏ các phế phâm. Kiểm soát là hoạt động bao quát 
hơn, toàn diện hơn, nó bao gồm toàn bộ các hoạt động Marketing, thiết kế, 
sản xuất, so sánh, đánh giá chất lượng và dịch vụ sau bán hàng, tìm nguyên 
nhân và biện pháp khắc phục. 


4.1.6.4. Đảm bảo chất lượng — QA (Quality Assurance) 


Đảm bảo chất lượng là mọi hoạt động có kế hoạch, có hệ thống và 
được khẳng định nếu cần để đem lại lòng tin thoả đáng của sản phẩm cho 
khách hàng. 

Để có thể tiến hành hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng có hiệu quả 
thì các doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng và 
chứng minh cho khách hàng thấy được điều đó. 

Đảm bảo chất lượng nhằm hai mục đích: đảm bảo chất lượng nội bộ 
(trong một tổ chức) nhằm tạo lòng tin cho lãnh đạo và các thành viên trong 
tổ chức và đảm bảo chất luụng với bêu ngoài nhằm tạo lòng tỉn cho khách 


77 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


hàng và những người có liên quan khác rằng yêu cầu chất lượng được thoả 
mãn. Nếu những yêu cầu về chất lượng không phản ánh đầy đủ những nhu 
cầu của người tiêu dùng thì việc đảm bảo chất lượng có thể không tạo được 
lòng tin thoả đáng. 

Quá trình đảm bảo chất lượng gồm những giai đoạn chủ yếu sau: 

- Đánh giá chất lượng hàng hoá của đối thủ cạnh tranh hiện có trên 
thị trường và những đòi hỏi của khách hàng. 

- Dự báo dài hạn về chất lượng. 

- Hoạch định chất lượng. 

- Thiết kế các tiêu chuẩn. 

- Thiết kế chất lượng ngay trong quá trình thiết kế kết cấu, kỹ thuật 
và công nghệ. 

- Kiểm tra chất lượng của các nguyên vật liệu, chỉ tiết thuộc diện đầu vào. 

- Kiểm tra chất lượng theo các công đoạn và thao tác trong quá trình 
sản xuất. 

- Kiểm tra tiếp nhận sản phẩm sau khi làm xong. 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình khai thác, sử dụng 
sau bán. 

- Phân tích các nhận xét và đóng góp của khách hàng. 

Việc thực hiện lần lượt các giai đoạn này không chỉ một lần là xong, 
vấn đề là ở chỗ để đảm bảo chất lượng các nhà quản lý phải thực hiện liên 
tục các giai đoạn này trong toàn bộ các quá trình sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp 


Khi xem xét vẫn đề đảm bảo chất lượng cần chú ý: 

(1) Đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng không có 
nghĩa là chỉ đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn (quốc gia hay 
quốc tế) bởi vì trong sản xuất kinh doanh hiện đại, các doanh nghiệp không 
có quyền và không thể đưa ra thị trường các sản phẩm không đạt yêu cầu 
của các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cụ thẻ. Nhưng như thế cũng chỉ mới 


78 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


đáp ứng được các yêu cầu mang tính pháp lý chứ chưa thể nói đến việc kinh 
doanh có hiệu quả được. 

(2) Đối với việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài cũng tương tự, 
toàn bộ sản phẩm xuất sang nước khác phải đáp ứng được yêu cầu của 
người đặt hàng nước ngoài. 

(3) Những nhà lãnh đạo cấp cao phải ý thức được tầm quan trọng của 
đảm bảo chất lượng và phải đảm bảo cho tất cả mọi người trong tổ chức 
tham gia tích cực vào hoạt động đó và cần thiết phải gắn quyền lợi của mọi 
người vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
4.1.6.5. Quản [ý chất lượng toàn diện - TOM (Total Quality Managemen() 

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn 
khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các 
phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống chất 
lượng toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan 
đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân 
để đạt được mục tiêu chất lượng đã đề ra. 

Thực chất đây là một hệ thống quản lý chất lượng mà nó đòi hỏi 
sự tham gia của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, chất lượng 
được định hướng bởi khách hàng, coi trọng con người và cải tiến chất 
lượng liên tục. 

Các đặc điểm của TQM trong quá trình triển khai thực tế hiện nay tại 
các công ty có thể được tóm tắt như sau: 

- Chất lượng được định hướng bởi khách hàng 

- Vai trò lãnh đạo trong công ty 

- Cải tiến chất lượng liên tục 

- Tính nhất thể và tính hệ thống 

- Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, mọi thành viên 

- Coi trọng con người 

- Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê. 

Sự tiến triển của các phương thức quản lý chất lượng được biểu diễn 
qua hình sau: 


79 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Hình 4.5. Sự tiến triển của các phương thức quản lý chất lượng 


Quản lý chất lượng 
toàn diện 


Kiểm soát chất lượng toản diện 
Đảm bảo chất lượng 


Kiểm soát chất lượng 


1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 


4.2. QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG DỊCH VỤ 
4.2.1. Vai trò của quản lý chất lượng dịch vụ 


Trong Chương 1 chúng ta đã nghiên cứu về vấn đề cịch vụ và chất 
lượng dịch vụ. Trong chương này, chúng ta tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về 
vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp. 

Hiện nay dịch vụ chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh 
tế quốc dân về cả mặt giá trị và lãnh đạo xã hội. Ở các nước phát triển, 
dịch vụ chiếm tới 70%-§0% trong cơ cấu GDP và lãnh đạo làm việc 
trong lĩnh vực dịch vụ gấp 3-4 lần lao động làm việc trong khu vực sản 
xuất vật chất. 

Các hoạt động dịch vụ không chỉ quan hệ trực tiếp tới phát triển 
sản xuất xã hội mà còn tác động và liên quan chặt chẽ tới phát triển, hoàn 
thiện các nhu cầu vật chất, văn hoá, tỉnh thần và sự phát triển toàn diện 
của con người. Xã hội càng phát triển, thu nhập của mỗi người dân ngày 


80 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


càng tăng lên thì nhu cầu đối với dịch vụ ngày càng đa dạng và càng đòi 
hỏi phải nâng cao chất lượng. Vì vậy, quản lý chất lượng dịch vụ có ý 
nghĩa quan trọng. 

Đối với nền kinh tế quốc dân, tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ 
sẽ thực hiện các dịch vụ tốt hơn, thoả mãn tốt hơn khách hàng, góp phần 
phát triển toàn diện con người. Đối với bản thân doanh nghiệp dịch vụ, tăng 
cường quản lý chất lượng dịch vụ sẽ mở rộng thị phần, tăng khả năng cạnh 
tranh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ. 


Nội dung của quản lý chất lượng dịch vụ 

Theo định nghĩa về quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ 
trong các doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu: 

- Xác định mục tiêu của quản lý chất lượng dịch vụ (thoả mãn khách 
hàng; liên tục cải tiến dịch vụ; quan tâm nghiên cứu các yêu cầu của xã hội 
và môi trường; đảm bảo tính hiệu quả trong cung ứng dịch vụ). 

- Xây dựng và thực hiện chính sách chất lượng (lãnh đạo có trách 
nhiệm đề ra chính sách đối với chất lượng dịch vụ để thoả mãn khách hàng, 
bao gồm: loại dịch vụ được cung cấp, hình ảnh chất lượng và danh tiếng của 
doanh nghiệp dịch vụ, phương pháp và các bước thực hiện mục tiêu chất 
lượng, vai trò của từng người). 

- Xây dựng và thực hiện hệ thống chất lượng: Bao gồm các yếu tố: 
quá trình marketing, quá trình thiết kế, quá trình cung ứng dịch vụ, phân tích . 
và cải tiến việc thực hiện dịch vụ. Thiết kế các đặc tính của dịch vụ, cung 
ứng dịch vụ và kiểm tra chất lượng có mối liên quan mật thiết và bổ sung 
cho nhau trong quá trình thiết kế sản phẩm, dịch vụ. 

Hệ thống chất lượng dịch vụ bao gồm ba quá trình chủ yếu: tiếp thị, 
thiết kế và cung ứng dịch vụ. Ba quá trình này hợp thành vòng chất lượng 
dịch vụ khép kín được thể hiện qua mô hình sau: 


81 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Hình 4.6. Quá trình quản lý chất lượng dịch vụ 


Mặt tiếp xúc Tô chức làm dịch vụ 


Mặt tiếp xúc 


cầu dịch 
vụ 


Đánh giá 
của nhà 
cung ứng 


Phân tích và cải tiến việc 
thực hiện dịch vụ 


Chú thích: (Nhu cầu/kết quả dịchvụ | |] Các quátrình dịch vụ 
Le tài liệu quá trình dịch vụ mm Các biện pháp đo dịch vụ 

- Đảm bảo và sử dụng các nguồn nhân lực, vật lực (bao gồm: thiết bị 
và kho tàng cung ứng dịch vụ; các nhu cầu tác nghiệp như cung ứng tiện 
nghỉ, hệ thống vận chuyên và thông tin; các thiết bị đánh giá chất lượng dịch 
vụ và phần mềm máy tính; tài liệu tác nghiệp và tài liệu kỹ thuật). 

Tuy nhiên, để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm dịch vụ được ổn 
định và nâng cao thì đối tượng quản lý không phải là trực tiếp các đặc tính 
tạo nên chất lượng sản phẩm dịch vụ mà là: 

+ Các yếu tố đầu vào. 

+ Tác nghiệp chuyên hoá đầu vào thành đầu ra. 


82 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


+ Các yếu tố nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
tác nghiệp chuyển hoá đầu vào thành đầu ra. 

+ Định hướng thoả mãn yêu cầu của khách hàng. 

+ Việc điều tra yêu cầu khách hàng và đo lường mức độ thoả mãn 
các yêu câu này. 

Nội dung quản lý chất lượng dịch vụ như vậy sẽ bao gồm: 

+ Đảm bảo cho các hoạt động được tiến hành đúng cách (theo tiêu 
chuẩn và đúng ngay từ đầu). 

+ Đảm bảo cho các hoạt động phải thường xuyên được cải tiến và 
nâng cao hiệu quả bằng cách khai thác triệt để các công cụ quản lý chất 
lượng, đặc biệt là các công cụ thống kê chất lượng. 

+ Ðo lường chất lượng dịch vụ. 

Một trong những khó khăn của quản lý chất lượng dịch vụ so với 
quản lý chất lượng sản xuất là khó đo lường kết quả cuối cùng và do đó khó 
xác định được tiêu chuẩn ban đầu để mọi người thống nhất làm theo. 

Sản phẩm của sản xuất là vật hữu hình nên dễ xác định ngay từ đầu 
các thông số và đặc tính kỹ thuật bằng định lượng để mọi người tham gia 
quá trình sản xuất noi theo, công cụ đo lường (cân đong, đo, đếm) cũng có 
sẵn, dễ mua. 

Sản phẩm dịch vụ là vô hình, chất lượng được xác định bởi khách 
hàng, chứ không phải người cung ứng - người bán, khách hàng đánh giá _ 
chất lượng một dịch vụ được cung ứng thông qua đánh giá nhân viên của 
công ty đứng ra phục vụ và qua cảm giác chủ quan của mình. 

Cùng một loại dịch vụ nhưng nhân viên khác nhau, đối với từng 
khách hàng đánh giá cũng khác nhau. 

Ví dụ: Cắt tóc, bài hát của một ca sĩ, bài giảng của một giảng viên, 
may quân áo, tổ chức một dịch vụ du lịch... 

Từ những kết quả nghiên cứu sâu rộng về hành vi và đánh giá của 
khách hàng, các học giả người Mỹ, ông Zeitham V. A. Parasuraman và LB. 
Leonard đã đưa ra nền tảng vững chắc để tìm hiểu các đặc tính chất lượng 
dịch vụ theo quan điểm khách hàng: 


83 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Độ tin cậy (Reliability): Sự tin tưởng cao khi dịch vụ luôn được hoàn 
thành đúng hẹn, cùng một phong cách và không có sai sót; thực hiện đúng 
chức năng ngay từ đầu; thực hiện đúng những lời hứa hẹn, chính xác. 

Tĩnh thân trách nhiệm (Responsiveness): Sự sốt sắng hoặc sẵn sàng 
cung cấp dịch vụ của nhân viên đúng lúc, kịp thời. 

Năng lực (Competence): Có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để 
thực hiện công việc dịch vụ. 

Tiếp cận được (4ccess): Có thể dễ dàng đến gần, thời gian chờ đợi 
giờ mở cửa làm việc. 

Tác phong (Coøwrresy): Sự lịch thiệp, tôn trọng, quan tâm và thân 
thiện của nhân viên phục vụ. 

Giao tiếp (Commnunication): Thông tin với khách hàng băng ngôn từ 
của họ; lắng nghe ý kiến khách hàng: điều chỉnh cách giao tiếp đối với 
những nhóm khách hàng khác nhau và có nhu cầu khác nhau; giải thích về 
bản thân quá trình dịch vụ; chi phí hết bao nhiêu và nó giúp giải quyết được 
những vấn đề gì. 

Sự tín nhiệm (Cred¡b¡ii£y): Trung thực, đáng tin cậy, uy tín của công 
ty; tư cách cá nhân của người phục vụ. 

Tính an toàn (Securify): Không có nguy hiểm, rủi ro hoặc ngờ vực; 
an tuàn về vật chất, tài chính, giữ bí mật của khách hàng. 

Thấu hiểu khách hàng (Understanding the cusfomers): Nỗ lực tìm 
hiểu nhu cầu của khách; ghi nhớ những yêu cầu cụ thể của từng người; tạo 
ra sự chú ý tới từng cá nhân; nhận biết các khách hàng thường xuyên và 
trung thành vủa công ty. 

Tính hữu hình (7angibles): Chứng cứ vật chất của dịch vụ; các 
phương tiện, thiết bị phục vụ; hình thức bên ngoài của nhiệm vụ; dụug cụ 
tiến hành dịch vụ; biểu tượng vật chất của dịch vụ ví dụ như thẻ tín dụng 
hay tài khoản ngân hàng. 

Các tác giả nói trên đã tóm tắt danh sách 10 yếu tố của mình thành 
năm tiêu thức khái quát hơn. Họ gọi tập hợp này là “serqual” (service 
quality = chất lượng phục vụ), nhưug để dễ ghỉ nhớ người ta dùng từ viết tắt 
từ các chữ cái đầu là “R ATER”. 


84 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


1. Độ tin cậy (Reliabiliy): Khả năng thực hiện dịch vụ đã hứa hẹn 
một cách đáng tin cậy và chính xác. 

2. Sự bảo đảm (44ssurance): Kiến thức và tác phong của nhân viên 
phục vụ, cũng như khả năng gây lòng tin và sự tín nhiệm của họ. 

Những phẩm chất sau đây của nhân viên phục vụ sẽ tạo lòng tin cho 
khách hàng: Sự lành nghề/chuyên nghiệp; Lịch sự; Kính trọng khách hàng; 
Khả năng giao tiếp; Và một thái độ tỏ ra rằng cô ta rất quan tâm làm những 
điêu tôt nhât cho khách hàng. 

3. Tính hữu hình (7angibe): Vẻ bề ngoài của cơ sở vật chất, thiết bị, 
nhân viên, những vận dụng, tài liệu dùng cho thông tin liên lạc. 

4. Sự thấu cảm (Ezmpathy): Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và cung cấp 
dịch vụ mau le. 

Nếu một nhân viên phục vụ có phong cách dễ gần. Họ sẽ tỏ ra quan 
tâm chú ý tới khách hàng; nỗ lực để hiểu khách hàng cần gì; Tạo cảm giác 
yên tâm, an ninh cho khách hàng. 

5. Trách nhiệm (Responsiveness): Sự sẵn sàng đề giúp đỡ khách hàng 
và nhanh chóng bắt đâu việc cung cấp dịch vụ. Đông thời cũng là mức độ 
khắc phục nhanh chóng và một cách chuyên nghiệp khi có sai sót xảy ra. 

Theo năm tiêu thức trên, tuỳ từng lĩnh vực dịch vụ cụ thẻ, người ta cố 
gắng xác định chỉ tiêu để đo lường chất lượng dịch vụ bằng con số cụ thẻ. 

Ví dụ: Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ của ngành bưu chính: 

- Độ an toàn 

- Độ ồn định 

- Thời gian toàn trình 
- Tần suất thu gom 

Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể lượng hoá được các chỉ 
tiêu đã nêu trên cho các phương tiện dịch vụ? 

Bắt kỳ một dịch vụ nào cũng gồm có ba loại chất lượng: 

- Chất lượng đòi hỏi: Do khách hàng mong được phục vụ như vậy. 

- Chất lượng dự kiến: Do ban quản trị đề ra và cố gắng tiêu chuẩn 
hoá về phương tiện và nhân viên phục vụ. 


85 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Chât lượng thực hiện: Do nhân viê.. «oi acc sau nứa 0a GUỢC 140 


dục và đào tạo. 


Dựa vào ý kiến đóng góp của khách hàng, ta nên cố găng xác định 
chỉ tiêu để đo chất lượng bằng con số cụ thể. 

Ví dụ: Khách hàng đóng góp ý kiến cho một khách sạn. 

Đầu tiên xác định mức chuẩn về “phương tiện” 


Dịch vụ lề mè 
Nhiệt độ nóng 
Karaoke ầm ĩ 


Ánh sáng lờ mờ 


Phòng quá nhỏ 


Ý kiến khách hàng Yếu tố chất lượng 


Nhân viên kém lịch sự 


Đơn vị đo lường 


Thời gian Giây, phút 
Nhiệt độ kẻ 
Độ ồn Dexiben 
Độ sáng LUX 
Tỷ lệ Phần trăm 


2 


Diện tích m 


Căn cứ vào mức chuẩn tiên tiến hoặc tiêu chuẩn Nhà nước để xác 
định tiêu chuẩn cho công ty và so sánh với giá trị thực tế đo được. 


Ví dụ về mức độ ár:h sáng của một khách sạn: 


Phía truớc 


Phòng tiếp tân 
Cửa hàng 

Góc chơi 
Thang máy 
Phòng vệ sinh 
Phòng khách 
Phòng tiệc 
Phòng hội thảo 
Phòng tắm lớn 
Quán rượu 
Phòng ăn riêng 


bảo 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


700 — 1500 
70 ~ 300 
200- 500 
70 ~ 150 
500 
70 —300 
70 — 150 
150 — 700 
` 900 
30 — 150 
500 
150 - 700 


hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Qua đó ban quản trị cần định mức cho chỉ tiêu mong muôn. 
Ví dụ, sau khi dựa vào yêu cầu của khách hàng công ty có thể tự 
đánh giá và xác định mức cần có. 


PP đánh giá 


Yêu cầu 
của khách 


Các yếu tố 


hắt I Thang đo 
j=.n. Số liệu k.soát 


A0% — | Phiếnkiểm mm 
70% — | Bảngcâuhỏi 


Món ăn Chủng loại % thoả mãn 70% Phiếu kiểm tra 
Thức hấp dẫn m.sắc h.hoà 
s? Nhiệt độ Nhiệt độ ° Phiếu | Phiếu kiểm tra 
tối ưu kèm theo 
Định lượng Khối lượng Hàm lượng Phiếu Biểu đồ 
tối ưu kèm theo kiểm soát 


%4 thoả mãn Bảng câu hỏi 
% thạo việc % thạo việc Phiếu kiểm tra 


Sự Cần thận Tính cần thận Tỷ lệ 95% Phiếu kiểm tra 
phục vụ cần thận 
Ăn mặc đẹp | Sựxuấthiện | Sự xuất 80 điểm | Phiếu kiểm tra 
R hiện 
Tiện nghỉ T°, độ ẩm, °C, %, Lux, Phiếu 
đ.đủ độ ồn, th.thoáng dB kèm theo 
Thiết bị Thiết kế %không | Nhỏhơn | Bảng câu hỏi 
tiện An toàn Độ an toàn Phiếu Phiếu kiểm tra 
kèm theo 
Vệ sinh Sự sạch sẽ Phiếu Phiếu kiểm tra 
kèm theo 


Mục tiêu 
kế hoạch 


§7 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Một quan niệm khác cho rằng chất lượng của dịch vụ được cảm nhận 
bởi khách hàng dựa trên 2 thành phần là chất lượng chức năng (cái gì) và 
chất lượng do cảm giác con người (như thế nào). 

Ví dụ: Dịch vụ bể bơi trong một khách sạn. 

Chất lượng chức năng: bơi được quanh năm, nhiệt độ nước và nhiệt 
độ không khí giữ ở mức thích hợp để khách hàng không thấy lạnh trong 
mùa đông đồng thời luôn đảm bảo nước được làm sạch liên tục. 

Chất lượng do cảm giác của con người thể hiện khi khách hàng hỏi 
nhân viên khách sạn về bể bơi, ở đâu, quy định sử dụng ra sao? Chất lượng 
này cao nếu nhân viên ôn tổn, hoà nhã, tận tuy và hiểu biết khi hướng dẫn 
khách hàng. 

Khoảng cách trong sự cảm nhận chất lượng được thể hiện qua mô 
hình sau: 


Hình 4.7. Khoảng cách chất lượng 


Chất lượng 
kinh qua 


Thông tin thị trường 
Danh tiếng 
Truyền miệng 

Kinh nghiệm cũ ị 
Nhu cầu khách hảng £ 
Chắt lượng cảm 


giác: như thế 
no Ẩ 


Chất lượng cảm nhận của một khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự so 
sánh giữa chât lượng mong đợi (hay dự đoán) và mức độ chất lượng khách 
hàng đã nhận được. 


88 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Việc thông tin liên lạc của công ty với khách hàng có một ảnh hưởng 
mạnh mẽ đối với việc hình thành chất lượng mong đợi. Vì thế nên cố loại bỏ 
sự thôi phồng trong quảng cáo hoặc trong hứa hẹn của nhân viên bán hàng. 

Ví dụ: ở Dell computer nhân viên bán hàng được huấn luyện để giữ 
sự mong đợi của khách hàng ở mức thấp. Nhân viên sẽ nói với khách hàng 
rằng máy mà họ đặt sẽ đến sau 5 ngày trong khi thực chất người nhân viên 
này biết rằng máy sẽ được g1ao sớm hơn. 

Xử lý phàn nàn của khách hàng: 

Công ty nhận biết được chất lượng cung cấp đã không đáp ứng sự 
mong đợi của khách hàng khi có khách hàng phàn nàn. Xử lý tốt những tình 
huống này công ty còn có thể tạo ra một sự cảm tình đặc biệt ở khách hàng. 

Ví dụ: Hãng hàng không British đã nghiên cứu thấy rằng 50% klách 
hàng đã không phản ánh với công ty những sự thất vọng của họ đã chuyển 
sang dùng loại máy bay của hãng khác. 8% những khách hàng phản ảnh sự 
bực mình của họ đã tiếp tục dùng hàng không British. Tuy nhiên, rất nhiều 
khách hàng đã không bao giờ phản ánh đối với công ty dù họ nhận được sự 
phục vụ kém. Lý do là vì: 

Khách hàng nghĩ chẳng bõ công để làm chuyện rắc rối đó. Muốn 
phản ánh cũng chẳng biết phản ánh với ai, ở đâu hay là khách hàng không 
tin công ty sẽ làm một cái gì đó. Vì thế công ty cần chủ động đẻ thăm dò khi 
nào sự mong đợi của khách hàng đã không được đáp ứng. Biện pháp thăm 
dò tích cực có thể là: 

+ Gọi điện thoại cho khách hàng sau khi đã cung cấp dịch vụ. 

+ Phỏng vấn khách hàng khi khách hàng rời khỏi công ty. 

+ Thăm dò bằng thư từng kỳ. 

+ Đưa ra chương trình bảo đảm dịch vụ. 

Dù khách hàng có phản ánh, ý kiến của khách hàng cũng có thể không 
được ghỉ nhận. Nhân viên tại chỗ thường sẽ tìm cách xử lý rồi giấu đi phản 
ánh của khách vì khách hàng phàn nàn được xem như là một thất bại trong 
việc phục vụ. Công ty cũng vì thế mà cần phải làm cho nhân viên không SỢ 
hãi mà trái lại ghi nhận và phản ánh lại những phàn nàn của khách hàng. 


§9 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Một điểm thú vị về những vấn đề mà khách hàng than phiển là 
những sự kiện phàn nàn rất cụ thể, công ty và khách có thể quan sát và 
đêm chúng được. 

Quan hệ với khách hàng: 

Vì chất lượng là làm thoả mãn khách hàng mà muốn thoả mãn được 
khách hàng tổ chức (doanh nghiệp) phải tìm hiểu họ nghĩ gì và muốn gì về 
sản phâm mà mình cung cấp. 

Muốn biết cảm nghĩ của khách hàng có nhiều cách: 

- Thông tin từ người phục vụ trực tiếp. 

- Thông tin từ hòm thư khiếu nại hoặc số góp ý. 

- Thu thập ý kiến từ hội nghị khách hàng. 

- Thu thập các ý kiến từ các hội thảo và từ các hội chợ triển lãm. 

- Thu thập các ý kiến từ “hội các người tiêu dùng”, từ các tạp ch 
kinh tê, tiêp thị... 

- Dựa vào bảng tài chính hàng kỳ để phán đoán. 

- Phỏng vấn khách hàng. : 

Đối với việc phỏng vấn khách hàng tổ chức (doanh nghiệp) sẽ phải 
trả lời các câu hỏi như: Tại sao phải phỏng vấn? Phỏng vấn ai? Phỏng vấn 
cái gì? Phỏng vân ở đâu? Phỏng vân khi nào? Phỏng vấn như thế nào? 

Trong cùng một lĩnh vực cạnh tranh sản phẩm với chất lượng như 
nhau, nhiêu khi doanh nghiệp giữ được quan hệ với khách hàng chính là 
việc hơn nhau ở sản phâm thêm thắt, ví dụ như: 


Dịch vụ Sản phẩm Sảnphẩm | Sản phẩm thêm thắt 
chủ yếu mong đợi 


Máy bay | Đưa khách đi đúng | Ngồi thoải mái, thức | Tiếp đón niềm nở, thức 
giờ, gửi hành lý ăn hợp khẩu vị, đúng | ăn ngon và nhiều, có 
an toàn giờ, an toàn video, nhạc theo yêu 
cầu, có quà. 
Có máy lạnh, có khăn 
mặt 


Đưa khách đi đến 


À- .. re 
Ngôi thoải mái, 

°. .ˆ^ À 
nơi yêu cầu 


quãng đường ngắn 
nhất, lái xe an toàn 


90 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


4.2.4. Những bước đề đạt được chất lượng dịch vụ 
Một tổ chức cung cấp dịch vụ cho khách hàng thường thực hiện các 
bước sau nhằm đạt được chất lượng dịch vụ: 


a) Xác định rõ nhóm đối tượng khách hàng 

Cung cấp một dịch vụ mang tính thoả hiệp để cố gắng làm vui lòng 
tất cả khách hàng sẽ không thành công. Tổ chức (doanh nghiệp) nhất thiết 
phải nghiên cứu những yêu cầu của khách hàng, chọn nhóm đối tượng 
(đương nhiên dựa trên chính sách kinh doanh) nhằm quy hoạch thiết kế dịch 
vụ đáp ứng đúng yêu cầu của nhóm đối tượng đó. 


b) Xác định rõ những yêu cầu của nhóm đối tượng 
Để tạo ra một danh sách những yêu cầu của khách hàng có thể dùng 
chủ yêu hai nguôn thông tin sau: 
Nguồn gián tiếp, bao gồm: 
+ Nghiên cứu báo, tạp chí có liên quan tới ngành kinh doanh của 
công ty. 
+ Nghiên cứu số liệu xuất bản bởi các cơ quan chính quyên. 
+ Nghiên cứu đã có sẵn. 
Nguôn trực tiếp, bao gồm: 
+ Quan sát khách hàng. 
+ Nghiên cứu định tính: nhóm tập trung, phỏng vẫn từng người. 
+ Nghiên cứu những quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. 
+ Phán đoán của chuyên gia: đối thoại với nhân viên bán hàng, 
nhà phân phối. 
Xác định những yêu cầu gì là quan trọng đối với nhóm đối tượng: 
Phương pháp trực tiếp: khách hàng chỉ ra mức độ quan trọng trên 
một bảng đo. 
Phương pháp gián tiếp: dùng phương pháp thống kê đẻ rút ra mức độ 
quan trọng. 


9 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Đánh giá mức độ thoả mãn khách hang cúa cöng ty vá cua đỏi thủ 
cạnh tranh. 

Phương pháp thu thập đánh giá khách hàng bao gồm: Điều tra định 
kỳ khách hàng của công ty; điều tra định kỳ khách hàng của đối thủ; điều tra 
những khách hàng đã bỏ công ty; phỏng vấn khi khách ra về; nghiên cứu dữ 
liệu về thắc mắc của khách/than phiền của khách. 

Diễn giải những yêu cầu của khách hàng thành những đặc tính 
chất lượng. 

Nỗ lực diễn giải thành những đặc điểm chất lượng càng có thể đo 
lường được càng tốt. Nếu đặc điểm chất lượng không định lượng được, cần 
thiết phải định ra một biểu mẫu trong đó dùng những ví dụ hiện tượng thật 
cụ thể để làm tiêu chuẩn nhận biết sự tồn tại và đánh giá mức độ của đặc 
điểm đó. 

Những đặc điểm của chất lượng này bao gồm: 

- Phương tiện/ thiết bị/ cơ sở vật chất. 

- Đầu ra của quá trình. 

- Khả năng và thái độ của nhân viên. 

- Thiết lập những đặc điểm quan trọng và đặt mục tiêu cải tiến. 

Nếu công ty đã đạt mức độ cao hơn đối thủ trên những đặc tính quan 
trọng. đối với khách hàng, sử dụng các đặc tính này như là điểm hấp dẫn 
trong hoạt động tiếp thị. Nếu công ty đạt được mức độ thấp hơn đối thủ trên 
những đặc tính quan trọng, đặt mức mục tiêu ít nhất phải bằng mức của đối 
thủ. Nếu công ty và đối thủ đều đạt thấp trên một đặc tính quan trọng đối 
với khách hàng, đặt mục tiêu cao hơn đối thủ. Nếu biết được mức độ mong 
đợi của khách hàng sử dụng thông tin này trong quá trình đặt mục tiêu. Tổ 
chức nên đưa vào những đặc điểm chất lượng mới phù hợp những yêu cầu 
hưa từng được đáp ứng của khách hàng. Tổ chức nên đánh giá mức độ chi 
phí cho việc đạt được từ mục tiêu trên. 

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch: 

Thực tế cho thấy rằng thường công ty sẽ chia những chỉ tiêu cải tiến 
ra từng dự án và phân công mỗi dự án cho cá nhân hoặc một bộ phận cụ thể, 


92 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


hoặc cho công ty tư vấn. Mỗi dự án phức tạp hay đơn giản đều cần đến 
phương cách quản lý dự án. Vì vậy đây là bước chuyển giao từ quản lý chất 
lượng sang quản lý dự án. Hiểu biết và sử dụng được những bước cần thiết 
trong quản lý dự án sẽ có hiệu quả cho những công việc sau đây: 

- Báo cáo và đánh giá, xác định những cột mốc hoàn thành theo 
thời gian. 

- Đánh giá những thành viên tham gia, thay đổi, bỗ sung thành viên 
để thích hợp với từng bước của dự án. 

- Định nghĩa rõ ràng công việc đã hoàn thành và công việc phải làm 
trong bước tới. 

- Xem xét, lựa chọn các giải pháp khác nhau. 

- Ước lượng chi phí và đảm bảo chi phí. 

Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng, lợi tức trên đầu tư và thị phần. 

Hoàn thiện phương thức đã phát triển được, những kỹ năng và thái 
độ làm việc xây dựng được, duy tu những phương tiện để đạt được mục tiêu 
chất lượng một cách liên tục, đều đặn và hiệu suất cao. 


4.3. GIỚI THIỆU ÁP DỤNG ISO 9000 TRONG DỊCH VỤ QUẢN LÝ 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

Cơ quan hành chính Nhà nước là tổ chức thuộc hệ thống quản lý 
hành chính Nhà nước, thực hiện triển khai các quy định của pháp luật đến 
người dân. `: 

Kết quả hoạt động của cơ quan hành chính thường là các loại văn bản 
có nội dung khác nhau và giá trị pháp lý khác nhau. 

Khách hàng chính của cơ quan hành chính là các tổ chức, cá nhân 
(nói chung là công dân) có nhu cầu được đáp ứng bằng các công việc đó. 
Tuy nhiên, không phải lúc nào các cơ quan của Nhà nước (nhất là ở cấp cao) 
cũng trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của dân mà họ thường thông 
qua các khách hàng đại diện. Đó là các Cơ quan và cá nhân lãnh đạo - quản 
lý cấp trên hay các cơ quan cấp dưới. Đó cũng là các cơ quan và cá nhân có 
liên quan hỗ trợ hay phối hợp tạo việc. Chính do đặc điểm này mà nhiều cơ 


93 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


quan Nhà nước khó năm bắt yêu cầu của dân một cách đây đủ, chính xác, 
khó thoả mãn yêu cầu của dân. 

Áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính là nhằm 
xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng trong một cơ 
quan dựa trên các nguyên tắc cơ bản và các yêu cầu nêu ở mục 4, 5, 6, 7, 
8 của TCVN ISO 9001:2008 để tạo ra một phương pháp làm việc khoa 
học, đảm bảo công việc có chất lượng, thoả mãn nhu cầu khách hàng là 
dân) và qua đó nâng cao tính chất phục vụ, găn bó giữa Nhà nước và 
nhân dân. 

Hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước là quá trình chuyển hóa 
từ các yếu tố đầu vào (yêu cầu và mong đợi của dân, các nguồn lực và các 
yếu tố khác) thành các kết quả của đầu ra (công việc phải giải quyết đẻ thỏa 
mãn khách hàng là dân và các yêu cầu chế định). Yếu tố con người trong 
hoạt động này là hết sức quan trọng, có tính quyết định. Đó là những cán bộ 
công chức có trách nhiệm, đủ năng lực, đặc biệt là kỹ năng, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao (đương nhiên phải biết kết hợp với các yếu tố kỹ thuật 
đặc biệt là công nghệ thông tin thì mới đạt hiệu quả cao). Con người trong 
cơ quan hành chính cần phải có phẩm chất như: có kiến thức và kỹ năng giải 
quyết công việc, biết lắng nghe, biết nhẫn nại và kiềm chế, diễn đạt rõ ràng, 
thái độ thân thiện, kịp thời và linh hoạt. Tối ky sự thờ ơ, lãnh đạm, máy 
móc, nôn nóng, không tế nhị, không tôn trọng dân. 

Những yếu tố cơ bản sau đây tạo nên chất lượng của hoạt động cơ 
quan hành chính: 

- Hạ tầng cơ sở: Nhà cửa, thiết bị, lao động, công cụ thông đạt và 
các phương tiện kỹ thuật khác,.. 


- Độ tin cậy: Đảm bảo đòi hỏi trong thực hiện giữa thỏa thuận, chấp 
nhận (ứng với yêu cầu, mong đợi của công dân và các yêu cầu chính đáng 
khác được xác định) với các nguồn lực cần được huy động. 

- Sự sẵn sàng: Chuẩn bị sẵn những gì cần thiết để đáp ứng yêu cầu 
của công dân khi tiếp xúc, trao đổi giải quyết công việc. 

- Sự cư xử: Lòng tin, cách cư xử, kích thích,... nhằm tạo mối quan hệ 
gần gũi, thân thiện. 


94 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


__ - Sự đồng cảm: Nhằm tìm những giải pháp hợp lý trong những tình 
huông khó xử. 

Để nâng cao chất lượng công việc và tính chất phục vụ, hệ thống 
quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính Nhà nước cần tập trung góp 
phân khắc phục những yếu kém phổ biến sau đây của các nước đang phát 
triên, trong đó có Việt Nam 

- Tư duy không nhất quán; 

- Luật lệ không rõ ràng; 

- Chính sách bắt cập; 

- Thủ tục rườm rà, phức tạp; 

- Bộ máy cồng kènh, quan liêu; chức năng nhiệm vụ chồng chéo; 

- Cán bộ công chức thiếu trách nhiệm và năng lực; 

- Quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với nhau và giữa cơ quan Nhà 
nước với nhân dân không gắn bó; 

- Hiệu lực và hiệu quả kém. 

Chuyên cách quản lý từ hành chính, quan liêu sang thực hiện vai trò 
điều hành bằng chính sách và công việc dịch vụ; cơ cấu lại hệ thống dịch vụ 
hành chính (sao cho tổ chức gọn nhẹ, rõ việc, rõ người, thủ tục đơn giản, mở 
rộng quan hệ trực tiếp với công dân, giảm tối đa các phí tổn về thời gian và 
tiền của,...) là yêu cầu cơ bản và là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu lực 
và hiệu quả của quản lý Nhà nước. 

Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính, về nguyên 
tắc, gồm 4 mức (hay tầng) sau đây: 

Mức 1: Sổ tay chất lượng (bao gồm chính sách và mục tiêu chất 
lượng). 

Mức 2: Các quy trình, thủ tục (gồm các quy trình ứng với các yêu 
cầu bắt buộc của TCVN ISO 9001:2008 và các quy trình tác nghiệp). 

Mức 3: Các hướng dẫn công việc (đẻ thực hiện các quy trình, thủ tục). 

Mức 4: Các tài liệu hỗ trợ (gồm những biểu mẫu, các tài liệu tham 
khảo, hồ sơ,... để thực hiện các quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc). 


95 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Hình 4.8. Lưu đồ hoạt động của cơ quan hành chính 


yêu cần chế định 


khách hàng 


cung cấp DVHC 


Việc phân mức (hay tầng) của các tài liệu này nhằm giúp nhận biết 
các tài liệu chủ yếu cần có của hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, 
TCVN ISO 9001:2008 không bắt buộc mọi cơ quan phải thiết lập đủ 04 
mức tài liệu như vậy và cũng không hướng dẫn thống nhất việc biên soạn 
các tài liệu đó như thế nào. Mỗi cơ quan tự chọn phương án lập các văn bản 
các tài liệu cần thiết cho mình tương thích với trình độ quản lý và trình độ, 
kỹ năng của cán bộ, công chức trong cơ quan. 

Các bước tiến hành việc áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ quản lý 
hành chính Nhà nước bao gồm: 

Bước 1: Cam kết của lãnh đạo 

Bước 2: Thành lập ban hay tô công tác 

Bước 3: Đào tạo 


%6 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Bước 4: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiện tại 

Bước 5: Lập kế hoạch 

Bước 6: Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. 

Bước 7: Đánh giá chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng. 


Hình 4.9. Biểu đồ phân tầng của hệ thống văn bản 
theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính 


Mô tả: 

- Mục địch 

- Phạm vi áp dụng 

- Chính sách, mục tiêu chất lượng 

- Giới thiệu về tổ chức (tên tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức,.. 

- Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng 
-_ Danh mục các quy trình, hướng dẫn đó ban hành 


Các q.trình/ 
thủ tục (tầng Mô là: 
- Các quy trình (thủ tục) áp dụng cho hệ thống 


quản lý chất lượng 


s Mô tả: 
Các hướng dẫn cviệ Ï' - Các công việc được thực hiện như thế nào 
(tầng 3) 


- Các biểu mẫu 
-_ Các ghi chép 
-_ Các tài liệu tham khảo 


Các tài liệu hỗ trợ 
(tầng 4) 


97 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Chương 5 
HỆ THÓNG QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 


5.1. THỰC CHÁT HỆ THÓNG QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 
5.1.1. Khái niệm hệ thống chất lượng 

Để cạnh tranh trong điều kiện hiện nay, các tổ chức phải đạt và duy 
trì được chất lượng với hiệu quả kinh tế cao, đem lại lòng tin trong nội bộ và 
cho khách hàng và các bên có liên quan về hệ thống hoạt động của mình. 
Muốn vậy doanh nghiệp phải có chiến lược, mục tiêu, từ đó có một chính 
sách hợp lý, một cơ cấu tổ chức và nguồn lực phù hợp để xây dựng một hệ 
thống quản lý có hiệu quả và hiệu lực. 

Hệ thống quản lý chất lượng là tổ chức, là công cụ, phương tiện để 
thực hiện mục tiêu và các chức năng quản lý chất lượng. Theo ISO 9000: 
2000 thì “Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý để chỉ đạo và 
quản lý một tổ chức vì mục tiêu chất lượng ”. 

Hệ thống quản lý là một hệ thống để thiết lập chính sách và mục tiêu 
để đạt được các mục tiêu đó. 

Hệ thống là tập hợp các yếu tố có liên quan, vận hành tương tác với 
nhau để thực hiện một mục tiêu chung. 

Chính sách chất lượng là ý đồ và định hướng chung của một tổ chức 
về chất lượng do lãnh đạo cao nhất chính thức đề ra. 

Mục tiêu chất lượng là những điều mong muốn đạt được hoặc mục 
tiêu hướng tới, liên quan đến chất lượng. 

Theo nguyên tắc của quản lý chất lượng, toàn bộ hoạt động của tỗ 
chức được thực hiện thông qua các quá trình. Quá trình là tập hợp các nguồn 
lực và hoạt động có liên quan với nhau đề biến đổi đầu vào thành đầu ra (kết 
quả của quá trình). 

Mọi quá trình đều có khách hàng, người cung ứng. Trong mối quan 
hệ giữa người cung ứng, tô chức và khách hàng hình thành một chuỗi quan 
hệ với các dòng thông tin phản hôi. 


98 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


5.1.2. Phân loại hệ thống chất lượng 

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm nhiều bộ phận hợp thành và 
giữa các bộ phận hợp thành đó có quan hệ mật thiết, hữu cơ với nhau. Có 
thê phân loại hệ thống quản lý chất lượng theo nhiều cách khác nhau: 

a) Theo nội dung: 

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn 
hoá quôc tê ISO 9000 (1ưernational Organization for Standarization). 

- Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (7ora! Quality 
Managemerf) với các modun của hệ thống này như 5S, QCC, SS, IE, JIT, 
TPM. 


- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn “Giải thưởng chất 
lượng”. 

- Hệ thống quản lý chất lượng Q-Base áp dụng cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. 

- Hệ thống quản lý chất lượng theo GMP, HACCP, SQF, GAP cho 
các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, nông sản, thuỷ sản... 

- Hệ thống quản lý chất lượng QS 9000 áp dụng cho các doanh 
nghiệp chê tạo ô tô. 

- Hệ thống quản lý chất lượng SA 8000-SA (Social Accountability 
8000). Giúp doanh nghiệp tái sản xuât lao động và giúp người lao động làm 
việc trong điêu kiện tôt nhật. 

b) Theo chu kỳ sống của sản phẩm: 

Phân loại theo chu kỳ sống của sản phẩm bao gồm ba giai đoạn: 

Hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn thiết kế. 

Hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn sản xuất. 

Hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn tiêu dùng. 

c) Theo cấp quản lý: 

Phân loại theo cấp độ quản lý, hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: 

- Hệ thống quản lý của Nhà nước được xây dựng trên cơ sở các thành 
tựu của hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. 


99 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Hệ thống quản lý chất lượng ở doanh nghiệp là một hệ thông do 
doanh nghiệp tự xây dựng trên cơ sở các hệ thống của quốc gia. 
- Hệ thống quản lý chất lượng của các bộ phận trong doanh nghiệp 


do tự các bộ phận xây dựng và phụ thuộc vào điều kiện và mức yêu câu thực 
tê của bộ phận đó. 


5.1.3. Vêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng 
5.1.3.1. Yêu cầu chung 
Tổ chức phải xây dựng, lập văn bản, thực hiện, duy trì hệ thống quản 
lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống. 
Hệ thống quản lý chất lượng phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau đây: 
- Nhận biết các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng 
và áp dụng chúng trong toàn tô chức. 


- Xác định trình tự và tương tác của quá trình này. 


- Xác định các chuân mực, phương pháp đê đảm bảo việc tác nghiệp 
và kiêm soát các quá trình này có hiệu lực. 


Hình 5.1. Các hệ thống quản lý chất lượng 


100 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Đảm bảo sẵn có các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ cho 
sự vận hành và giám sát các quá trình này. 

- Theo dõi, đo lường và phân tích quá trình này. 

- Thực hiện các hoạt động cần thiết để đạt được dự định và cải tiễn 
liên tục các quá trình này. 

- Các quá trình cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng nêu ở 
trên cần bao gồm cả các quá trình về các hoạt động quản lý, cung cấp nguồn 
lực, tạo sản phẩm và đo lượng. 

Các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: 

- Các công bố dạng văn bản về chính sách chất lượng và các mục tiêu 
chất lượng. 

- Số tay chất lượng. 

- Các thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

- Các tài liệu cần có của các tổ chức để đảm bảo việc lập kế hoạch 
tác nghiệp và kiểm soát có hiệu lực các quá trình. 


- Các hô sơ theo yêu câu của tiêu chuân này. 


5.1.3.2. Mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng 

Hệ thống quản lý chất lượng có hai mục tiêu liên quan với nhau là 
thói quen cải tiến và kỳ vọng hoàn thiện chất lượng. 

Mục tiêu chủ yếu là kỳ vọng hoàn thiện để thoả mãn tốt nhất nhu 
cầu. Mục tiêu này được giải quyết nhờ việc giáo dục, tạo ra thói quen không 
ngừng cải tiến và kỳ vọng hoàn thiện chất lượng. 

Khi thực hiện quản lý chất lượng mà không biết chỉ phí thì không thể 
lập kế hoạch và thiết kế chất lượng. Khi quản lý chặt chẽ các chỉ phí, có thể 
xác định được mức thu nhập có thể đạt được (hiệu quả kinh tế) trong trường 
hợp loại bỏ một số chỗ yếu trong thiết kế. Như vậy, xác định những kết quả 
dự kiến (hậu quả) của các hoạt động quản lý chất lượng cũng sẽ dễ dàng. 


5.1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý chất lượng 
Chất lượng được hình thành trong suốt chu trình sản phẩm. Vì vậy, 
nhiệm vụ của hệ thống quản !ý chất lượng là phải thực hiện công tác quản lý 


101 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


trong toàn bộ chu trình chất lượng (vòng chất lượng — Quality loop), đặc 
biệt chú trọng đến giai đoạn nghiên cứu, thiết kế. 

Chu trình chất lượng có thể phân thành ba giai đoạn (phân hệ) đó là: 
giai đoạn đề xuất và thiết kế sản phẩm, giai đoạn sản xuất hàng loạt, giai 
đoạn lưu thông, phân phối và sử dụng 

Giai đoạn đề xuất và thiết kế sản phẩm: Nhiệm vụ cơ bản của hệ 
thống quản lý chất lượng trong giai đoạn này là căn cứ vào những thông tin 
thu thập được từ thị trường, phán đoán xu thế tiêu dùng của mỗi vùng, mỗi 
nước để đề xuất, thiết kế sản phẩm và các phương án sản xuất thử, hiệu 
chỉnh, sản xuất hàng loạt những sản phẩm có hàm lượng khoa học và chất 
lượng cao phù hợp với nhu cầu. 

Giai đoạn sản xuất: Nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn này là khai thác 
một cách hiệu quả nhất các thiết bị và quy trình công nghệ đã lựa chọn đề 
sản xuất những sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường. Tổ chức hệ 
thống ngăn ngừa và kiểm tra chất lượng từ những khâu đơn giản nhất đến 
khâu cuối cùng của sản xuất, tìm ra những nguyên nhân gây khuyết tật, phế 
phẩm và điều chỉnh kịp thời để đạt tới tình trạng không khuyết tật. 

Giai đoạn sử dụng: Nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn này là khai thác 
tối đa giá trị sử dụng của sản phẩm để thoả mãn nhu cầu thị trường với chỉ 
phí thoả mãn nhu cầu thấp nhất. 

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, hệ thống quản lý chất lượng còn 
thực hiện những chức năng cơ bản sau: 

- Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý chất lượng . 

- Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. 

- Thẩm định hệ thống quản lý chất lượng . 

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng. 


$.1.3.4. Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 


Hệ thống quản lý chất lượng là một bộ phận hợp thành quan trọng 
của hệ thống quản trị kinh doanh. Nó có quan hệ và tác dộng qua lại với các 
hệ thống khác trong hệ thống quản trị kinh doanh như hê thống quản trị 
marketing, hệ thống quản trị công nghệ, hệ thống quản lý tài chính, hệ thống 


102 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


quản trị nhân sự. Hệ thống quản lý chất lượng không chỉ là kết quả của hệ 
thông khác mà nó còn đặt yêu cầu cho các hệ thống quản lý khác. : 

Tổ chức tốt hệ thống quản lý chất lượng sẽ có ý nghĩa, tác dụng trên 
các mặt sau: 

- Bảo đảm sản phẩm và dịch vụ thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. 

- Duy trì các tiêu chuẩn mà công ty đạt được một cách thành công. 

- Cải tiến tiêu chuẩn trong những lĩnh vực cần thiết. 

- Kết hợp hài hoà các chính sách và việc thực hiện của tất cả các bộ 
phận phòng ban. 

- Cải tiến hiệu quả. 

- Tạo sự ổn định và giảm thiểu sự biến động. 

- Loại bỏ sự phức tạp và giảm thời gian xử lý. 

- Tập trung quan tâm đến chất lượng. 

- Bảo đảm sản phẩm và dịch vụ được phân phối đúng lúc. 

- Giảm chi phí hoạt động. 


5.1.3.5. Các đặc điểm của hệ thông quản lý chất lượng 

Hệ thống quản lý chất lượng có các đặc điểm sau: 

Coi trọng phòng ngừa, làm đúng ngay từ đầu 

Đặc điểm lớn nhất của hệ thống quản lý chất lượng là đổi mới nhận 
thức trong quản lý sản xuất, kinh doanh. Ý tưởng chiến lược của hệ thống 
quản lý chất lượng là "không sai lỗi" (ZD — Zero Dợƒec). Để thực hiện được 
ý tưởng này cần coi trọng công tác phòng ngừa khuyết tật sai sót xảy ra hơn 
là sửa chữa chúng: chiến thuật để thực hiện được ZD là PPM có nghĩa là 
đảm bảo chất lượng dựa trên việc lập kế hoạch (Planring), tìm ra các biện 
pháp phòng ngừa (Preverring) và kiểm tra, giám sát chặt chẽ (Àoniforing). 
Tuân thủ nghiêm ngặt phương châm quản lý PPM sẽ thực hiện được "làm 


` 
ˆ 


đúng ngay từ đầu". Hệ thống quản lý chất lượng không chấp nhận triết lý 
"cứ làm, sai đâu sửa đó” 
Hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến chất lượng con người 
Nói đến chất lượng người ta thường có xu hướng nghĩ trước hết đến 
chất lượng sản phẩm. Nhưng chíuh chất lượng của con người mới là mối 


103 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


quan tâm hàng đầu của hệ thống quản lý chất lượng. Làm cho chất lượng 
gắn với con người mới chính là điều cơ bản của hệ thống quản lý chất 
lượng. Một tổ chức có khả năng xây dựng chất lượng cho công nhân thì coi 
như đã đi được nửa con đường để làm ra hàng hoá có chất lượng. 

Làm cho con người có chất lượng nghĩa là giúp họ có được nhận 
thức đúng đắn về công việc. Sau đó họ phải được đào tạo, huấn luyện để có 
khả năng giải quyết những vấn đề họ đã nhận ra. Có đủ nhận thức và trình 
độ, từng người có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình mà không cần 
phải thúc giục, ra lệnh và kiểm tra thái quá. Chỉ khi con người được đào tạo 
và có trách nhiệm với chính mình và trước cộng đồng, họ mới phát huy hết 
tiềm năng của mình. 

Chất lượng là trước hết 

Đặc điểm này phản ánh rõ ràng nhất bản chất của hệ thống quản lý 
chất lượng. Chất lượng là con đường an toàn nhất để tăng cường tính cạnh 
tranh toàn diện của tổ chức. Nếu quan tâm đến chất lượng, bản thân lợi 
nhuận sẽ đến. 

Để thực hiện phương châm trên, người lãnh đạo đóng vai trò rất quan 
trọng. Việc đánh giá hoạt động của người lãnh đạo phụ thuộc vào cương vị 
mà người đó phụ trách. Cương vị càng cao đòi hỏi thời gian đánh giá càng 
dài, trung bình 3-5 năm là hợp lý. 

Quản lý ngược dòng 

Do hệ thống quản lý chất lượng chú trọng tới các dữ kiện và quá 
trình nhiều hơn là tới kết quả, nên hệ thống quản lý chất lượng đã khuyến 
khích đi ngược trở lại công đoạn đã qua trong quá trình để tìm ra nguyên 
nhân của các vấn đề. Người ta yêu cầu những người làm công tác giải quyết 
vấn đề phải đặt ra câu hỏi “tại sao” không phải là một lần mà năm lần. Câu 
trả lời đầu tiên cho vấn đề thường không phải là nguyên nhân cội rễ. Đặt câu 
hỏi nhiều lần sẽ đào tạo ra nhiều nguyên nhân của vấn đề, mà một trong 
những nguyên nhân đó thường là nguyên nhân chính. 

Ông Taiichi Ohno, nguyên phó chủ tịch tổ chức Toyota có lần đã đưa 
ra ví dụ sau đây để hướng dẫn cách tìm ra nguyên nhân thực sự đưa đến tình 
trạng máy ngừng chạy. 


104 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


Câu hỏi 1: Tại sao máy ngừng? 

Trả lời 1: Vì cầu chì nổ do quá tải. 
Câu hỏi 2: Tại sao có sự quá tải đó? 

Trả lời 2: Vì vòng bi không đủ nhớt. 

Câu hỏi 3: Vì sao không đủ nhớt? 

Trả lời 3: Vì máy bơm nhớt hoạt động không tốt. 

Câu hỏi 4: Tại sao máy bơm nhớt không hoạt động tốt? 

Trả lời 4: Vì trục bơm bị hỏng. 
Câu hỏi 5: Vì sao nó bị hỏng? 
Trả lời 5: Vì cặn dầu đọng lại nhiều. 

Bằng cách lặp lại câu hỏi tại sao 5 lần, chúng ta có thể nhận biết 
được nguyên nhân thật sự, do đó có thể giải quyết được vấn đề: gắn 1 cái 
lọc vào máy bơm nhớt. Nếu không lặp đi lặp lại nhiều lần câu hỏi như vậy, 
có thê sẽ giải quyêt sự việc băng biện pháp tức thì: thay câu chì. 


Tiến trình tiếp theo đó là khách hàng 


Năm 1950, chuyên gia người Nhật Kaoru Ishikawa đã đưa ra câu nói 
nổi tiếng: “Giai đoạn sản xuất kế tiếp chính là khách hàng”. Quan niệm này 
đã khiến kỹ sư và công nhân ở các phân xưởng ý thức được rằng: khách 
hàng không phải chỉ là người mua sản phẩm ngoài thị trường mà còn là 
những kỹ sư và công nhân làm việc trong giai đoạn sản xuất kế tiếp, tiếp 
tục công việc của họ. Từ đó có sự cam kết không bao giờ chuyên những chỉ 
tiết kém phẩm chất đến những người làm việc ở giai đoạn sau. Sự đòi hỏi 
đối xử với công nhân ở giai đoạn sản xuất kế tiếp như khách hàng đã buộc 
người công nhân phải thắng thắn nhận vấn đề thuộc phân xưởng của họ và 
làm hết sức mình để giải quyết các vấn đề đó. Ngày nay khái niệm này cũng 
được áp dụng cả trong lĩnh vực văn phòng. 

Toàn bộ khái niệm về đảm bảo chất lượng như vậy nằm trong tiền đề 
đảm bảo chất lượng cho từng khách hàng ở mỗi giai đoạn sẽ đảm bảo chất 
lượng thành phẩm. Đây cũng là sự cụ thể hoá quan điểm quản lý theo quá 
trình — MBP. 


105 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Hình 5.2. Quản lý chức năng ngang 


HOẠCH ĐỊNH - PLANNING 


Chuấn bị 


- Sảñ xuãt 


PHÒNG NGỪA - PREVENTING 


KIÊM TRA GIẢÁM SÁ 
MONITORING 


Quản lý chức năng ngang (chéo) 

Quản lý chức năng ngang được hình thành ở Nhật vào năm 1962 và 
Toyota là tổ chức đầu tiên áp dụng phương pháp này. Quản lý chức năng 
ngang liên quan đến sự phối hợp hoạt động của nhiều bộ phận khác nhau đề 
thực hiện mục tiêu của TỌM. 

Mỗi tổ chức đều cần thực hiện nhiều chức năng như nghiên cứu và 
phát triển, sản xuất, thiết kế, kế toán... Mỗi chức năng này có thể giao cho 
một bộ phận, phòng ban hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cách quản lý này được 
gọi là quản lý theo chiều dọc. 

Quản lý chức năng ngang giúp các nhà quản lý giữ được sự cân bằng 
trong công việc với ý thức luôn nghĩ đến mục tiêu tối hậu của toàn tổ chức. 


106 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Mục tiêu cuối cùng của tổ chức chính là lợi nhuận, muốn đạt được 
lợi nhuận, phải thực hiện được các mục tiêu chức năng là chất lượng 
(qguality - Q), chi phí (cost - C) và tiến độ (số lượng và thời gian giao hàng — 
Scheduling). Mặt khác để đạt được mục tiêu của tô chức, đòi hỏi phải có sự 
nỗ lực xuyên suốt các phòng ban, cắt ngang toàn bộ hệ thống của tổ chức. 
Có thê mô tả rõ hơn quan hệ chức năng dọc và ngang qua hình vẽ dưới đây: 


Hình 5.3. Quan hệ giữa chức năng dọc và chức năng ngang 


Thiếtkế SP Chuẩn 
bị SX 


Thiết kế c nghiệp 
T.kế thử nghiệm 


=.... 
Ynš soibbESiš bu lê lì lam 


Đảm bảo thông tin và áp dụng thống kê chất lượng 

Trong quản lý thông tin cần chính xác, kịp thời. Nhưng nhiều khi 
người ta lại coi nhẹ công tác này mà chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân và 
trực giác. Việc thu nhận được thông tin chính xác là một điều không dễ làm. 
Ở nhiều nước, việc sử dụng số liệu giả trong quản lý là hiện tượng khá phổ 
biến. Muốn thực hiện được hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả thì 
thông tin cũng cần chính xác, kịp thời và có khả năng lượng hoá được. 

Trong hệ thống quản lý chất lượng người ta thường áp dụng những 
kỹ thuật thống kê đủ để thu thập các số liệu, phân tích đánh giá chúng, rút ra 
các kết luận nhất định và sau đó tiến hành những hành động thích hợp để 
mang lại hiệu quả cao. 


107 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


5.2. QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM) 
5.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng toàn diện 

Bước khởi đầu hình thành Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện là 
từ kiêm soát chât lượng tông hợp-TQC (Total Quality Control) do ông 
Faygenbao xây dựng từ năm 1950 khi ông làm việc ở hãng General Electric 
với tư cách là một người lãnh đạo của hãng chịu trách nhiệm về quản lý chất 
lượng và quản lý nghiệp vụ sản xuất. TỌC được định nghĩa như "một hệ 
thống có hiệu quả để hợp nhất các nỗ lực về triển khai chất lượng, duy trì 
chất lượng và cải tiến chất lượng của các bộ phận khác nhau trong một tô 
chức sao cho nó có thể sản xuất và thực hiện dịch vụ ở mức kinh tế nhất 
thoả mãn được người tiêu dùng". 

Quá trình phát triển từ những hoạt động riêng biệt về kiểm soát chất 
lượng trong các công ty của Nhật Bản với những đúc kết trao đổi kinh 
nghiệm quản lý chất lượng hàng năm đã dẫn tới hình thành phương thức 
Quản lý chất lượng toàn diện Nhật Bản. TQM là bước hoàn thiện của TQC. 

Tuỳ theo cách tiếp cận khác nhau, có nhiều định nghĩa khác nhau về TQM: 

Cách thứ nhất: Mô tả nguyên tắc chung cho mọi chiến lược, kế 
hoạch và hoạt động xoay quanh nó. Nguyên tắc đó là tất cả vì khách hàng 
như định nghĩa của Giáo sư Nhật Bản Histoshi Kume: “Quản lý chất lượng 
toàn diện — TQM” là một hệ thống quản lý đưa đến thành công, tạo thuận lợi 
cho tăng trưởng bền vững của một tổ chức thông qua việc huy động hết tâm 
trí của tất cả các thành viên nhằm tạo ra chất lượng một cách kinh tế theo 
yêu cầu của khách hàng”. 

Cách thứ hai: Mô tả những mục tiêu mà tô chức thực hiện TQM 
phấn đấu để vươn tới, kết quả các hoạt động của tổ chức. Kết quả đó nằm 
trong bốn phạm trù sau: 

- Sự gắn bó của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức. 

- Chỉ phí và thời gian giải quyết vấn đề đáp ứng các nhu cầu. 

- Không khí làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho tinh thần hợp tác, giúp 
nhân viên hài lòng hơn và thấy có ý nghĩa hơn trong công việc của mình. 

- Có phương pháp cải tiến liêu tục sao cho nhân viên có thể hiểu được. 


108 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Cách thứ ba: Đề cập các công cụ kỹ thuật và các nhân tố khác tạo nên 
các thành quả, nói cách khác là đề cập các bộ phận của chương trình TQM. 

Theo cách tiếp cận này, có thể tham khảo một số định nghĩa về TQM 
như sau: 

: Armand Feigenbaum - Một tiến sĩ người Mỹ: “Quản lý tổng hợp 
chất lượng là một hệ thống có hiệu quả, thống nhất hoạt động của những bộ 
phận khác nhau của một tổ chức, chịu trách nhiệm triển khai các tham số 
chất lượng, duy trì mức chất lượng đã đạt được và nâng cao nó để đảm bảo 
sản xuất và sử dụng sản phâm ở mức kinh tế nhất, thoả mãn hoàn toàn các 
yêu câu của người tiêu dùng”. 

Theo TCVN 5814 — 1994: *“TQM - quản lý chất lượng đồng bộ là 
cách quản lý một tô chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của 
tất cả các thành viên của nó nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc 
thoả mãn khách hàng và đem lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và 
cho xã hội”. 

Như vậy, TQM là hoạt động mang tính khoa học, hệ thống, được 
thực hiện trong toàn bộ tổ chức, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành 
viên, các bộ phận từ thiết kế, sản xuất đến tiêu dùng... Nó dựa vào sự phát 
triển, phân tích, truy tìm nguồn gốc của những nguyên nhân gây ra sai sót 
trong toàn bộ quá trình hoạt động của tô chức, rồi từ đó đề ra các giải pháp 
nhằm đảm bảo, cải tiến chất lượng. 


5,2.2. Các yếu tố cấu thành TỌM 
TQM được cầu thành từ bốn yếu tố sau: 


Quản lý bằng chính sách và mục tiêu 


ản trị ộ 
Các nhóm dự án Quản trị hoạt động 


hàng ngày 


Hoạt động của nhóm nhỏ 


109 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


* Quản lý bằng chính sách và các mục tiêu 

Đây là quy trình triển khai chính sách của giới lãnh đạo cấp cao 
thành các mục tiêu quản lý của mỗi một bộ phận và thành hoạt động của 
toàn thể nhân viên. Những người quản lý bộ phận gánh trách nhiệm thực 
hiện mục tiêu của bộ phận mình. Theo cách này, chính sách của giới lãnh 
đạo được mọi tằng lớp trong tô chức hiểu và thực thi. 

* Hoạt động của nhóm chất lượng 

Quản lý bằng chính sách và các mục tiêu là phương pháp “từ trên 
xuống”, còn nhóm chất lượng là phương pháp “từ dưới lên”. 

Thông qua nhóm chất lượng, những vắn đề liên quan được giải quyết 
và đề xuất cải tiến được chuyển lên cấp cao nhất. Một số lợi ích của TQM 
đạt được thông qua nhóm chất lượng. 

* Nhóm dự án 

Một nhóm dự án được thành lập đề giải quyết một vấn đề cụ thể. Nó 
khác với nhóm chất lượng ở những điểm sau: 

- Những thành viên của nhóm dự án thường được rút ra từ những bộ 
phận khác nhau, trong khi thành viên của nhóm chất lượng thường thuộc về 
cùng một bộ phận. 

- Thành viên trong nhóm dự án do người quản lý chỉ định. 

- Thành viên nhóm dự án thường là người có kinh nghiệm hoặc 
chuyên viên cao cấp. 

- Nhóm dự án được giải thể khi nhiệm vụ của nhóm hoàn thành. 

* Hoạt động hàng ngày 

Nội dung của phần này đề cập các hệ thống và thủ tục thông thường 
để thực hiện công việc hàng ngày. Mọi nhân viên của tổ chức ít nhiều đều 
có ý thức về chất lượng. Người ta liên tục nỗ lực để cải tiến hệ thống hoạt 
động hàng ngày. Mỗi lần cải tiến, phương pháp mới lại được chứng minh và 
duy trì. 


110 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


5.2.3. Triết lý của TQM 

TQM nhắn mạnh phải “làm đúng ngay từ đầu - DRFT — Do Righi 
the First Time), chú trọng ngăn ngừa phế phẩm để không phải tiến hành 
kiểm tra quá nhiều. Người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm chính 
là những người làm ra sản phẩm, người đứng máy, tổ trưởng sản xuất, khâu 
giao nhận hàng, cung ứng... do đó phải gắn trách nhiệm đảm bảo chất lượng 
với tất cả các quá trình hoạt động chứ không phải giao phó cho phòng quản 
lý chât lượng. 


5.2.4. Đặc điểm của TỌM 

TQM có những đặc điểm chủ yếu sau: 

Chất lượng là số 1, điều đó được thể hiện trước hết trong quy định 
thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. 

TỌOM lấy phương châm làm đúng ngay từ đầu và phòng ngừa là 
chính để giảm thiểu tỷ lệ phế phẩm và những chỉ phí sửa chữa, làm lại. 

Định hướng vào người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng nội bộ 
sau đó là người tiêu dùng ngoài doanh nghiệp. Để có thể định hướng vào 
người tiêu dùng ngoài doanh nghiệp, cần đây mạnh các hoạt động nghiên 
cứu và phát triển, và thiết kế các sản phẩm mới nhằm thích ứng linh hoạt 
với những thay đổi nhanh chóng thị hiếu của người tiêu dùng. 

Yêu cầu đảm bảo thông tin và kiểm soát quá trình bằng các công cụ 
thống kê. 

Để kiểm soát các quá trình xảy ra trong doanh nghiệp, người ta áp 
dụng 7 công cụ SPC, đó là: 

1. Sơ đồ lưu trình 

2. Sơ đồ nhân quả 

3. Biểu đồ Pareto 

4. Phiếu kiểm tra chất lượng 
5. Biểu đồ phân bố mật độ _ 
6. Biểu đồ kiểm soát 


7. Biểu đồ phân tán 


111 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


TQM lấy con người làm trung tâm - nhân tố cơ bản có ý nghĩa quyết 
định trong quản lý chất lượng. 


Trong TOM mọi người đều tham gia vào quá trình, từ giám đốc cho 
đên các nhân viên trong doanh nghiệp. Đây là xu hướng biến dần từ quản lý 
chất lượng đến tự mình phải quản lý. 


TOM làm thay đổi phong cách lãnh đạo tạo cho mọi người tình 
nguyện tham gia vào công việc thay vì ép buộc. 

TOM tập trung vào quản lý quá trình, quản lý hệ thống nhằm phát 
hiện nguyên nhân và giải quyết. 

TOM tập trung vào quản lý công nhân chéo, xây dựng các nhóm tự 
quản về chất lượng, tôn trọng con số, sự kiện. 

TOM tìm hiểu nhà cung ứng và xây dựng mối quan hệ lâu đài, coi họ 
như một cộng sự trong công tác quản lý chất lượng và phát triển của doanh 
nghiệp. 

5.2.5. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng toàn diện 

TQM phải tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau: 

1. Thoả mãn mọi yêu câu của khách hàng bao gồm khách hàng nội 
bộ và khách hàng bên ngoài. Thoả mãn nhu cầu của khách hàng là phải đảm 


bảo thích ứng về ba mặt: giá (Price), hiệu năng (Per/ormance), thời điểm 
cung ứng (Punctualit). 


2. Liên tục cải tiễn chất lượng bằng cách áp đụng vòng tròn Deming, 
gồm bốn bước cơ bản: PDCA: 


P (Plan): Lập kế hoạch, thiết kế 
D (Do): Thực hiện 
C (Check): Kiểm tra 
A(Action): Hoạt động 
3. Sử dụng triệt đề các công cụ thống kê. 
+ Hoạch định chất lượng (P): Đây là giai đoạn đầu tiên của quản trị 
chất lượng. Hoạch định chất lượng chính xác, đầy đủ sẽ giúp định hướng tốt 


112 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


các hoạt động tiếp theo. Hoạch định chất lượng được coi là chức năng cần 
ưu tiên hàng đầu hiện nay. 

+ Tổ chức thực hiện (D): Thực chất đây là quá trình điều khiển các 
hoạt động tác nghiệp thông qua các hoạt động, những kỹ thuật, phương tiện, 
phương pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng những 
yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. 

+ Kiểm tra (C): Kiểm tra chất lượng là hoạt động theo dõi, thu thập và 
phát hiện, đánh giá những trục trặc, khuyết tật của quá trình, của sản phẩm và 
dịch vụ được tiến hành trong mọi khâu xuyên suốt đời sống của sản phẩm. 


Hình Š.S. Vòng tròn quản lý của Deming 


Hiệu quá 


- ' số T> Lập kế hoạch 
Tác động A # Ă canh 


Thực hiện 


Á 
:, các tác X.định 
cách đạt 
mục tiêu 


động quân 


M 


K.tra kết 
Tên Thực hiện 
THỦ : D 


- hiên các 


Kiểm tra € 


Năm 


+ Hoạt động điều chỉnh và cải tiến (A): Hoạt động điều chỉnh nhằm 
làm cho các hoạt động của hệ thống doanh nghiệp có khả năng thực hiện 
được nhưng tiêu chuẩn chất lượng đề ra, đồng thời cũng là hoạt động đưa 
chất lượng sản phẩm thích ứng với tình hình mới nhằm giảm dần khoảng 
cách giữa những mong muốn của khách hàng và thực tế chất lượng đạt 
được, thoả mãn nhu cầu của khách hàng ở mức độ cao hơn. 


"8 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


5.2.6. Thực hiện TQM trong tổ chức 


Để thực hiện thành công TQM trong tổ chức cần trải qua các bước sau: 
- Lãnh đạo đảm nhận vai trò, trách nhiệm về chất lượng 
- Nhận thức và cam kết của lãnh đạo về chất lượng 
- Quản lý chính sách chất lượng 
- Xác định trách nhiệm của tô chức đối với cộng đồng 
- Xây dựng nhận thức mới cho mọi tầng lớp trong tổ chức 
- Công tác tô chức: 
+ Cải tiến cơ cấu tổ chức 
+ Xác định trách nhiệm 
+ Vai trò của chức năng chất lượng và phòng chất lượng 
+ Thành lập các hội đồng, ban và tô đội 
- Hoạch định chiến lược: 
+ Xây dựng chiến lược 
+ Triển khai chiến lược 
- Hướng tới khách hàng và quan hệ với khách hàng: 
+ Xác định khách hàng và những đòi hỏi của khách hàng 
+ Quan hệ với khách hàng và sự thoả mãn khách hàng 
+ Thông tin với khách hàng 
+ Xác định sự thoả mãn khách hàng 
- Thiết kế sản phẩm và dịch vụ 
- Quản lý các quá trình 
- Thu thập thông tin và phân tích dữ liệu 
- Cải tiến liên tục 
- Huy động nguồn lực con người trong TỌM: 
+ Sự tham gia của nhân viên 
+ Huấn luyện đào tạo 
+ Khen thưởng và công nhận 
+ Hướng vào nhân viên 


+ Xây dựng hoạt động nhóm 


114 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


5.2.7. Một số phương pháp phối hợp với TOM 
a) Phương pháp “Đúng thời hạn — JIT — .Just in Time” 

Xuất hiện vào những năm 1950, đến nay JIT được xem là một trong 
những chìa khoá dẫn đến thành công trong ngành chế tạo tại Nhật Bản. 
Quan điêm đúng thời hạn rõ ràng là hệ thống quản lý công nghiệp cốt lõi 
của Nhật Bản và là cơ sở để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống này được 
thiết kế để phục vụ cho yêu cầu tồn kho tối thiểu. Tuy nhiên, đây không chỉ 
là hệ thống kiểm soát tồn kho mà còn liên quan đến việc thiết kế quá trình, 
xử lý kho hàng và hoạch định thời gian nhằm mục đích giảm thời gian 
không hiệu quả và không sản xuất trong quá trình sản xuất, giảm lãng phí, 
nâng cao năng suất lao động. 

Ý tưởng cơ bản của hệ thống “đúng thời hạn” là ““sản xuất những gì 
cần thiết, đúng lúc, đúng số lượng”. 

Hệ thống này còn được biết đến dưới nhiều tên gọi khác: 

- Tồn kho bằng không (Hewlett Packard) 

- Sản xuất không dự trữ (Harley Davidson) 

- Kamban (Toyota) 

- Các yếu tố cầu thành hệ thống JIT: 

Hệ thống JIT được thiết kế để sản xuất và phục vụ theo yêu cầu sử 
dụng tồn kho tối thiểu. JIT là một quan niệm triết lý có mục đích giảm thời 
gian không hiệu quả và không sản xuất trong quá trình sản xuất. 

Các yếu tố cấu thành hệ thống JIT bao gồm: 

- Phương pháp bố trí dòng vật liệu. 

- Kích thước lô hành nhỏ. Người sử dụng JIT giữ từng lô tồn kho 
càng ít càng tốt bởi các lý do: 

+ Lô hàng nhỏ làm giảm chu kỳ tồn kho 

+ Thời gian giao hàng được rút ngắn 

+ Giúp bố trí công việc được điều hoà hơn. 
- Thời gian chuẩn bị ít. 
- Kế hoạch sản xuất chính đồng bộ. 


- Tiêu chuân hoá các câu kiện và phương pháp làm việc 


115 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


- Chất lượng cao và ổn định 

- Sự ràng buộc chặt chẽ với nhà cung cấp 

- Lực lượng lao động đa năng . 

- Hướng vào sản phẩm 

- Bảo trì dự phòng 

- Cải tiễn liên tục 

Sự kết hợp giữa JIT và TOM 

Để phát huy hiệu quả, JIT thường được sử dụng phối hợp với TQM. 
Việc kết hợp hài hoà giữa JIT và TQM mang lại rất nhiều lợi ích. Lợi ích 
trực tiếp đầu tiên thu được là giảm khối lượng dự trữ sản xuất. Tuy nhiên, 
lợi ích quan trọng hơn chính là nâng cao chất lượng, giảm chi phí ẳn của 
sản xuất đồng thời việc kết hợp này còn giúp nâng cao tỉnh thần trách 
nhiệm, phát triển kỹ năng, khuyến khích sự sáng tạo của mọi thành viên 
trong tô chức. 


b) Phương pháp “Bảo dưỡng dự phòng toàn diện” — TPM (Toial 
Preventive Mainfenance ` 

Bảo dưỡng dự phòng toàn diện - TMP là bảo trì, cải tiến thiết bị, 
máy móc nhằm tăng hiệu suất tối đa của thiết bị với hệ thống bảo trì tuổi thọ 
hoàn chỉnh. 

TPM là một lý thuyết quản trị mới trong sản xuất. Các vấn đề sản 
xuất, chất lượng, lao động, kiểm soát chỉ phí, phân phối... đều phụ thuộc 
vào tình trạng thiết bị và yếu tố con người vận hành thiết bị. Nếu thiết bị 
máy móc sản xuất bị hư hỏng thì sản xuất bị ngưng trệ. Bên cạnh đó, nếu 
không muốn tăng lao động bằng cách tự động hoá thì cũng chỉ vận hành 
được quá trình tự động hoá còn việc bảo trì, bảo dưỡng vẫn phụ thuộc rất 
lớn vào yếu tố con người để giữ cho các thiết bị tự động hoá hoạt động có 
hiệu quả. 

TPM là biện pháp tích cực để quản lý sản phẩm và sản xuất ra những 
sản phẩm tin cậy ở mọi lúc. Mục tiêu chính của TPM là giảm đến zero các 
hỏng hóc của thiết bị và giảm đến zero các sản phẩm bị khuyết tật. Áp dụng 
TPM đem lại nhiều lợi ích, trong đó có thể kể ra một số lợi ích có thể đc 


116 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


lường được như chỉ phí bảo trì thiết bị có thể hoạch định trước và hoàn toàn 
kiểm soát được, tăng hiệu suất vận hành thiết bị, giảm chỉ phí, tăng năng 
suất lao động, tăng tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng và rất nhiều các lợi ích 
tiềm ấn khác như kỹ năng, tay nghề của công nhân vận hành máy được nâng 
cao, tăng khả năng linh hoạt của tổ chức, đáp ứng kịp thời nhu cầu của 
khách hàng. 

Triết lý cơ bản và nội dung của TPM 

Triết lý cơ bản của TPM là toàn thể nhân viên, công nhân đều tham 
gia vào quá trình quản trị năng suất, nâng cao hiệu suất của thiết bị một cách 
toàn diện và xây dựng một hệ thống bảo trì một cách toàn diện. Trong đó, ý 
tưởng đăng sau TPM là làm cho các công nhân vận hành máy nhận trách 
nhiệm bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên thiết bị và nơi làm việc của họ. 
Thay đổi từ nhận thức “tôi vận hành máy, người khác sẽ sử máy” đến nhận 
thức “Tôi chịu trách nhiệm cho chính máy của tôi”. Nếu có thể, công nhân 
vận hành máy sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng thông thường và 
tham gia nhiều hơn vào quá trình bảo trì, sửa chữa máy. 

Nội dung của TPM bao gồm: 

- Bảo dưỡng dự phòng thường xuyên 

- Thay thế định kỳ hoặc đại tu 

- Không được để máy hỏng 

- Các chỉ tiêu đánh giá độ bảo dưỡng 

- Độ dễ bảo trì 

- Thời gian trung bình giữa các lần hỏng 

- Thời gian sửa chữa trung bình 

- Độ sử dụng 

- Tốc độ sai hỏng 


- Độ tin cậy 


117 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Chương 6 
CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT 
QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 


6.1.NHÓM CHÁT LƯỢNG 


6.1.1. Khái niệm nhóm chất lượng 


Nhóm chất lượng được hình thành từ năm 1962 tại Nhật Bản với 
mục đích truyền đạt thông tin nhanh hơn tới các quản đốc, đồng thời hướng 
tới xây dựng một môi trường làm việc hoàn hảo, trong đó mọi người cùng 
hợp tác và tìm cách sử dụng hữu ích chất xám của mình. 

Nhóm chất lượng là một nhóm nhỏ từ 3-10 người được lập ra để 
thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng (kể cả những vấn đề khác liên 
quan đến nơi làm việc), dựa trên tinh thần tự nguyện, tự ý và tự quản trên 
cùng một chỗ làm việc. Trưởng nhóm do các nhóm viên tuần tự bầu ra chứ 
không nhất thiết phải là tổ trưởng sản xuất hoặc đốc công. Nhóm thường 
họp với nhau mỗi tuần một lần hoặc ngoài giờ làm việc tại một nơi chuyên 
dành cho công việc này. Đề tài thảo luận tuỳ sự lựa chọn của nhóm, không 
nhất thiết chỉ liên quan đến chất lượng. Nhóm chất lượng theo dõi quá trình 
sản xuất hay thủ tục tác nghiệp đã được thiết kế lắp đặt để nhận dạng, phân 
tích và giải quyết các vấn đề chất lượng hay có thể là các vấn đề khác. 


6.1.2. Mục tiêu của nhóm chất lượng 


Nhóm chất lượng thực hiện một số mục tiêu cơ bản sau: 

- Tạo môi trường làm việc thân thiện 

Trong tổ chức, việc tạo môi trường làm việc thân thiện thông qua 
việc: cải thiện hành vi giao tiếp; xây dựng tỉnh thần đồng đội và hỗ trợ nhau 
cùng phát triển; Mở rộng hợp tác và liên kết tất cả các eấ" ^ủa tổ chức. 


118 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Huy động nguôn nhân lực 

Việc huy động nguồn nhân lực thông qua: Thu hút mọi người vào 
công việc; nâng cao tỉnh thần làm việc, phát triển ý thức về chất lượng và 
cải tiến; tạo cơ hội cho các thành viên phát huy tài năng của mình. 

- Nâng cao trình độ làm việc của nhân viên 

Trong bất kỳ một tô chức nào hoạt động nâng cao trình độ làm việc 
của nhân viên là điều tất yếu và có thể thông qua việc: đào tạo các phương 
pháp giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm và kích thích sáng tạo của mọi 
người. ` 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ tổ chức thông qua việc cải 
tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giảm phiền hà cho khách hàng; giảm 
lãng phí, nâng cao năng suất lao động. 

- Tổ chức hoạt động của nhóm chất lượng 


Tổ chức hoạt động của nhóm chất lượng được thể hiện qua mô hình 
dưới đây: 


Hình 6.1. Hoạt động của nhóm chất lượng 


“ rổchức ` 
, 3lđến10thánh ˆ 
*⁄%iÉn cùn Ệmột nơtt 
k làmviỆc- 
Đa Š - 6" 
: WHỄ XâY ‡ DÀO TẠO 
- Cách áp đùng ` Thư nhập đữ liệu, = 
~ Cách theo đỡ] ' phãntíchvến đt - 
® : 


NHẬN DẠNG . 

ˆ VẤN0ÈỀ 
Giải quyếtvấn đề ~ Nhiều lời giả: 
8 -Nhấtr; . 
-Độngnão 
_ Sa 


-__ PHẪN TÍCH VẤN ĐỀ 
_ #ˆ- Nguyễn nhân, bậu 
Ạ NHƯ, 
“®- Thu thập và phäŸ 
* ctíchđữliệu + . 
`› s“.... ~r 


+ 


119 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


Ý tưởng cơ bản của hoạt động nhóm chất lượng thể hiện ở ba điểm sau: 

- Nhóm chất lượng cho phép thể hiện và bộc lộ đầy đủ các khả năng 
của con người và khai thác được những khả năng vô hạn của họ. 

- Nhóm chất lượng phản ánh đầy đủ sự quan tâm đến vai trò con 
người và tạo lập môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh trên cơ sở tôn trọng 
của con người. 

- Nhóm chất lượng đóng góp cho sự cải tiến và phát triển của tô chức. 

Một nhóm chất lượng hoạt động với khoảng thời gian từ 6 đến 9 
tháng, thậm chí lâu hơn, vậy làm thế nào để có thể đánh giá hoặc đo lường, 
ước lượng được mức độ ảnh hưởng của nhóm đến tổ chức? Có thể dùng một 
hay nhiều hơn những cách sau đây: 


Cải tiến chất lượng Thông tin 

Sự tham gia Cải tiến sản phẩm 

Giảm chỉ phí Thái độ 

Sử dụng máy móc Sự bắt bình, phàn nàn 

An toàn _ Sự thoả mãn của khách hàng 
Năng suất Sự hài lòng về công việc 
Bảo dưỡng máy móc Vắng mặt không lý do 


Ví dụ minh họa phương pháp đánh giá có tính cân nhắc (điểm): 


Chọn đề tài 20 
Công tác phối hợp 20 
Hiểu các điều kiện và phương pháp phân tích 30 
Các kết quả 10 
Tiêu chuẩn hoá và đề phòng sự lặp lại các sai sót 10 
Phân tích lặp lại các tình huống 10 
Tổng cộng 100 


120 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


6.2. TÂN CÔNG NÃO (Brainstoming) 
6.2.1. Khái niệm 


Brainstoming (tấn công não) là một kỹ thuật tạo ra ý tưởng trong 
công việc theo nhóm (nhóm chất lượng). Kỹ thuật này được sáng tạo từ cuối 
những năm 1930 nhằm giải quyết các vấn đề. Nó đã được miêu tả trong 
cuốn sách 4pplied Imagination do Alex F. Osborn, một nhà quản trị quảng 
cáo nêu ra tại Mỹ. 


Brainstoming được sử dụng trong các công việc sau đây: 

- Phát triển sản phẩm mới 

- Quảng cáo 

- Giải quyết vấn đề 

- Quá trình quản trị 

- Quản trị dự án 

- Xây dựng nhóm 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 

Việc sử dụng Brainstoming nhằm mục đích: 
+ Lựa chọn chủ đề với sự tham gia và nhất trí của các thành viên 
+ Xác định nguyên nhân có thể của vấn đề 
+ Xác định những giải pháp phù hợp cho vấn đề và các cơ hội 

tiềm tàng để cải tiến chất lượng. 


6.2.2. Các bước thực hiện tấn công não 

Các bước thực hiện tấn công não được nêu dưới đây tuỳ tình hình thực 
tế của doanh nghiệp mà người phụ trách có thể thay đổi trình tự của chúng: 

- Xác định người điều phối 

- Tuyên bố rõ ràng mục đích của tấn công não 

- Mỗi thành viên trong đội lần lượt nêu ý kiến cá nhân 

- Nếu có thể, các thành viên trong đội nêu ý kiến dựa trên ý kiến của 
người khác. 


121 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Ở giai đoạn này, không phê phán hay tranh luận các ý kiên 

- Ghi các ý kiến tại nơi mà tất cả các thành viên có thể nhìn thấy 

- Quá trình này tiếp tục cho đến khi không tao ra được thêm ý kiến 
nào nữa. 

- Mọi ý kiến được xem xét lại rõ ràng. 

Tần công não kết thúc khi không còn ý kiến nào đưa ra. Nhóm sẽ đánh 
giá mọi ý kiến để lựa chọn một ý kiến tốt nhất hoặc một vài ý kiến thích hợp. 
Thông thường việc đánh giá thường được thực hiện bằng cách bỏ phiếu. 

Cần lưu ý rằng để thực hiện được tấn công não, cần phải có một 
nhóm làm việc từ ba người trở lên, trong đó có một người đứng đầu điều 
hành cuộc làm việc, có một thư ký của nhóm ghi chép các ý kiến đóng góp 
của thành viên. Các thành viên đều có quyền bình đẳng, không bị phân biệt 
bởi một bên nào, không bị tước quyền phát biểu, cho ý kiến. 


6.2.3. Nguyên tắc tấn công não 
Để tiến hành hiệu quả tấn công não, cần lưu ý một số nguyên tắc sau: 
- Cho mọi người cơ hội được nói. 
- Không phê bình chỉ trích các ý kiến. 


6.3. SO SÁNH THEO CHUÁN MỤC (Lập chuẩn đối sánh — Benchmarking) 
6.3.1. Khái niệm 


Khái niệm Benchmarking được khởi đầu từ giải thưởng chất lượng 
quốc gia Malcolm Baldrige (Mỹ). Benchmarking đã phát triển từ 
Benchmarking cạnh tranh tới quy trình và cuối cùng là Benchmarking 
“ chiến lược. Khái niệm Benchmarking cũng thay đổi so với ý nghĩa ban đầu 
của nó. 

Đầu tiên Benchmarking mang ý nghĩa nghiên cứu những đối tượng 
thành công lâu dài để học hỏi, phấn đấu. Thuật ngữ Benchmarking ngày nay 
mang ý nghĩa một tiêu chuẩn tham khảo mà các đối tượng khác nhau có thể 
so sánh được. 

So sánh theo chuẩn mực là tiến hành so sánh các quá trình, chất 
lượng của sản phẩm và dịch vụ với các quá trình dẫn đầu đã được công 
nhận. Nó cho phép xác định các mục tiêu và thiết lập thứ tự ưu tiên cho việc 
chuẩn bị các kế hoạch nhằm đạt đến lợi thế cạnh tranh thị trường. 


122 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


6.3.2. Tác dụng 
Tác dụng của Benchmarking là: 
- Phân tích vị thế cạnh tranh của chính mình so với đối thủ 
® Xác định các mục tiêu và thiết lập thứ tự ưu tiên cho việc chuẩn bị 
các kê hoạch nhăm đạt lợi thế cạnh tranh trên thị trường 
- Dùng để so sánh quá trình với những quá trình dẫn đầu đã được 
công nhận đề tìm cơ hội cải tiến chất lượng. 
6.3.3. Cách sử dụng 
Bước 1: Xác định các mục để so sánh 
Các mục này sẽ là những đặc trưng chính của quá trình và đầu ra của nó. 
x Các chuẩn mức so sánh đầu ra của quá trình cần quan hệ trực tiếp với 
nhu câu của khách hàng. 
Bước 2: Xác định tổ chức để so sánh 
_ Các tổ chức tiêu biểu có thể là đối thủ trực tiếp và /hay không phải là 
đối thủ cạnh tranh, đó là những tổ chức đã được công nhận là dẫn đầu trong 
mục được xét. : 
Bước 3: Thu thập dữ liệu 
Dữ liệu về chất lượng của quá trình, về nhu cầu của khách hàng có 
thể thu được nhờ những phương tiện như tiếp xúc trực tiếp, điều tra, phỏng 
vấn, tiếp xúc cá nhân, nghề nghiệp và các tạp chí kỹ thuật. 
Bước 4: Tổ chức và phân tích dữ liệu 
Việc phân tích trực tiếp hướng vào việc thiết lập các mục tiêu thực tế 
tôt nhật cho các mục tương ứng. 
Bước 5: Thiết lập các chuẩn so sánh 
Xác định cơ hội để cải tiến chất lượng dựa trên nhu cầu của khách 
hàng và trình độ chất lượng của đối thủ và không phải là đối thủ 
6.3.4. Các dạng Benchmarking 
Tuỳ theo đối tượng so sánh hoặc mục tiêu so sánh để phân chia thành 
nhiều dạng Benchmarking, cụ thê: 
Ễ Benchmarking cạnh tranh: là một dạng so sánh với bên ngoài bao 
gồm cả so sánh về quá trình, sản phẩm, chỉ phí với các đối thủ cạnh tranh. 


123 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


- Benchmarking các đặc tính của sản phẩm nhằm xác định những đặc 
tính tạo lợi thế cạnh tranh đối với các đối thủ và xác định xem tổ chức cần 
làm gì đối với công tác thiết kế để tạo ra những đặc tính này. 

- Benchmarking chỉ phí nhằm xác định và loại trừ chỉ phí sản xuất 
không phù hợp. Đây là một trong những loại Benchmarking khó khăn hơn cả. 

- Benchmarking chức năng là sự so sánh về chức năng trong các 
ngành khác nhau. 

- Benchmarking quá trình nhằm xác định các quá trình có hiệu quả 
nhất từ nhiều tổ chức có quá trình tương tự. So sánh theo quá trình có thể 
dẫn đến việc thiết kế lại các quá trình. 

- Benchmarking kết quả hoạt động giúp tổ chức đánh giả lại vị trí 
cạnh tranh của mình thông qua so sánh sản phẩm, bao gồm cả dịch vụ. 

- Benchmarking chiến lược nhằm xem xét cách thức cạnh tranh của tô 
chức, qua đó xây dựng chiến lược đem lại thành công của tô chức trên thị trường. 

- Benchmarking tổng quát là cách so sánh toàn diện hoạt động của tô 
chức. Đây là một hình thức so sánh có hiệu quả nhất, nhưng công phu và 
không phải lúc nào cũng có điều kiện thực hiện. 

- Benchmarking nội bộ là sự so sánh trong cùng một tổ chức. 

- Benchmarking với bên ngoài là sự so sánh với các tổ chức khác 
tương tự. 


6.4. PHƯƠNG PHÁP 5S 


` ` ° 


5S LA GI 


Tiếng Việt 


Chọn và loại bỏ những thứ không 
cần thiết 


Sắp xêp các đồ vật đúng chỗ 


Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và 
ngăn nắp 


Thực hiện 4S trên một cách tự 
giác và tập thể 


124 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


6.4.1. Khái niệm 


Khái niệm 5S bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1980 thế 
kỷ XX. Nếu như phương pháp quản lý Tây Âu thiên về kiểm soát thời gian 
và chẻ độ làm việc của công nhân một cách cơ học rất chặt chẽ thì người 
Nhật lại chú ý giải quyết vấn để tâm lý, cải thiện điểu kiện lao động và 
không khí làm việc trong tập thể, hoàn thiện môi trường làm việc. Đó cũng 
chính là ý tưởng của 5S - phương pháp được các tổ chức của Nhật Bản hết 
sức ưa chuộng. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong 
việc huy động nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. 
Phương pháp này có thể áp dụng đối với mọi loại hình tổ chức, ở bất kỳ lĩnh 
vực nào. 

5S tập trung vào việc giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp nơi làm việc, 5S 


xuất phát từ nhu câu đảm bảo sức khoẻ, tăng sự tiện lợi, nâng cao năng suất. 


6.4.2. Mục (tiêu và tác dụng của SS 


6.4.2.1. Mục tiêu chính của chương trình Š%S 


Chương trình 5S là một chương trình của toàn công ty với sự tham 
g1a của tất cả mọi người trong công ty. Đây là một phương pháp rất hiệu quả 
để huy động con người, cải tiễn môi trường làm việc và nâng cao năng suất. 

Mục tiêu chính của 5S bao gồm: 

| - Xây dựng ý thức cải tiễn (kaizen) cho mọi người tại nơi làm việc. 
Chương trình 5S về cơ bản là thay dỏi thói quen làm việc cũ của nhân viên 
trong công ty. Xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho tất cả cán bộ công 
nhân viên trong công ty. Mọi người sẽ không chỉ quan tâm đến công việc 
của mình mà còn quan tâm đến chỗ làm việc của mình, luòn có ý thức giữ 
gìn vệ sinh nơi làm việc và cải thiện không khí làm việc. Mọi người sẽ quan 
tâm đến việc cải thiện môi trường làm việc của mình như chính ngôi nhà thứ 
hai của họ. 

- Xây dựng tỉnh thần đồng đội cho mọi người thông qua chương 
trình 5S. Chương trình 5S phải là một chương trình có tính chất toàn 
công ty và đòi hỏi một tỉnh thần đồng đội hỗ trợ tích cực từ toàn thể cán 


VI. 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


bộ công nhân viên của công ty. Nếu chỉ áp dụng một phần chương trình 
5S, hoặc chỉ thực hiện ở một vài bộ phận trong công ty thì lợi ích của 5S 
sẽ không được thể hiện đầy đủ. Nếu thiếu tỉnh thần đồng đội thì 5S 
không thể thành công. 

- Phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
thông qua các hoạt động thực tế. Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý chính 
là nhân tố truyền cảm hứng và khơi dậy tỉnh thần và ý thức cải tiến cho nhân 
viên. Sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo sẽ quyết định đến việc thực hiện 
thành công chương trình 5S. Các cán bộ quản lý sẽ là người hướng dẫn và 
giám sát việc thực hiện chương trình 5S tại các phòng ban bộ phận họ quản 
lý, và chính họ sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp nhất để thực hiện thành 
công 5S. 

- Xây dựng cơ sở để giới thiệu các kỹ thuật cải tiến. 5S được coi là 
nền tảng cơ bản đề thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ 
quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng 
đãng, tiện lợi thì tỉnh thần thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và 
có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn. 
55 được sử dụng với những khái niệm Lean (Lean manuƒacfuring) khác như 
SMED (Single Mimue Exchange oƒ Die) TPM (Total Productive 
Maintenance) và JIT (Just in time). 5S được coi là nền tảng của SMED, tạo 
điều kiện cho JIT và là bước khởi đầu của TPM. 


6.4.2.2. Tác dụng của %S 


Chương trình 5S xuất phát từ những nhu cầu hết sức thực tiễn, đó là: 
- Đảm bảo sức khỏe của cán bộ công nhân viên. 

- Dễ dàng thuận lợi hơn khi làm việc. 

- Tạo tinh thần và bầu không khí khi làm việc. 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống. 


- Nâng cao năng suất. 


126 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


LỢI ÍCH TỪ 5S 


» 3CITI Chất lượng cao 
Tăng độ an toàn 
xã N , _ F = - « Giản giá thanh “. k 
~ Ạ Tonii tmuốn của khách „. È 120M “iao hàng đồng hẹn sấT 
Phát triển các yêu cầu về 


m„ãản phẩm dịch vụ ¬~ -< 


mm. SCIsO 
_ đ#P 


pwwnaretufrcHfTLuonovn 


Nguồn: Website nangsuatchatluong.vn 


Bắt nguồn từ truyền thống của Nhật Bản, ở mọi nơi; Trong mọi công 
việc, người Nhật luôn cố pắng khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính 
tự giác của người thực hiện công việc đó. Người Nhật luôn tìm cách sao cho 
người công nhân thực sự gắn bó với công việc của mình. Ví dụ, trong phân 
xưởng, người quản lý sẽ có găng khơi dậy ý thức trong người công nhân đây 
là “công việc của tôi”, “chỗ làm việc của tôi”, “máy móc của tôi”. Từ đó 
người lao động sẽ dễ dàng chấp nhận chăm sóc “chiếc St \ của mình”, “chỗ 
làm việc của mình” và có găng để hoàn thành “công việc: của mình” một 
cách tốt nhất. Thực hiện thành công mang lại sự thay đổi kỳ diệu cho công 
ty và những tác dụng có thể thấy rõ ràng như: 

- Huy động con người, lôi cuốn sự tham gia của toàn thể cán bộ công 
nhân viên trong tô chức. 

- Cải tiến môi trường làm việc. Khi thực hiện 5S thành công chỗ làm 
việc trở nên thuận tiện và an toàn hơn, tất cả những gì không cần thiết sẽ bị 
loại bỏ khỏi nơi làm việc, những gì cần thiết được xếp đặt ở những vị trí 
thuận tiện, dễ sử dụng. Do đó, đảm bảo an toàn cho người lao động. 


- Nâng cao năng suất, giảm chỉ phí và giao hàng đúng hẹn. 


Nội dung 5S bao gồm: 
* Seiri — Sàng lọc - Sàng lọc và loại bỏ những thứ không cần thiết ở 
những nơi làm việc. 


127 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Bước 1: Quan sát kỹ nơi làm việc của mình. Phát hiện và loại bỏ 
những thứ không cần thiết cho công việc. 

Bước 2: Nếu không thể quyết định ngay một thứ gì đó có còn cần 
hay không cần cho công việc thì phải đánh dấu và để riêng ra một chỗ. 


Bước 3: Sau một thời gian, kiểm tra lại xem có ai cần đến cái đó 
không, nêu không tức là cái đó không còn cần cho công việc nữa và hãy loại 
bỏ. Nêu không tự loại bỏ thì xin biện pháp để xử lý. 

Lưu ý: 

- Khi sàng lọc không được quên những gì để trong ngăn kéo tủ. 

- Việc huỷ những cái không cần thiết có thẻ bằng những cách sau đây: 

+ Bán đồng nát 
+ Giao cho các đơn vị khác nếu họ cần 
+ Vứt bỏ 
¬- Khi huỷ những thứ thuộc tài sản cơ quan, nên báo cáo cho người có 
thâm quyên được biết. 

- Nên thông báo cho những nơi đã cung cấp những nguyên liệu tài 
liệu thừa đó. 

- Khi quan sát xung quanh để tìm ra những thứ không cần thiết ở nơi 
làm việc, hãy tìm mọi nơi, mọi ngóc kaoh 


Không giá trị về dễ 
thanh lý 


Phân loại BE Hành động yêu | 
¬ —.cầu : 


Có một ít giá trị bán Tư =—= 
h XP L Bán cho những ai trã giá cao 
"hông gi6M nhưng Ì_,Í ` Tm cánh thanh lý saocho 
° Ỹ ý sao cho 
bóc .--b, À....)... KẾ vừa rẻ vừa an toàn 


Vặt dụng không) 
=...." ~ 


Đặt dần đi điểm sư Khướn 


— VỀ Hee 
Vật dụng “Thinh thoảng ¬ TT : vỉ 
_cần dùng „ : _ dùng đến Đặt cách xa điêm b3 mà sản it 
—_—_Ù—_, Em ⁄2 .—— —m—~.e— =——~ —— —†—__—_ Ƒ— B — 
““ đưa ˆ~- ị Không dụng nhưng Để riêng trong kho có nhận 
SEITON : vẫn phai giư dạng ¡öràng 


Nguồn: Website nangsuatclatluong.vn 


128 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Seifon — Sắp xếp: Là đễ mọi thứ đúng nơi, đúng chỗ, tiện lợi khi sử 
dụng. Cân thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chắc chắn những thứ gì không cần thiết đã được loại bỏ 
khỏi nơi làm việc. Việc còn lại là suy nghĩ xem để cái gì ở đâu là thuận tiện 
cho quy trình làm việc, đồng thời phải đảm bảo thẩm mỹ và an toàn. 

Bước 2: Trao đôi với đồng nghiệp về cách sắp xếp bố trí trên quan 
điêm thuận tiện cho công tác. Một nguyên tắc cần chú ý là cái gì thường 
xuyên sử dụng phải đặt ở gần người sử dụng để đỡ phải đi lại. Phác thảo 
cách bô trí và trao đổi với đồng nghiệp, sau đó thực hiện. 

Bước 3: Làm sao cho các đồng nghiệp của mình đều biết được là cái 
gì để ở chỗ nào để tự họ sử dụng mà không phải hỏi ai. Tốt nhất nên lập một 
danh mục các vật dụng và nơi lưu giữ. Hãy ghi chú trên từng ngăn kéo, ngăn 
tủ, cặp tài liệu để mọi người biết cái gì và để ở đâu. 

Bước 4: Áp dụng nguyên tắc này để chỉ rõ nơi đặt bình cứu hoả và 
những chỉ dẫn cần thiết khác. 


Đhảt được đặt g 
7 /5giểm sử dựn 


Ợ 


_= 


a 


'WwWW Hi ff3%0@T CH@TLUOHG vi 


Nguồn: Website nangsuatchatluong.vn 


Lưu ý: Mục đích của Seiton — Sắp xếp là làm cho nơi làm việc được 
an toàn, hiệu quả khi làm việc. Vì vậy những vật như rèm, màn che đẻ giấu 
những vật dụng ở phía sau là không cần thiết. 


129 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Nếu có được tiêu chuẩn quy định mức tối thiểu và tối đa lưu giữ vật 
liệu, tài liệu càng tốt. 

* Seiso — Sạch sẽ: Là vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ, thường xuyên, 
gồm các gợi ý sau: 

- Đừng đợi đến lúc bản mới làm vệ sinh, hãy quét dọn và vệ sinh nơi 
làm việc, máy móc thiết bị, dụng cụ, đồ đạc một cách thường xuyên. 

- Dành 5 phút mỗi ngày để làm vệ sinh, có trách nhiệm với môi 
trường xung quanh nơi làm việc. 

- Những người làm vệ sinh chuyên nghiệp chỉ có trách nhiệm vệ sinh 
nơi công cộng. 

- Muốn làm việc trong môi trường sạch sẽ, an toàn thì tốt nhất hãy tự 
tạo ra nó. 

- Đừng bao giờ vứt bỏ rác và khạc nh bừa bãi ra nơi công cộng. 

- Vệ sinh, dọn dẹp cũng là một hoạt động kiểm tra, xem việc vệ sinh 
cũng là điều quan trọng đối với nhà máy và công xưởng. Nếu thấy điều này 
là đúng thì bắt đầu từ ngày hôm nay. 

Lưu ý: Ngoài 5 phút hàng ngày cho seiso, nên có thời gian làm seiso 
cho từng tuần, tháng, cái lợi cho seiso mang lại sẽ lớn hơn nhiều lần thời 
gian bỏ ra. 


SEISO - GIỮ GÌN VỆ SINH 
1) Tránh gây nhấm lên 


ĐỨNG PIHXOTO NHUỆU HON GẦN THIẾT ` 


| 
ị 


2\ Tránh gây cí bẩn 


| 


lợWW Tứ RG1CAT CHế TLÚOtm vn 


Nguồn: Website nangsuatchatluong.vn 
130 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


: * Seiketsu — Săn sóc: Là giữ vệ sinh nơi làm việc luôn ở mức độ cao 
để không lãng phí công sức đã bỏ ra thì không nên dừng lại khi tiến hành 3S 
trên, bao gồm: 

- Duy trì sự sạch sẽ, ngăn nắp nơi làm việc, có lịch vệ sinh chỉ tiết, cụ thê. 

- Tô chức các cuộc thi đua giữa các phòng, ban, phân xưởng và lôi 
cuôn mọi người cùng tham gia 5S. 

Chú ý: Cân chỉ rõ tên người chịu trách nhiệm về nơi làm việc hoặc 
máy móc thiÊt bị, tức là phải có một người đứng đầu. 

- Thành viên của nhóm hoặc của đội 5S trong đơn vị phải thực hiện 
việc kiêm tra, đánh giá thường xuyên. 

- Không nên chỉ tìm chỗ xấu, yếu kém đẻ phê bình, nên tìm những 
điểm hay, tốt để khen thưởng, động viên. 


S5 


Xuất sắc 


Nguồn: Website nangsuatchatluong.vn 

* Sjhitsuke — Sẵn sàng: Làm việc một cách tự giác, không cần ai nhắc 
nhớ, kiểm tra, gồm các gợi ý: 

- Cần làm cho mọi người tự giác thực hiện 4S như một thói quen. 

- Không có cách nào thúc ép để thực hiện 5S tốt hơn là thường xuyên 
thực hiện nó cho tới khi mọi người cảm thây yêu 5S. 

- Cần tạo ra không khí chung để mọi người thấy không thể thiếu 5S. 
Muốn vậy cần chú ý: 


I1 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


+ Coi nơi làm việc như là nhà của mình. 

+ Mọi người nhận thức được cơ quan, công ty là nơi tạo ra thu nhập 
chính cho bản thân và gia đình. 

+ Nếu thường xuyên mong muốn làm cho nhà sạch sẽ, ngăn nắp thì 
tại sao lại không cố gắng làm cho nơi làm việc thoải mái, dễ chịu như ở nhà. 

+ Để thực hiện shisuke trong doanh nghiệp thì vai trò của cán bộ lãnh 
đạo rất quan trọng, người phụ trách phải là tắm gương sáng để mọi người 
noi theo. 


6.4.3. Lợi ích của việc áp dụng 5S trong doanh nghiệp 


Việc áp dụng 5S trong doanh nghiệp sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho 
doanh nghiệp cũng như cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đó. Một số 
lợi ích chính của 5S như: 

- Sản lượng sản xuất gia tăng do điều kiện kinh doanh có ngăn nắp 
trật tự của nhà máy, do biết tháo gỡ những trở ngại trong sản xuất. 

- Khâu kiểm soát sản xuất được thực hiện dễ dàng hơn. Vật tư, phụ 
tùng không bị để lạc lối hay lộn xộn. Việc lắp ráp chỉ tiết, gá lắp phụ tùng, 
linh kiện lên máy móc, thiết bị được tăng tóc, nguyên liệu thô hay vật tư gia 
công ít để dồn đống, đó là những kết quả của việc ngăn nắp. Các khâu kiểm 
tra lao động và thu thập dữ liệu thông tin được tiến hành dễ dàng và nhanh 
chóng hơn. 

- Vật tư và phụ tùng được bảo quản và tận dụng. Tắt cả vật tư hay 
phụ tùng không dùng, phế phẩm và mẫu vụn đều được di dời đến những nơi 
thích hợp. 

- Thời gian được tiết kiệm. Việc mất công đi tìm kiếm nguyên vật 
liệu, dụng cụ và đô dùng... được chấm dứt. Công nhân có chỗ rộng hơn để 
làm việc thoải mái và không còn mất thì giờ cho việc dọn dẹp để tìm chỗ 
làm việc. 

- Mặt bằng nhà xưởng thông thoáng cho việc sản xuất, không còn rác 
rưởi bừa bãi hay dồn đống những đồ đạc không cần thiết. 


132 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Việc bảo trì sửa chữa thiết bị được tiến hành thuận lợi. Nhân viên 
cơ điện không phải lo lau chùi bụi bặm dầu nhớt, lại có chỗ trống thuận tiện 
cho thao tác. 

- Chế độ bảo quản an toàn được thực hiện vững chắc hơn. Xoá bỏ 
không gian chật chội giúp cho việc vận hành thiết bị máy móc được an toàn. 
Nên nhà xưởng thông thoáng sạch sẽ làm giảm bớt va chạm, trượt ngã ở 
những nơi có dâu mỡ; lối đi thông thoáng cũng giúp giảm thiểu các vụ đụng 
vào người nhau, đụng vật tư đỗ ngã... 

- Công tác phòng cháy chữa cháy được tăng cường. Rủi ro hoả hoạn 
và cháy nỗ được giảm thiêu. Mặt bằng nhà xưởng thông thoáng giúp thoát 
hiểm nhanh hơn. 

- Nơi làm việc trở nên sạch sẽ ngăn nắp hơn. Tăng cường phát huy 
sáng kiến cải tiến của cán bộ công nhân viên. Mọi người trở nên có kỷ luật 
hơn. Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc của mình và quan tâm 
đến công ty hơn. 

- Đem lại rất nhiều cơ hội kinh doanh cho công ty. 

Thực hiện tốt 5S sẽ đóng góp cho các yếu tố PQCDSM: 

Cải tiến Năng suất (P — Productivify) 
Nâng cao Chất lượng (Q- uaiify) 
Giảm chỉ phí (C — Cosf) 

Giao hàng đúng hạn (D — Delivery) 
Đảm bảo an toàn (S — Sa/efy) 

Nâng cao tỉnh thần (M — Morale) 

Khi thực hiện thành công 5S trong công ty, 5S sẽ mang lại sự thay 
đổi kỳ diệu. Những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, 
những vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp gọn gàng đặt ở những vị trí 
thuận tiện cho người sử dụng. Máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo 
quản bảo dưỡng. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tỉnh thần tập thể, khuyến 
khích sự hoà đồng của mọi người, qua đó người làm việc sẽ có thái độ tích 
cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc. 


133 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


6.4.4. Nguyên tắc áp dụng 5S trong doanh nghiệp 


- Chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng để việc thực hiện được triệt để và đạt kết 
quả cao. 

- Dự trù và chuẩn bị sẵn sàng kinh phí triển khai duy trì 5S. 

- Phối hợp, hợp tác thực hiện đồng bộ và xuyên suốt. 

- Chụp ảnh để phân tích, cải tiến và khẳng định thành quả của công 
ty và công nhân. 

- Đánh giá và đo lường mức độ áp dụng một cách thắng thắn công 
băng và công khai. 

- Chấn chỉnh kịp thời hành vi vi phạm, đồng thời với việc khuyến 
khích, động viên và khen thưởng phù hợp. 

- Gương mẫu chấp hành và đi đầu trong hành động của các cấp quản 
lý, đặc biệt là lãnh đạo cập cao. 


6.4.5. Các yếu tố cơ bản để thực hiện thành công 5S tại doanh nghiệp 


Để thực hiện thành công 5S tại doanh nghiệp cần có sự kết hợp của 
rất nhiều yếu tố, và không thể thiếu được các yếu tố cơ bản sau: 

- Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ: Điều kiện tiên quyết cho sự thành 
công khi thực hiên 5S là sự hiểu biết và ủng hộ của ban lãnh đạo công ty 
trong việc hình thành các nhóm công tác và chỉ đạo thực hiện. 

- Bắt đầu bằng đào tạo: Đào tạo cho mọi người nhận thức được ý 
nghĩa của 5S, cung cấp cho họ những phương pháp thực hiện là khởi nguồn 
của chương trình. Khi đã có nhận thức và phương tiện thì mọi người sẽ tự 
giác tham gia và chủ động trong các hoạt động 55. 

- Mọi người cùng tự nguyện tham gia: Bí quyết thành công khi thực hiện 
5S là tạo ra một môi trường khuyến khích được sự tham gia của mọi người. 

- Lặp lại vòng 5S với tiêu chuẩn cao hơn: Thực hiện chương trình 5S 


là sự lặp lại không ngừng các hoạt động nhằm duy trì và cải tiến công tác 
quản lý. 


134 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Một doanh nghiệp biết kết hợp hài hoà các yếu tố cơ bản trên và 
những nguồn lực của công ty sẽ thực hiện thành công chương trình 5S và 
thu được các lợi ích to lớn từ chương trình này. 


Các bước triển khai và kỹ thuật đánh giá 5S tại doanh nghiệp 

Việc triển khai thực hiện 5S nói một cách khác chính là tiến hành 
thay đổi hành vi và hình thành thói quen tốt, thói quen làm việc chuyên 
nghiệp và hướng tới khía cạnh năng suất, chất lượng của công việc. Đây 
thực sự là một cuộc cách mạng đối với công ty. Về cơ bản, để việc áp dụng 
5S được thành công với một chỉ phí phù hợp, công ty nên đi theo những 
bước như sau: 

- Bước 1: Toàn bộ công ty tìm hiểu về 5S. 

Việc tìm hiểu có thể bao gồm việc tổ chức các khoá huấn luyện về 
5S, tự nghiên cứu các tài liệu tham khảo. Tham quan, trao đổi kinh nghiệm 
đối với các công ty đã áp dụng thành công. Thử đưa ra một số tình huống 
khó khăn hay thuận lợi khi áp dụng để tìm trước biện pháp tháo gỡ. Việc tìm 
hiểu này phải được thực hiện ở cả 3 cấp: lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo cấp 
trung gian và toàn thể nhân viên. | 

- Bước 2: Trao đổi và tìm kiếm sự ủng hộ từ tất cả cán bộ công nhân viên. 

Cam kết sẽ được thể hiện qua các thoả thuận song phương, đa phương 
và sau đó chính thức được thông qua dưới hình thức là kế hoạch thực hiện dự 
án, quyết định thành lập Ban dự án kèm theo danh sách cam kết tuân thủ của 
từng thành viên tổ, đội, nhóm 5S. Kết quả của bước này là một kế hoạch chỉ 
tiết để triển khai 5S cùng với những mục tiêu rõ ràng cụ thể khi thực hiện 5S. 
Trong kế hoạch cần nêu rõ ràng phần trách nhiệm thực hiện, trách nhiệm 
giám sát, trách nhiệm đánh giá sẽ thuộc về những bộ phận nào cũng như 
quyền hạn thực hiện rõ ràng cụ thể và nếu cần kèm theo các biện pháp khen 
thưởng kỷ luật công bằng và công khai. Niêm yết cụ thể những nội dung này 
tại bản tin 5S. 

- Bước 3: Thực hiện 5S tại khu vực thí điểm. 

Việc thực hiện 5S tại khu vực thí điểm thường là khu vực của các 
lãnh đạo cấp cao và 1 khu vực nơi có sự cam kết, nhiệt tình thực hiện ở mức 


135 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


cao nhất. Việc triển khai bao gồm việc làm vệ sinh kết hợp sàng lọc ban đâu 
(theo những tiêu chuẩn cụ thể). Sau đó là lên các sơ đồ và tiến hành bố trí lại 
mặt bằng sao cho khoa học và hợp lý (có thể kết hợp với yếu tố phong thuỷ 
tại nơi làm việc). Lập lịch trình vệ sinh, tiêu chuẩn và hướng dẫn phương 
pháp làm sạch kèm theo trách nhiệm thời gian thực hiện của từng người, 
từng đơn vị. 

- Bước 4: Tổng kết kinh nghiệm. 

Sau khi thực hiện thành công ở khu vực thí điểm, việc cần làm là 
phải tổng kết bài học kinh nghiệm sau đó kế thừa phát huy và đưa vào kế 
hoạch thực hiện ở phạm vi toàn nhà máy. 

- Bước 5: Triển khai áp dụng ở quy mô toàn công ty. 

Ở giai đoạn này chủ yếu là phải huy động được sự tham gia của tất 
cả mọi người và kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, thậm chí là 
chây ì, chống đối bằng các biện pháp phù hợp như trao đổi trực tiếp, xử lý 
kỷ luật. Đối với những nơi làm tốt phải có sự khen thưởng và tuyên dương 
nhanh chóng để động viên và khuyến khích tinh thần của mọi người. 

- Bước 6: Duy trì thành quả 5S đã đạt được. 

Để duy trì, quan trọng là lãnh đạo phải làm gương, đồng thời có sự 
phản hồi thường xuyên về việc áp dụng trong các cuộc họp điều hành 
(ít nhất trong 3 tháng). Tổ chức đánh giá 5S định kỳ hàng tuần trước khi 
nghỉ cuối tuần 30 phút. Để đảm bảo việc đánh giá được tiến hành khách 
quan, công ty nên cho tiến hành đánh giá độc lập và đồng loạt. Các bộ giận 
khác nhau sẽ đánh giá chéo lẫn nhau bằng một thang điểm đánh giá chung 
và thống nhất. Việc đánh giá nhằm mục đích bảo đảm sự phù hợp với tiêu 
chuẩn 5S nội bộ của công ty cũng như đối chiếu với mục tiêu thực hiện để 
từ đó đo lường chính xác kết quả của việc thực hiện. Nghiên cứu ban hành 
một số quy chế về 5S như nội quy 5S, quy định về trang phục, quy định về 
việc chào hỏi, quy định về báo cáo chỉ tiết kết quả thực hiện 5S... Tiến hành 
chụp hình thường xuyên nơi làm việc để tiến hành phân tích cải tiến đồng 
thời cho dán lên bảng tin 5S để mọi người tham khảo, góp 7. 


136 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


- Bước 7: Thực hiện siêu 5S. 

Khi mọi việc đã đi vào nề nếp, ôn định và kết quả rõ ràng được mọi 
người công nhận thì đây là thời cơ thuận lợi để ban giám đốc công ty có thể 
nghĩ đến việc thiết lập các mục tiêu cao hơn, đồng thời tạo được ý thức tự 
giác châp hành 5S. Việc thực hiện 5S đi vào khuôn khổ kể cả đối với các 
nhân sự mới vào thông qua hệ thống đào tạo nội bộ kết hợp với sự đầy đủ rõ 
ràng của các tài liệu, quy định liên quan tạo nên một môi trường siêu 5S tại 
nơi làm việc. Nếu thực hiện 5S thành công với kết quả cao thì đây sẽ là tiền 
đề vô cùng thuận lợi cho việc tổ chức tiến hành thực hiện các chương trình 
năng suất chất lượng khác như TQM, Kaizen, hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9000. Nhìn chung các chương trình trên đều có mối quan hệ chặt chẽ và 
hỗ trợ lẫn nhau rất tốt trong việc xây dựng một hệ thống quản lý hoạt động 
hiệu quả phục vụ cho việc cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp. 


6.5. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA 
6.5.1. Tổng quan về Six Sigma 
Six Sigma là gì? 

Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống 
kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3, 4 lỗi trên mỗi 
triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao 
động (bắt ôn) trong các quy trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết 
tật, Six Sigma tập trung vào việc thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu 
cầu của khách hàng và vì thế có tính định hướng khách hàng rất cao. 

Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình mang tên DMAIC: 
Defne (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải 
tiền) và Control (Kiểm soát). 

Six Sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng, như ISO- 
9001, hay là một hệ thống chứng nhận chất lượng. Thay vào đó, đây là một 
hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quy trình. 
Đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa là thay vì tập 
trung vào các để xướng chất lượng vốn ưu tiên vào việc kiểm tra lỗi trên sản 
phẩm, hướng tập trung được chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các 
khuyết tật không xảy ra. 


137 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


Nội dung chính của Six Sigma 

Nội dung chính của Six Sigma bao gồm: 

- Tập trung liên tục vào những yêu cầu của khách hàng; 

- Sử dụng các phương pháp đo lường và thống kê để xác định và đánh 
giá mức đao động trong quy trình sản xuất và các quy trình quản lý khác; 

« Xác định căn nguyên của các vấn đề; 

- Nhắn mạnh việc cải tiến quy trình để loại trừ dao động trong quy 
trình sản xuất hay các quy trình quản lý khác giúp giảm thiểu lỗi và tăng sự 
hài lòng của khách hàng; 

« Quản lý chủ động đầy trách nhiệm trong việc tập trung ngăn ngừa 
sai sót, cải tiến liên tục và không ngừng vươn tới sự hoàn hảo; 

‹ Phối hợp liên chức năng trong cùng tổ chức; 

- Thiết lập những mục tiêu rẤt cao. 

Các cấp độ của Six Sigma 

“Sigma” có nghĩa là độ lệch chuẩn (síandard đeviation) trong thống 
kê, nên Six Sigma đồng nghĩa với sáu đơn vị lệch chuẩn. 


Cấp độ Sigma Lỗi phần triệu Lỗi phần trăm 
Một Sigma 690.000,0 69,0000% 
Hai Sigma 308.000,0 30,8000% 
Ba Sigma 66.800,0 6,6800% 
Bốn Sigma 6.210,0 0,6210% 
Năm Sigma 230,0 0,0230% 
Sáu Sigma 3,4 0,0003% 


Mục tiêu của Six Sigma là chỉ có 3, 4 lỗi (hay sai sót) trên mỗi một 
triệu khả năng gây lỗi. Nói cách khác, đó là sự hoàn hảo đến mức 
99,99966%. 

Trong khi phần lớn các doanh nghiệp sản xuất tư nhân ở Việt Nam 


hiện đang ở mức khoảng Ba Sigma hoặc thậm chí thấp hơn thì trong một vài 


138 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


trường hợp, một dự án cải tiến quy trình áp dụng các nguyên tắc Six Sigma 
có thê trước tiên nhắm đến mức Bốn hay Năm Sigma vốn cũng đã mang lại 
kêt quả giảm thiểu khuyết tật rõ rệt. 

Cũng cần làm rõ rằng Six Sigma đo lường các khả năng gây lỗi chứ 
không phải các sản phẩm lỗi. Một sản phẩm càng phức tạp sẽ có nhiều khả 
năng bị lỗi hơn. Ví dụ, cũng là đơn vị sản phẩm nhưng khả năng gây lỗi 
trong một chiêc ôtô nhiều hơn so với một chiếc kẹp giấy. 

Dưới đây là một ví dụ cho cách tính số khả năng gây lỗi trong quy 
trình sản xuất sản phẩm ghế gỗ: 

Công ty A phải sản xuất năm đơn hàng cho khách hàng, mỗi đơn 
hàng có một mặt hàng là ghế gỗ (5 chiếc). Số khả năng gây lỗi cho một mặt 
hàng ghế gỗ được xác định như sau: 

»_ Vật liệu gỗ làm ghế đó đúng chưa? (1 khả năng) 

- Độ âm của gỗ nằm trong phạm vi tiêu chuẩn cho phép (1 khả năng) 

« Ghế được làm theo đúng kích cỡ khách hàng yêu cầu (1 khả năng) 

- Ghế không bị hư hỏng (1 khả năng) 

« Ghế được sơn đúng màu sắc (1 khả năng) 

‹ Ghế được đóng gói đúng quy cách (1 khả năng) 

Tổng số khả năng gây lỗi = số lượng ghế x số khả năng = 5 x 6 = 30 
khả năng 
Cải tiến quy trình 

Mục đích của Six Sigma là để cải thiện các quy trình sao cho các vấn 
đề khuyết tật và lỗi không xảy ra thay bằng việc chỉ tìm ra các giải pháp tạm 
thời ngắn hạn cho các vấn đề. Chỉ khi nguyên nhân gây sai lệch, như đã đề 
cập ở phần trước, đã được xác định thì quy trình mới có thể được cải thiện 
và sai lệch sẽ không lập lại trong tương lai. 

Ví dụ, nếu một nhà sản xuất đồ gỗ ở Việt Nam đang gặp phải tình 
trạng chậm tiến độ ở khâu kiểm tra chất lượng của công đoạn lắp ráp hoàn 
thiện sơ bộ bởi vì họ thường xuyên nhận được các chỉ tiết sai hỏng từ các bộ 


phận chà nhám và phả: tái chế chúng: 


139 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


° Giải pháp điển hình: Cân đối lại dây chuyền bằng việc cho thêm 
công nhân vào kiểm tra và tái chế. 

«Giải pháp Six Sigma: Điều tra và kiểm soát các tác nhân chính để 
ngăn ngừa lỗi xảy ra từ công đoạn đầu tiên. Nó có thể bao gồm các thủ tục 
cân chỉnh máy móc không rõ ràng, các hướng dẫn công việc chà nhám 
không rõ ràng, các tổ trưởng không có đầy đủ kỹ năng giám sát công việc 
hiệu quả, thiếu quy trình kiểm tra chất lượng gỗ tại phân xưởng ra phôi gỗ, 
VV... 

Trong một ví dụ khác, một công ty chuyên sản xuất sản phẩm nhựa 
thường xuyên gặp phải tình trạng sản xuất sai màu sắc sản phẩm so với yêu 
cầu của khách hàng: 

« Giải pháp điển hình: Điều chỉnh công thức phối trộn màu đang 
được sử dụng bằng nỗ lực thử sai. 

‹ Giải pháp Six Sigma: Xác định các tác nhân đầu vào chính của quy 
trình phối màu dẫn đến việc làm sai màu sắc của sản phẩm sau đó kiểm soát 
các tác nhân này. Các tác nhân này có thể bao gồm nhà cung ứng vật tư, sự 
rõ ràng của các hướng dẫn công thức phối trộn, hệ thống thu thập và kiểm 
tra các công thức phối trộn, cân chỉnh thiết bị phối trộn, khả năng thực hiện 
của công nhân theo hướng dẫn công việc, v.v... 


Các hệ thống đo lường và thống kê 


Xây dựng các hệ thống đo lường (mwefrics) mới và đặt những câu hỏi 
mới là một phần thuộc tính quan trọng của hệ phương pháp Six Sigma. Để 
cải thiện kết quả, một công ty cần xác định những cách thức để đo lường các 
biến động trong các quy trình kinh doanh, thiết lập các chỉ số thống kê dựa 
trên các hệ thống đo lường và sau đó sử dụng các chỉ số này để đưa ra 
những câu hỏi về căn nguyên của những vấn đề chất lượng liên quan đến 
các sản phâm, dịch vụ và quy trình. 


Six Sigma không chỉ dành cho sản xuất 


Mặc dù Six Sigma thường được áp dụng chủ yếu để giảm thiểu 
khuyêt tật trong quy trình sản xuất, phương pháp tương tự cũng được sử 
dụng để cải tiến các quy trình kinh doanh khác. Cụ thể như: 


140 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


° Tìm ra biện pháp để gia tăng công suất của thiết bị; 

° Cải thiện tỷ lệ giao hàng đúng hẹn; 

» Giảm thời gian quy trình tuyển dụng và huấn luyện nhân viên mới; 

» Cải thiện khả năng dự báo bán hàng; 

» Giảm thiểu sai sót về chất lượng và giao nhận với các nhà cung cấp; 

» Cải thiện công tác hậu cần và lập kế hoạch; 

« Cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng, v.v... 

Việc ứng dụng Six Sigma trên thế giới: 

Six Sipma được hình thành ở tập đoàn Motorola vào năm 1986 và 
sau đó được phổ biến rộng rãi bởi thành công của tập đoàn General Electric 
(GE) vào thập niên 1990. Các tổ chức như Honeywell, Citipgroup, Motorola, 
Starwood Hotels, DuPont, Dow Chemical, American Standard, Kodak, 
Sony, IBM, Ford đã triển khai các chương trình Six Sigma xuyên suốt các 
hoạt động kinh doanh đa dạng từ sản xuất công nghệ cao cho đến dịch vụ và 
các hoạt động tài chính. Tuy chưa được phổ biến rộng ở Việt Nam nhưng 
một vài công ty có vốn đầu tư nước ngoài như American Standard, Ford, LG 
và Samsung đã đưa chương trình Six Sigma vào triển khai áp dụng. 

‹ Trong một khảo sát gần đây do công ty DynCorp] thực hiện đã cho 
thấy: khoảng 22% trong tông số các công ty được khảo sát tại Mỹ đang áp 
dụng Six Sigma; | 

‹ 38,2% trong số các công ty đang áp dụng Six Sigma này là các 
công ty chuyên về các ngành dịch vụ, 49.3% là các công ty chuyên về sản 
xuất và 12.5% là các công ty thuộc các lĩnh vực khác; 

s So sánh trên phương diện hiệu quả, Six Sigma được đánh giá là cao 
hơn đáng kể so với các hệ thống quản trị chất lượng và công cụ cải tiến quy 
trình khác (tuy nhiên, Six Sigma ở đây còn bao gồm nhiều công cụ chưa 
được liệt kê trong khảo sát này. 


141 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Hệ thông quản trị chất lượng, công cụ cải tiến qúa trình nào đã cho 
các hiệu quả to lớn nhất? 


| Six Sipma 
Sơ đồ quy trình (process mapping) 


Phân tích nguyên nhân gốc (Root cause analysis) 


Phân tích nguyên nhân và kết quả (Cause-and-effect analysis) 


Tư duy/Sản xuất theo Lean (Lean thinking/manufacturing) ¡26.3% 
: HO R vụ 
| So sánh lây chuân (Benchmarking) 25.0% 
EU N  nGH. ở ốa KH AC”. VAN CC. cư n 
| Giải quyết vấn đề (Problem solving) | 232% 
[SO 9001 21.0% 


Năng lực quy trình (Process capability) 20.1% 
Kiểm soát quy trình bằng thông kê (Statistical process control) 20.1% 


19.2% 


Các chỉ số đánh giá hiệu quả (Performance metrics) 


17.9% 


Các quy t.:nh định hướng khách hàng (Customer-driven processes) 


Thiết kế thử nghiệm (Design of experiments) 


Phân tích sai sót và tác động (Failure mode and cffects analysis) 


Ngăn ngừa sai sót (Mistake-proofing/Poka yoke) 


Tái thiết quy trình (Process reengineering) 


6.5.2. Những lợi ích từ chương trình Six Sigma 

Lợi ích từ chương trình Six Sigma bao gồm: 

Chi phí sản xuất giảm 

Với tỷ lệ khuyết tật giảm đáng kẻ, công ty có thể loại bỏ những lãng 
phí về nguyên vật liệu và việc sử dụng nhân công kém hiệu quả liên quan 
đến khuyết tật. Điều này sẽ giảm bớt chỉ phí hàng bán trên từng đơn vị sản 
phẩm và vì thế gia tăng đáng kể lợi nhuận (gộp) của công ty hoặc cho phép 


142 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


công ty bán sản phẩm với giá thấp hơn và mang lại doanh thu cao hơn nhờ 
bán được nhiều hơn. 

Ví dụ, nếu một công ty có tỷ lệ hàng khuyết tật không thể tái chế là 
6%, chi phí nguyên vật liệu là 60%, chỉ phí nhân công là 10% của doanh 
thu, lãi gộp là 20%, một phân tích đơn giản có thể cho thấy hiệu quả từ việc 
giảm khuyết tật có tác động cải thiện đáng kể cho chỉ số lãi gộp như sau: 


H _ l — 
| Tình trạng Mộtvài | Cảithện | 
| 


| cái thiện 


hiện tại đáng kê 


 ... 
Ty lệ khuyết tật | ó% = 0% 
Nguyên vật liệu/ | 60% _— 583% Lo 566% 
doanh thu | Ị ị 
| _——=—= .—.. 
Nhân công /doanh thu | 6% Ị 
Khẩu hao/doanh thu 9% | 8% 
Lãi gộp 247% | 204% | 


Ngoài ra còn một số các lợi ích khác như: 
- Chị phí quản lý giảm 

- Sự hài lòng của khách hàng gia tăng 

- Thời gian chu trình piảm 

- Giao hàng đúng hẹn 

- Dễ dàng hơn cho việc mở rộng sản xuất 
- Kỳ vọng cao hơn 


- Những thay đối tích cực trong văn hoá của tô chức 


6.5.3. Tiến trình DMAIC 


Tiến trình DMAIC là trọng tâm của các dự án cải tiến quy trình 
Six Sigma. Các bước sau đây giới thiệu quy trình giải quyết vần đề mà rong 
đó các công cụ chuyên biệt được vận dụng để chuyển một vấn đề thực tế 
sang dạng thức thống kê, xây dựng một giải pháp trên mô hình thống kê rồi 
sau đó chuyển đổi nó sang giải pháp thực tế. 


143 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Xác định - Deƒfine (D) 

Mục tiêu của bước xác định là làm rõ vấn đề cần giải quyết, các yêu 
câu và mục tiêu của dự án. Các mục tiêu của một dự án nên tập trung vào 
những vân đê then chốt liên kết với chiến lược kinh doanh của công ty và 
các yêu câu của khách hàng. 

Các công cụ được áp dụng phổ biến nhất trong bước này bao gồm: 

° Bảng tóm lược dự án (Project Charter) 

- Biểu đồ xu hướng (Trend Char!) 

‹« Biểu đồ Pareto 


- Lưu đồ quy trình (Process Flow Chart) 


* Đo lường - Measure (M) 

Mục tiêu của bước đo lường nhằm giúp hiểu tường tận mức độ thực 
hiện trong hiện tại băng cách xác định cách thức tôt nhât đê đánh giá khả 
năng hiện thời và bắt đâu tiên hành việc đo lường. Các hệ thông đo lường 
nên hữu dụng, có liên quan đên việc xác định và đo lường nguồn tạo ra 
dao động. 

Các công cụ có thể ứng dụng phù hợp nhất trong bước này bao gồm: 

» Sơ đồ xương cá. 

- Lưu đỗ quy trình. 

° Ma trận nhân - quả. 


« Phân tích trạng thái sai sót và tác động (FMEA - Failure Mode & 
kEJJect Analysis). 


° Đánh giá độ tin cậy của hệ thống đo lường (GR@R - Gauge 
Repeatability & Reproducibility). 


* Phân tích - Analyze (A) 


Trong bước phân tích, các thông số thu thập được trong bước đo 
lường được phân tích đê các giả thuyết về căn nguyên của dao động trong 
các thông sô được tạo lập và tiên hành kiểm chứng sau đó. 


* Cải tiến - Improve (]) 
Bước cải tiến tập trung phát triển các giải pháp nhằm loại trừ căn 
nguyên của dao động, kiểm chứng và chuẩn hoá các giải pháp. 


144 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


Các công cụ thường được áp dụng bao gồm: 

* Sơ đồ quy trình (Process Máapping). 

* Phân tích năng lực quy trình (CPK). 

* Thiết kế thử nghiệm (DOE). 
* Kiểm soát - Control (Q 

_ Mục tiêu của bước kiểm soát là thiết lập các thông số đo lường chuẩn 

để duy trì kết quả và khắc phục các vấn đề khi cần, bao gồm cả các vấn đề 
của hệ thông đo lường. 

Các công cụ có thích hợp nhất trong bước này bao gồm: 

‹ Kế hoạch kiểm soát (Cowtrol Plans). 

5 Các biểu đồ kiểm soát quy trình bằng thống kê (SPC). 

‹ Các phiếu kiểm tra (Check Sheets). 


6.5.4. Six Sigma với các hệ thống chất lượng khác 


Six Sigma được xây dựng trên những yếu tố thành công của các 
chiến lược cải tiến chất lượng trước đây và hợp thành những phương pháp 
độc đáo của riêng nó. So với các hệ thống quản lý và cải tiến chất lượng 
khác, Six Sigma nỗi bật với hệ phương pháp giúp xác định căn nguyên của 
các vấn đẻ chất lượng cụ thể và giải quyết các vần đề này. Six Sigma có thể 
thường được sử dụng để hỗ trợ, bổ sung các hệ thống quản lý và cải tiến 
chất lượng khác. 
6.5.4.1. Six Sigma và ISO 9001 

ISO 9001 và Six Sigma đáp ứng hai mục tiêu khác nhau. ISO 9001 là 
một hệ thống quản lý chất lượng trong khi Six Sigma là một chiến lược và 
hệ phương pháp dành cho việc cải tiến hiệu quả kinh doanh. [SO 9001, với 
những hướng dẫn giải quyết vấn đề và ra quyết định, đòi hỏi có một quy 
trình cải tiến liên tục nhưng không chỉ ra quy trình đó như thế nào thì Six 
Sigma có thể cung cấp quy trình cải tiến cần thiết. Trong khi Six Sigma 
không cung cấp một khuân mẫu để đánh giá những nỗ lực quản lý chất 
lượng chung của tô chức thì ISO 9001 lại có được điều này. 


145 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Kết hợp Six Sigma với ISO 
_— Six§igma cung cấp một hệ phương pháp đáp ứng những mục tiêu cụ 

thê mà ISO đê ra như: 

- Ngăn ngừa khuyết tật ở tất cả các công đoạn từ thiết kế đến dịch vụ; 

« Các kỹ thuật thống kê cần thiết để thiết lập, kiểm soát, kiểm chứng 
năng lực của quy trình và đặc tính của sản phẩm; 

- Khảo sát nguyên nhân gây lỗi cho sản phẩm, quy trình và hệ thống 
chât lượng; 

‹ Cải tiến liên lục chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

Six Sigma hỗ trợ ISO và giúp tổ chức đáp ứng được các yêu cầu của 
ISO. Hơn nữa, ISO là một phương tiện tuyệt vời giúp cung cập tư liệu và 
duy trì hệ thống quản lý quy trình trong đó có Six Sigma. Bên cạnh đó, việc 
đào tạo bài bản là cần thiết đối với cả hai hệ thống nhằm đảm bảo cho việc 
triên khai thành công. 
6.5.4.2. .Six Sigrma và quản lý chất lượng toàn diện (TOM) 

Giữa TQM với Six Sigma có một số điểm chung như sau: 

« Một định hướng và tập trung vào khách hàng 

- Một cách nhìn về công việc theo tổ chức quy trình 

» Một tỉnh thần cải tiến liên tục 

‹ Một mục tiêu cải tiến mọi mặt và mọi chức năng của tổ chức 

- Ra quyết định dựa trên dữ liệu 

e Lợi ích mang lại tùy thuộc vào tính hiệu quả của công tác triển khai. 

Sự khác biệt chính giữa TQM và Six Sigma đó là Six Sigma tập 
trung vào việc ưu tiên giải quyết những vấn đề cụ thể được chọn lựa theo 
mức độ ưu tiên có tính chiến lược của công ty và những vấn đề đang gây 
nên những khuyết tật nỗi trội, trong khi TQM áp dụng một hệ thống chất 
lượng bao quát hơn cho tất cả các quy trình kinh doanh của công ty. 

Một khác biệt kế tiếp là TQM định hướng áp dụng các đề xướng chất 
lượng trong phạm vi phòng ban trong khi Six Sigma mang tính liên phòng 


146 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


ban, có nghĩa là nó tập trung vào mọi phòng ban có liên quan đến một quy 
trình kinh doanh cụ thể vốn đang là đề tài của một dự án Six Sigma. 

Một khác biệt nữa là TQM cung cấp ít phương pháp hơn trong quá 
trình triên khai trong khi mô hình DMAIC của Six Sigma cung cấp một cấu 
trúc vững chắc hơn cho việc triển khai và thực hiện. Ví dụ, Six Sigma có sự 
tập trung mạnh mẽ hơn vào việc đo lường và thống kê giúp công ty xác định 
và đạt được những mục tiêu cụ thể. 

Kết hợp TOM với Six Sigma 

Six Sigma là hệ thống hỗ trợ cho TQM vì nó giúp ưu tiên hoá các 
vần đê trong một chương trình TQM bao quát, và cung cấp mô hình 
DMAIC vốn có thể được sử dụng để đáp ứng các mục tiêu của TQM. 


6.5.4.3. Six Sigma và Hệ thống sản xuất tiết kiệm (Lean Manufnucturing ) 

* Mục tiêu của Lean 

Hệ thống Lean nhắm đến mục tiêu giảm thời gian từ lúc có đơn đặt 
hàng cho đến quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm bằng cách loại bỏ 
các hoạt động không mang lại giá trị (non-value added) và những lãng phí 
trong quá trình sản xuất. Mô hình lý tưởng mà hệ thống Lean nhắm đến là 
luồng một - sản phẩm (one-piece flow) vốn được chỉ phối bởi nhu cầu khách 
hàng và một nhà sản xuất áp dụng Lean thì liên tục cải tiến theo hướng mô 
hình lý tưởng đó. 

* So sánh với Six Sigma 

Cả Six Sigma và Lean có những thế mạnh riêng và chúng phối hợp 
hỗ trợ nhau bởi vì chúng đều tập trung vào việc cải thiện kết quả thông qua 
cải tiến các quy trình. 

Điểm tập trung chính của Lean là loại bỏ lãng phí dưới nhiều hình 
thức: tồn đọng quá mức cần thiết ở mặt bằng sản xuất, tồn kho, nguyên vật 
liệu, hỏng hóc, hàng sửa lại, thời gian chu trình, lãng phí vốn, lãng phí 
nhân công và thời gian cũng là đề tài của các dự án Six Sigma. Ngoài ra, 
một số công cụ của Lean cũng được sử dụng trong các dự án Six Sigma 


khi cần. 
147 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Các công cụ của Lean thực chất không mạnh về thống kê vì vậy sẽ 
không hiệu quả trong việc nghiên cứu dao động, mà dao động lại hiện hữu 
trong mọi quy trình và cần được xác định để cải tiến quy trình. Thứ hai, 
phương pháp Lean chỉ hữu dụng nhất trong môi trường sản xuất trong khi 
Six Sigma hiệu quả hơn nhiều trong việc tạo ra ngôn ngữ và hệ phương 
pháp chung hữu dụng cho toàn tổ chức. 

* Kết hợp Lean với Six Sigma 

Rất phổ biến hiện nay khi các công ty kết hợp Lean với Six Sipma 
theo cách thức hay phương pháp có tên gọi là Lean Six Sigma. 

Six Sigma cung cấp một cấu trúc và bộ công cụ phong phú hơn để 
giải quyết vấn đề, đặc biệt với những vần đề mà giải pháp chưa được biết 
đến. Khi mục tiêu là thiết kế quy trình, tổ chức mặt bằng xưởng, giảm lãng 
phí đồng thời cách thức đạt được mục tiêu đã được biết trước, các công cụ 
và phương pháp của Lean sẽ được đề nghị. Trái lại, để cải thiện những vẫn 
đề vốn chưa có giải pháp thì Six Sigma nên được vận dụng. Vì hệ thống cải 
tiến toàn diện bao gồm cả những dự án với giải pháp biết trước hoặc chưa 
biết, cả Six Sigma và Lean sẽ đều có chỗ đứng trong hệ thống. ˆ 


6.5.5. Triển khai Six Sigma 


Mặc dù kết quả của các dự án Six Sigina là mục tiêu theo đuổi của 
hầu hết các công ty, những các công ty cần quan tâm một cách kỹ lưỡng tới 
quy trình triển khai, bởi vì Six Sigma đòi hỏi một sự cam kết rất cao của ban 
lãnh đạo cũng như các nhân viên đóng vai trò quan trọng trong tổ chức. 

Các bước thiết lập năng lực Six Sigma trong tổ chức: 

Nhận định: nhận biết nhu cầu ứng dụng chương trình Six Sigma và 
tìm hiểu tác động tiềm năng của nó đối với công ty. 

Quyết định: ban lãnh đạo cấp cao chấp thuận đề xướng Six Sigma và 
xác định mục tiêu, phạm vi triển khai Six Sigma. 

Tổ chức: thiết lập mục tiêu tài chính, lịch trình, đào tạo cho nhóm 
điều hành cấp cao và cố vấn chuyên trách triển khai (Deployment 
Champions), là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và cơ cấu tổ 
chức hỗ trợ. 


148 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Khởi xướng: xây dựng những kế hoạch triển khai chỉ tiết bao gồm 
số lượng chuyên viên Six Sigma và nguồn nhân lực cần thiết khác cho mỗi 
đơn vị kinh doanh, các yêu cầu huấn luyện, các đề xuất khả năng cho các 
dự án Six Sigma cùng với ước tính giá trị tiết kiệm về chi phí, hình thức và 
lịch trình đánh giá cập nhật tiến độ các dự án, những hướng dẫn và hệ 
thống theo dõi hiệu quả cho từng dự án, ảnh hưởng tài chính mong đợi từ 
chương trình Six Sigma trong từng thời kỳ và so sánh với thực tế. 

Triển khai: huẫn luyện cho các chuyên viên được chọn. Đồng thời 
cũng chọn và thực hiện các dự án cải tiến. 

Duy trì: huấn luyện các chuyên viên Six Sigma và trưởng nhóm cải 
tiến quy trình nhằm tăng tốc những nỗ lực cải tiến cũng như duy trì những 
thành quả đạt được. 

Yếu tố tiên quyết để triển khai thành công đó là cam kết của lãnh đạo 
cấp cao. 

* Cam kết của lãnh đạo cấp cao 

Việc triển khai Six Sigma thể hiện một cam kết dài hạn và sự thành 
công của các dự án Six Sigma tùy thuộc cơ bản vào mức độ cam kết bởi ban 
quản lý cấp cao. Ví dụ: sự thành công của General Electric đối với Six 
Sigma phần lớn do vai trò đóng góp của ông Jack Welch (cựu Chủ tịc!. Tập 
đoàn) trong việc không ngừng ủng hộ Six Sigma và kết hợp chương trình 
này vào trọng tâm chiến lược của công ty. 

k Những câu hỏi đầu tiên trước khi quyết định đeo đuổi Six Sigma 

‹ Cấp lãnh đạo của công ty hiểu và hoàn toàn ủng hộ việc triển khai 
Six Sigma? 

e Công ty có cởi mở và sẵn sàng thay đôi? 

e Công ty có khao khát học hỏi? 

« Công ty có sẵn sàng cam kết nguồn lực, gồm con người và tiền bạc, 
để triển khai chương trình Six Sigma? 


149 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Chọn lựa và đào tạo đúng người 

Điều cần thiết là thu hút được những người giỏi nhất tham gia vào đẻ 
xướng Six Sigma của công ty và khuyến khích họ bằng thù lao, phần 
thưởng, sự công nhận và thăng tiến gắn liền với kết quả thực hiện. 

Các chương trình đào tạo nên tập trung vào các kỹ năng thống kê, 
phân tích, giải quyết vẫn đề và lãnh đạo giúp gỡ bỏ những rào cản và tạo ra 
những xung lượng tích cực ban đầu. 

Hơn nữa, việc khiến cho nhân viên hứng khởi và phấn khích về Six 
Sigma nên được thực hiện qua huấn luyện và truyền đạt thông tin. Mọi 
người trong công ty nên hiểu Six Sigma sẽ mang lại lợi ích cho họ và công 
ty như thế nào. 

* Chọn lọc các dự án Six Sigma 

Trước tiên, các dự án Six Sigma tập trung vào những vân đê then 
chốt mang tính liên kết chiến lược; có ảnh hưởng rõ rệt đến mức độ hài lòng 
của khách hàng: và thiết yếu đối với kết quả kinh doanh dưới hình thức 
mang lại hiệu quả tài chính nhanh chóng và to lớn (thu nhập cao, chi phí 
thấp hơn, v.V...). 

Việc chọn lựa các dự án Six Sigma ở giai đoạn đầu là rất quan trọng 
và do đó nó đóng một vai trò then chốt cho sự thành công của các dự án Six 
Sigma. Tổ chức cần xem xét một cách kỹ lưỡng các tác động có thể ảnh 
hưởng đến sự thành công của dự án cũng như việc xem xét các khả năng có 
thể giải quyết được vấn đề mà không cần tới việc thực hiện dự án Six 
Sigma. 

* Quản lý các dự án Six Sigma 

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, điều quan trọng là: 

° Dẫn dắt nỗ lực tập trung trong đó người đỡ đầu cho dự án 
(Champion) chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá định kỳ tiến độ dự án, sử 
dụng quyền hạn của mình để giải quyết các khúc mắc liên chức năng cũng ` 
như phân bổ nguồn lực cho những nơi cần thiết; 

s Kiểm tra ảnh hưởng tài chính thật sự từ dự án; 


150 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


* Liên tục thông tin tiến trình của dự án đến cấp lãnh đạo điều hành 
và những thành viên có liên quan đến dự án; 

* Triển khai các kế hoạch kiểm soát hiệu quả đi kèm với các tài liệu 
liên quan như sơ đồ quy trình (Process Maps), ma trận nhân quả (C@&E 
Matrix), phân tích trạng thái sai sót và tác động (FMEA), tóm lược kế hoạch 
kiểm soát (Conwrol Plan Summary) và các thay đôi thủ tục đã được duyệt đề 
đảm bảo rằng các cải tiến được duy trì; 

» Định kỳ tái xem xét hiệu quả của dự án sau khi đã hoàn tất; 

* Vai trò, trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân liên quan đến dự 
án nên được xác định rõ ràng; 

- Tiến hành huấn luyện Six Sigma thường xuyên để thúc đây chương 
trình xuyên suốt trong công ty. 

* Sự tham gia của bộ phận tài chính 

Bộ phận tài chính cần tham gia ngay từ lúc bắt đầu mỗi dự án để đảm 
bảo rằng những tiết kiệm về chỉ phí được ghi nhận đầy đủ đối với từng dự 
án Six Sigma và thật sự thể hiện trong kết quả báo cáo tài chính của công ty. 
Mốc so sánh của dự án (baseiine) và những cải tiến được công bố phải được 
cẩn thận kiểm chứng bởi bộ phận tài chính. Các cải tiến sẽ được chuyển 
thành giá trị tiết kiệm bằng tiền khi có thể và bị khẩu trừ nếu phát sinh chỉ 
phí từ dự án. 

Chỉ phí cho các dự án Six Sigma 

Mặc dù các dự án Six Sigma có thể mang lại nhiều lợi ích và giúp 
công ty tiết kiệm tiền bạc về lâu dài nhưng có một số chỉ phí ban đầu có liên 
quan đến các dự án Six Sigma cần được quan tâm. Điền hình bao gồm các 
khoản sau đây: 

se Lương trực tiếp — Tiền lương cho các nhân viên làm việc toàn thời 
gian trong dự án Six Sigma. 

‹ Lương gián tiếp — Chỉ phí thời gian từ những viên chức điều hành 
cấp cao, các thành viên của nhóm dự án, những người quản lý các quy trình 
và những người liên quan trong việc tziŠ:: khai các dự án Six Sigma. 


151 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


» Đào tạo và tư vấn — Chi phí huấn luyện các ứng viên về các kỹ 
năng Six Sigma. 

« Chỉ phí thực hiện cải tiến — Chỉ phí cải tiến các quy trình sản xuất 
để loại trừ các nguồn gây dao động được xác định bởi các dự án Six Sigma. 
Khoản này có thể bao gồm những thiết bị, phần mềm mới, chỉ phí nhân sự 
cho những vị trí mới hình thành, v.v... 

- Phần mềm (So/»are) — Một số chương trình phần mềm vi tính như 
Minitab Inc.'s (phần mềm Minitab thống kê) hay Microsoft°s Visio, dùng 
xây dựng các lưu đồ quy trình, cũng có thể được cần đến. Đôi khi một số 
công cụ phần mềm tiên tiến hơn bao gồm Popkin”s System Architect, 
Proforma)s Provision hay Corel°s iGrafx Process 2003 for Six Sigma.' 


! Theo Mekong Capital giới thiệu về Six Sigma. 


152 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Chương 7 
HỆ THÓNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẢN 


7.1. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỆ THÓNG ISO 9000 
7.1.1. Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO 


ISO là một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa, có tên đầy đủ là: 
The lnternational Organizalion ƒor SIandardization. Thành viên của ISO là 
các tô chức tiêu chuẩn quốc gia của khoảng 150 nước trên thế giới. Các 
quốc gia thành viên của ISO cần phải tuân thủ mọi điều lệ của ISO ban 
hành. 

ISO không phải là từ viết tắt, nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có 
nghĩa là công bằng, ISO cũng là tiếp đầu ngữ của một số thành ngữ, ví dụ 
isometric chỉ sự tương đương của đơn vị đo lường hoặc kích thước, isonomy 
chỉ sự công bằng của pháp luật hay của công dân trước pháp luật. Sự liên hệ 
về mặt ý nghĩa giữa “equal”-công bằng với “standard”-tiêu chuẩn là điều 
dẫn dẫn khiến cho cái tên ISO được chọn cho Tổ chức quốc tế về Tiêu 
chuẩn hóa. Hơn nữa tên gọi ISO cũng được dùng phổ biến trên toàn thế giới 
để biểu thị tên của tổ chức, tránh việc dùng tên viết tất được dịch ra từ 
những ngôn ngữ khác nhau ví dụ trong tiếng Anh là Imiernafional 
Organization ƒor StIandardization, trong khi trong tiếng Pháp là 
Organisation lnternationale de Normalisation, để sử dụng từ viết tắt được 
tạo ra bởi các từ viết tắt khác nhau trong tiếng Anh (IOS) và tiếng Pháp 
(OIN), những người sáng lập ra tổ chức này đã chọn ISO làm dạng viết ngắn 


153 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


gọn chung cho tên gọi của nó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ISO cũng xác định 
mình như là International Organization for Standardization trong các báo 
cáo của họ. 

ISO là một tổ chức phi chính phủ, ra đời và hoạt động từ 23/2/1947. 
Trụ sở chính tại Genève — Thuy Sĩ. Ngôn ngữ sử dụng chính là tiếng Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha. 

Nhiệm vụ của ISO là thúc đây sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn 
hoá và những hoạt động có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế và sự hợp tác phát triển trong các lĩnh 
vực trí tuệ, khoa học, kỹ thuật và mọi hoạt động kinh tế khác. 

Kết quả hoạt động của ISO là việc ban hành các tiêu chuân quốc tế 
trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đến nay đã có trên 17.400 
tiêu chuẩn đã được ban hành. Mạng lưới thông tin của ISO được đặt tại nhiều 
quốc gia chuyên cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, quy chế kỹ thuật, kiểm tra 
và cấp giấy chứng nhận chất lượng ở khắp nơi trên thế giới. Riêng đối với 
lĩnh vực chất lượng, ISO cũng ban hành nhiều tiêu chuẩn chất lượng cho các 
sản phẩm, các quá trình sản xuất, trong đó có bộ tiêu chuẩn ISO 9000 — Tiêu 
chuẩn về một hệ thống quản lý chất lượng, nhằm thông nhất hóa các yêu cầu 
đối với hệ thống quản lý chất lượng trên bình diện quốc tế. 

Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977 và là thành viên thứ 72 của 
ISO. Năm 1996, lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào ban Hay hành của 
ISO với nhiệm kỳ hai năm. 


7.1.2. Sự hình thành và phát triển của ISO 9000 


Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng xuất hiện đầu tiên ở 
Anh do bộ quốc phòng xây dựng vào những năm 1950, nhằm đảm bảo chất 
lượng trong các ngành công nghiệp quốc phòng, chế biến thực phẩm, đây là 
những ngành công nghiệp đòi hỏi về chất lượng và mức độ an toàn cao. Sau 
đó, thấy rõ những lợi ích to lớn của việc áp dụng các tiêu chuẩn này, người 
ta đã mở rộng phạm vi sử dụng chúng sang các ngành công nghiệp và dịch 
vụ khác. 

Việc hình thành bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bắt nguồn từ kinh nghiệm 
thành công trong việc xây dựng tiêu chuẩn đảm bảo chất lưọng cho các dự 


154 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


án quân sự (MIL, STD 9858A) do Ủy ban Đảm bảo chất lượng của Hiệp 
ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO nghiên cứu năm 1955. Sau đó năm 
1968, Bộ quốc phòng Anh biên soạn lại và công bố thành tiêu chuẩn DEF. 
STAN 05-08. 

Vào những năm 1972-1973, Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (#riish 
Standards Institute — BS]) phát hành các tiêu chuân BS 4891-Hướng dẫn 
đảm bảo chất lượng, BS 4778 - Thuật ngữ về đảm bảo chất lượng, rồi BS 
5179-Tiêu chuẩn hướng dẫn đảm bảo chất lượng, áp dụng trong các hoạt 
động ngoài lĩnh vực quốc phòng. Mặc dù vậy đó chỉ là những hướng dẫn 
xem xét đánh giá các đề xuất, không đi sâu vào chỉ tiết. Năm 1979, BSI đưa 
ra tiêu chuẩn BS 5750 - Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản trị và đảm bảo 
chất lượng theo mô hình QAQP-I của NATO, được áp dụng cho các cơ 
quan vừa thiết kế vừa sản xuất, các cơ quan chỉ sản xuất và cơ quan chỉ làm 
dịch vụ. Tiêu chuẩn này được coi là tiền thân của tiêu chuẩn ISO 9000. Để 
phục vụ cho nhu cầu giao lưu thương mại quốc tế, BSI một thành viên của 
ISO đã chính thức đề nghị ISO thành lập một uỷ ban kỹ thuật để phát triển 
các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật và thực hành đảm bảo chất lượng. Uỷ ban 
kỹ thuật 176 ra đời gồm đa số thành viên là của cộng đồng châu Âu. Mục 
đích của nhóm TC 176 là thiết lập một tiêu chuẩn duy nhất sao cho có thể áp 
dụng được vào nhiều lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Bản thảo đầu 
tiên xuất bản vào năm 1985, công bố chính thức vào 1987 với tên gọi là ISO 
9000, sau đó được tu chỉnh và ban hành phiên bản hai vào năm 1994. tiến 
năm 2000, 1SO 9000 được soát xét, sửa đổi lần thứ 2 và phiên bản 3 của 
ISO 9000 được chính thức ban hành vào ngày 15/12/2000 và lần sủa đổi này 
ra đời phiên bản ISO 9000: 2000. 

Ngày 20/9/2008 vừa qua, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã 
ban hành tiêu chuẩn ISO 9000:2005 (Q„aliy managemen! syslems - 
Fưndamentals and vocabulary) phiên bản năm 2005 thay thế cho tiêu chuẩn 
ISO 9000:2000. 

Tại Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng viấp 
nhân tiêu chuẩn ISO 9000 và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam với ký hiệu 
TCVN ISO 9000. : 


155 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hffp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


7.1.3. Thực chất, cấu trúc của ISO 9000 
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá 
(ISO) ban hành nhăm đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chât 


lượng và có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, 
tịnh ơn: 


ISO 9000 đề cập các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý chất lượng: 
chính sách và chỉ đạo về chất lượng, nghiên cứu thị trường, thiết kế và triển 
khai sản phẩm, cung ứng, kiểm soát quá trình, bao gói, phân phối dịch vụ 
sau khi bán, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo. 

Thực chất của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là chứng nhận hệ thống đảm 
bảo chất lượng, áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng không ngừng để 
thoả mãn khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chứ không 
phải là kiểm định chất lượng sản phẩm. 

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 dựa trên mô hình quản l 
theo quá trình, lấy phòng ngừa làm phương châm chủ yêu trong chu trìnl 
sản phẩm. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:1994 có cấu trúc: 

ISO 9001: Các tiêu chuẩn trong thiết kế, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

ISO 9002: Các tiêu chuẩn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

ISO 9003: Các tiêu chuẩn trong kinh doanh, dịch vụ. 

ISO 9004: Các tiêu chuẩn trong dịch vụ. 


Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 gồm các tiêu chuẩn như sau: 
ISO 9000: Hệ thống quản lý chất lượng — Cơ sở và từ vựng. 
ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng — Các yêu cầu. 
ISO 9004: Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả 
ISO 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng/môi trường. 
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 với phiên bản mới nhất bao gồm: 
ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng 
ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 


156 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến 
hiệu quả 

ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 
và môi trường 

Theo quy định của ISO thì tất cả các tiêu chuẩn sẽ được cập nhật, 
ban hành lại theo chu kỳ 5 năm/lần. Trong lần sửa đổi này, ISO 9000:2005 
đưa thêm các yêu cầu về trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất đối với hệ thống 
quản lý chất lượng, thêm một số định nghĩa mới về: năng lực (competence). 
hợp đông (cowract), thay đôi các định nghĩa về đánh giá cho phù hợp với 
tiêu chuẩn ISO 19011:2002 và một số điều chỉnh về từ ngữ khác. 

ISO 9000:2005 áp dụng đối với: 

Các tổ chức, doanh nghiệp mong muốn hiểu một cách đầy đủ về các 
nguyên tắc và yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng; 

Tổ chức chứng nhận, cơ quan công nhận, cơ quan quản lý, chuyên 
gia đánh giá; 

Tổ chức đảo tạo, các giảng viên đang cung cấp khóa đào tạo về quản 
lý chất lượng; 


Cơ quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn 

Ngày 14/11/2008 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính 
thức ban hành phiên bản 2008 của tiêu chuẩn ISO 9001 — tiêu chuẩn đang 
được áp dụng tại hơn ] triệu tổ chức trên toàn thế ĐIỚI — tiêu chuẩn ISO 
9001:2008. Theo thông báo chung của ISO và Diễn đàn công nhận quốc tế 
(IAF) thì các tổ chức đó có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 sẽ có tối đa 24 tháng (đến ngày 14/12/2010) 
để chuyên đổi chứng nhận theo tiêu chuẩn mới. 

Cũng theo thông báo chung của ISO và IAF, tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 không đưa ra các yêu cầu mới nào so với phiên bản trước (là ISO 
9001:2000) mà chỉ chỉnh sửa, bổ sung để làm rõ thêm một số yêu cầu mà 
trước đây có khó khăn trong việc diễn giải, áp dụng và đánh giá. Mặc dù 
những thay đổi trong tiêu chuẩn mới không yêu cầu các tổ chức đã áp dụng 
ISO 9001:2000 phải có nhiều điều chỉnh cho hệ thống quản lý chất lượng đó 
_ được xây dựng để có thể phù hợp với các yêu cầu trong ISO 9001:2008, 


157 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


việc chuyền đổi theo tiêu chuẩn mới cũng là một cơ hội tốt cho các tô chức 
nhìn nhận lại thực trạng áp dụng các yêu cầu của ISO 9001:2000, từ đó thực 
hiện các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý 
chât lượng. 


Bảng 7.1. Lịch sử soát xét các phiên bản của bộ ISO 9000 


Phiên bản Phiên bản Phiên bản 
năm 1994 năm 2000 năm 2005 


ISO 9000:1994 [SO 9000: 2000 ISO 9000: 2005 HTQLCL - Cơ sở 
& từ vựng 


ISO 9001: 2000 
\ HTQLCL - Các 
(bao gồm ISO 9001/ | ISO 9001: 2008 xw: 
yêu câu 
9002/ 9003) 


Tên tiêu chuẩn 


ISO 9004: 1994 ISO 9004: 2000 ISO 9004:2009 HTQLCL - Hướng 
dẫn cải tiến 

ISO10011: 1990/1 | ISO 19011: 2002 Chưa có thay đổi Hướng dẫn đánh 
giá HTQLCL/ Môi 
trường 


Hình 7.2. Lịch sử phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 9000 


ISO/TC 176 


$5 Thầnã viên chinh thực phản hi cửa các 
19 Quan sÍt siên 1SO 9000 ngành cổng nguiệp 


2005 


158 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


tật l thị 
\ là Hỗ h 


lÑ0 tụ 
eo 
là thay 


=... 
HỤA, -Íy 


từ 
—~ 


HỤ( .ụ 
Nhất 


Hình 7.3. Mô hình quản lý theo quá trình 
của hệ thông! kg lý chất MS theo ISO 9000:2000 


⁄/6ák<scinkduuauildu20A02882140212E1/20/8/2//221//-25 A00: 


CẢI —— TỤC HỆ THÔNG 
QUẢN LÝ C.LƯỢNG 


KHÁCH 


TÀNG. -4SE40C025//.LseM HÀNG 

(VÀ CÁC tHa‡ng 

SÉni TIỀM BEN LIÊN 
QUAN) 


QUAN) 


phân tích 
cải tiên 


Thực hiện THOẢ MÃN 


> sản phâm 


Hệ thống QLCL 


Một số điểm nồi trội của hệ thống mới so với hệ thống cũ: 

* Các tiêu chuẩn mới chú trọng hơn vào việc tăng cường hiệu quả 
của hệ thống quản lý nhằm đáp ứng và vượt mong đợi của khách hàng bằng 
việc không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng thay vì chỉ chú trọng vào 
việc đảm bảo chất lượng như trước đây. 

* Các tiêu chuẩn mới coi trọng việc cải tiến liên tục, đây là yêu cầu 
mang tính thực tế vì môi trường kinh doanh luôn thay đổi và sự cạnh tranh 
ngày càng gay gắt. Do đó nếu doanh nghiệp không cải tiến liên tục thì sẽ 
không có chỗ đứng trên thị trường. 

* Phiên bản 2008 không đặt thêm đòi hỏi mới. Nguyên tắc quản lý 

của tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản 2005), cấu trúc và tiêu đề được 


giữ nguyên. 


LU 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐIẶTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 
` hÌ Ï .cdù. 


* Về hình thức, những thay đôi chính liên quan đến việc xác nhận 
quan điểm quá trình và việc gia tăng sự tương hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 
(phiên bản 2004). 

* Đề cao sự thoả mãn của khách hàng vì ngày nay khách hàng là 
người quyết định và có quyền lựa chọn rộng rãi hơn, có quyền đòi hỏi cao 
hơn. Vì vậy sự thoả mãn khách hàng phải là một tiêu chí quan trọng trong 
doanh nghiệp. 

* Tiếp tục để cao vai trò của lãnh đạo, đặc biệt thông qua các yêu cầu 
về cải tiến trên mọi lĩnh vực. 

Về nội dung, phiên bản 2008 bao gôm: 

- Định rõ “những đòi hỏi của khách hàng, của luật lệ và riêng của xí 
nghiệp” là những “đòi hỏi mà sản phẩm phải thỏa mãn”; 

- Khái niệm “sản phẩm” được nới rộng thành “sản phẩm dành cho 
khách hàng hay do khách hàng đòi hỏi”; 

- Cụm từ “chất lượng sản phẩm” được thay thế bằng cụm từ “sự 
tương hợp với mọi đòi hỏi liên quan đến sản phẩm”; 

- Thêm khái niệm “quy trình ngoại hóa” (exfernalized process) và 
những đòi hỏi về quản lý quy trình đó; 

- Khi lấy quyết định về quản lý chất lượng, ban lãnh đạo không thể 
chỉ “ước lượng ảnh hưởng đến sự tương hợp với MEN đòi hỏi” mà còn 
phải định giá “độ rủi ro” những tác động; 


- “Người đại diện về chất lượng của ban giám đốc” phải là “cán bộ 
của doanh nghiệp”. 


Tiêu chuẩn mới sẽ chặt chẽ và chính xác hơn thuật ngữ. Chú trọng và 
hướng dẫn rõ hơn về các vấn đề phân tích dữ liệu. 


7.1.4. Nguyên tắc cơ bản của ISO 9000 

Trong quá trình soạn thảo các tiêu chuẩn ISO 9000:2000 các chuyên 
gia thuộc Uỷ ban kỹ thuật đã xuất bản một tài liệu chỉ tiết về các nguyên tắc 
quản lý chất lượng và những hướng dẫn áp dụng. Về thực chất các nguyên 
tắc này đã được bắt nguồn và hình thành từ kinh nghiệm tập thể và kiến thức 
của những chuyên gia quốc tế có trách nhiệm cao trong việc soạn thảo, phát 


160 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


triển, vận hành và duy trì các tiêu chuẩn của ISO 9000. Trên cơ sở của các 
tài liệu này nhiều tổ chức và chuyên gia ở cả trong và ngoài nước đều thống 
nhất cho rằng các nguyên tắc cơ bản nhất về quản lý chất lượng nằm ở tám 
nguyên tặc sau: 

- Định hướng vào khách hàng (Cusfomer Forcus) 

- Sự lãnh đạo (Leadership) 

- Sự tham gia của các thành viên (1volvemen! oƒ people) 

- Cách tiếp cận/Quản lý theo quá trình (Process Approach) 

- Tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý (System Approach to 
Managemerr) 

- Cải tiến liên tục (Continual Improvemerni) 

- Quyết định dựa trên sự kiện (Factual Approach to decision making) 

- Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng (À⁄4fually 
Benficial supplier relationships) 


* Quản lý chất lượng phải được định hướng bởi khách hàng 

Trong cơ chế thị trường, khách hàng là người chấp nhận và tiêu thụ 
sản phẩm, dịch vụ. Khách hàng đề ra các yêu cầu về sản phẩm dịch vụ, chất 
lượng và giá cả. Do đó, quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ phải được 
hướng tới khách hàng và nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 
Các hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường, nhu cầu của khách hàng, xây 
dựng và thực hiện chính sách chất lượng, thiết kế sản phẩm, sản xuất, kiểm 
tra, dịch vụ sau khi bán hàng đều phải lấy việc phục vụ, đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu. 

Những lợi ích then chốt mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc 
áp dụng nguyên tắc này là: 

- Sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng vẻ chất lượng của sản 
phẩm và dịch vụ; 

- Tăng được doanh thu và thị phần thông qua việc phản ứng linh hoạt 
và nhanh chóng đối với các cơ hội thị trường; 

- Thêm hiệu quả về việc sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp 
để cải thiện sự hài lòng của khách hàng; 


ló1 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


X Lòng trung thành, chung thuỷ của khách hàng tăng lên dẫn đến sự 
bên lâu, chắc chắn và tái hợp tác kinh doanh giữa đôi bên. 

Để áp dụng tốt nguyên tắc này chúng ta cần phải: 

- Nghiên cứu và hiểu được nhu cầu cùng mong đợi của khách hàng 
về chất lượng sản phẩm, giá cả, phân phối, tính đáng tin cậy, mức độ 
an toàn... 

- Bảo đảm chắc chắn rằng các mục tiêu của tổ chức (doanh nghiệp) 
được liên kết với các nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng về chất lượng: 

- Dảm bảo một cách tiếp cận cân bằng giữa nhu cầu và mong đợi 
của khách hàng cùng lợi ích của các bên liên quan (chủ sở hữu, người 
dân, nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và toàn bộ xã hội 
nói chung). 

- Truyền đạt và phổ biến thông tin về các nhu cầu và sự mong đợi 
của khách hàng trong tất cả các tổ chức (doanh nghiệp); 

- Đo lường sự hài lòng của khách hàng và theo dõi phản ứng tiếp 
theo và dựa trên kết quả thu nhận được; 

- Quản trị và áp dụng cách tiếp cận hệ thống tới các mối quan hệ 
khách hàng. 


* Vai trò của lãnh đạo 


Những người lãnh đạo phải xây dựng được chính sách chất lượng 
cho doanh nghiệp và phải thiết lập được sự thống nhất đồng bộ giữa mục 
đích, chính sách và môi trường nội bộ trong doanh nghiệp. Họ phải lôi cuón, 
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi người vào việc đạt được mục tiêu vì 
chất lượng của doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng của doanh nghiệp sẽ 
không có kết quả và hiệu quả nếu không có sự liên kết triệt để của lãnh đạo, 
cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. 

Những người quản lý trung gian là lực lượng quan trọng trong việc 
thực hiện mục tiêu, chính sách chất lượng của doanh nghiệp. 

Công nhân là người trực tiếp thực hiện các yêu cầu về đảm bảo, cải 
tiến chất lượng và chủ động sáng tạo để xuất các kiến nghị về đảm bảo và 
nâng cao chất lượng. 


162 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Những lợi ích chủ chốt mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp 
dụng nguyên tắc này là: 

- Xây dựng và đưa ra được các chủ trương chính sách, đường lối 
quản lý chât lượng có hiệu quả; 

- Xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huếng, cân nhắc tính toán và đưa 
ra các giải pháp tôi ưu để nâng cao chất lượng sản phẩm; 

- Cán bộ, công nhân viên sẽ hiểu được những mục tiêu, nhiệm vụ của 
tô chức và sẽ có động cơ để đạt được chúng: 

- Các hoạt động khác nhau được đánh giá, bố trí, sắp xếp và thực 
hiện một cách đồng bộ; 

Đa Các mối quan hệ kém hiệu quả (giao tiếp) giữa các cấp trong bộ 
máy tổ chức sẽ được giảm thiểu đáng kể. 

Để áp dụng tốt nguyên tắc này chúng ta cần phải: 

- Tiên phong và lãnh đạo bằng tắm gương: 

- Hiểu và phản ứng với các thay đổi ở môi trường bên ngoài; 

- Xem xét nhu cầu của tất cả mọi người có quyền lợi liên quan, bao 
gồm: khách hàng, chủ sở hữu, nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa 
phương và toàn bộ xã hội; 

- Thiết lập một tầm nhìn rõ ràng về tương lai của tổ chức; 

- Thiết lập các mục tiêu và nhiệm vụ trong tương lai; 

- Tạo và duy trì những giá trị chung, tính công bằng và mô hình đạo 
đức hành vi ở tất cả các cấp trong doanh nghiệp; 

- Xây dựng niềm tin và loại bỏ sợ hãi; 

- Cung cấp cho nhân viên các nguồn lực cần thiết, đào tạo, giúp đỡ 
và cho phép họ được tự do hành động trong những khuôn khổ trách nhiệm 
và báo cáo nhất định; 

- Cổ vũ, khuyến khích, động viên và thừa nhận sự đóng góp của 
mọi người; ¬ 

- Giáo dục, đào tạo và huân luyện nhân viên; 

- Thiết lập các mục đích và triển khai thực hiện các chiến lược để đạt 
được những mục đích và mục tiêu này. : 


163 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


* Sự tham gia của mọi người 


Con người là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển, nên việc huy 
động con người một cách đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm đẻ thực hiện tốt 
các công việc, tạo điêu kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

Những lợi ích cốt lõi mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp 
dụng nguyên tắc này là: 

- Tạo sự đồng tâm và hiệp lực của cán bộ công nhân viên trong việc 
nâng cao chất lượng: 

- Tạo động cơ và sự tham gia của mọi người vào các hoạt động của 
doanh nghiệp 

- Đổi mới, sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp 

- Cán bộ công nhân viên phải chịu trách nhiệm cho công việc của 
mình đồng thời luôn tìm các tham gia và đóng góp vào việc cải tiến liên tục 

Khi áp dụng nguyên tắc này vào thực tế nên chú ý: 

- Cán bộ công nhân viên cần hiểu rõ tầm quan trọng về những đóng 
góp và vai trò của mình trong doanh nghiệp 

- Chấp nhận quyền sử hữu và trách nhiệm để giải quyết vấn đề 

Nhân viên luôn tìm cách nâng cao trình độ, năng lực hiểu biết và kinh 
nghiệm của mình, đồng thời cũng xác định và thừa nhận những hạn chế tồn tại 
trong các hoạt động và trách nhiệm của mình trong việc giải quyết chúng; 

Nhân viên nên được tự do chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm 
của mình trong nhóm, luôn cởi mở và thảo luận các vấn đề về công việc và 
làm cho lọ luôn tận tình, cho đáo và tự hào là một phần của tổ chức. 

* Tiếp cận theo quả trình 

Tiếp cận theo quá trình là phải thực hiện phương pháp quản lý chất 
lượng theo quá trình để đảm bảo sự thông suốt trong các hoạt động. 

Mục đích của bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 là khuyến khích việc 


áp dụng cách tiếp cận theo quá trình để quản lý một tổ chức. Cách tiếp cận 
trên nhắn mạnh tằm quan trọng của: 
- Việc hiểu và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 


164 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Xem xét giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện để tạo ra giá trị 
gia tăng. 
- Có được kết quả về tính hiệu lực và hiệu quả của mục tiêu. 
- Cải tiến liên tục quá trình trên cơ sở đo lường đối tượng. 
Hình 7.4. Mô tịnh koøm trình 


SE0B/LW.JSGEPSSSREEENagtyPeragromee 


. Hoạt động 
6ó (một tập Rọp các hoạt động 


làm gia tăng giá trị) 


Những lợi ích cơ bản mà doann nghiệp có thế nhận được từ việc áp 
dụng nguyên tắc này là: 

- Thiết lập được vai trò vị trí, trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng của 
các bên tham gia vào quá trình; 

- Loại bỏ được sự chồng chéo, bất hợp lý trong phần lớn các hoạt 
động và các khâu chủ yếu về nâng cao chất lượng; 

- Tập trung được nỗ lực và giảm thiểu được sự va chạm không cần 
thiết giữa các bộ phận; 

- Giảm chỉ phí và giảm chu kỳ thời gian do việc sử dụng có hiệu quả 
các nguồn tài nguyễn; 

- Các kết quả được cải tiến, có thứ tự và được dự báo trước; 

- Các khả năng được định hướng và xây dựng theo các ưu tiên một 
cách rõ ràng để cải tiến và hoàn thiện. 

Áp dụng nguyện tắc này thường dẫn tới những công việc cần phải 
làm là: 

- Xác định có tính hệ thống các dạng hoạt động cần thiết và định rõ 
quá trình đề đạt kết quả mong muốn; 


165 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Xác định và đo lường lượng đầu vào và đầu ra của quá trình cũng 
như các khả năng của các dạng hoạt động then chốt; 

- Xác định những điểm chung và riêng cũng như chức năng nhiệm vụ 
của từng bộ phận và của doanh nghiệp; 

- Đánh giá khả năng rủi ro, hậu quả cùng tác động của quá trình dẫn 
đến hành vi và hoạt động khách hàng, nhà cung cấp và những người có liên 
quan khác; 

- Thiết lập trách nhiệm, thầm quyền và báo cáo giải trình rõ ràng đầy đủ 
trong công việc quản lý về các hoạt động then chốt và các quá trình quản trị; 

- Xác định các khách hàng nội bộ và bên ngoài, nhà cung cấp và các 
bên có liên quan khác của quá trình. 

Trên thực tế đang diễn ra hai cách quản trị liên quan tới quản lý chất 
lượng: Quản lý theo quá trình (MBP) và quản lý theo mục tiêu (MBO). 

Để có thể nhìn nhận vấn đề quản lý chất lượng một cách rõ nét hơn ta 
xem xét hai quan điểm về quản lý được coi.là phổ biến và đó cũng là hai mô 
hình quản lý kế thừa nhau từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, bao gồm: quản lý 
theo mục tiêu tài chính và quản lý theo quá trình. 

* Quản lý theo mục tiêu tài chính (hay còn gọi là chủ nghĩa Taylor - 
Taylorism) - (4anagemert by fìnancial Objectives - MBO). 

Quản lý theo mục tiêu tài chính là một biến thể (variam) của 
Taylorism. Hiện tại ở các nước đang phát triển thì biến thể này đang được 
đề cao quá mức và thực tế là chỉ thích hợp ở thế kỷ XX. 

Quản lý chất lượng theo mục tiêu là cách quản lý tập trung chỉ ở 
khâu kiểm tra sản phẩm cuối cùng, xem có đáp ứng các tiêu chuẩn chất 
lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng hay không, nếu phát hiện ra sản 
phẩm lỗi sẽ truy tìm vị trí và nguyên nhân gây ra lỗi để quy trách nhiệm. 

Quản lý chất lượng theo cách này sẽ đảm bảo cho các sản phẩm xuất 
bán cho khách hàng không bị lỗi nhưng có thể doanh nghiệp hoạt động 
không hiệu quả vì sẽ gây ra nhiều lãng phí, và quan trọng hơn, chúng ta 
không biết điều gì sẽ xảy ra trong từng bộ phận, công đoạn sản xuất. 

* Quản lý theo quá trình (Management by Process- À4BP) — Quản lý 
theo quá trình hay quản lý dựa vào kiểm soát quá trình bằng thống kê (hay 
Detaylorism). 


166 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Đây là một mô hình quán lý rất hiệu quả, tiên tiến, được hình thành 
từ cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI. Mô hình MPB được tổng kết từ những 
thành công của nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức của các nước công 
nghiệp phát triển. Mô hình MBP có rất nhiều biến thể như ISO 9000, 
ISO 14000, ISO 22000, SA 8000, GMP, HACCP, EFQM và các loại giải 
thưởng chất lượng của nhiều nước trên thế giới (điển hình là giải thưởng 
Malcolm Baldrigde...). 

Quản lý chất lượng theo quá trình là cách thức quản lý được áp dụng 
rộng rãi hiện nay, thể hiện quan điểm mới về quản lý chất lượng. Nhờ sự 
kiểm soát liên tục trên các điểm kết nối giữa các quá trình riêng lẻ, quản lý 
chất lượng theo quá trình sẽ giúp cho việc đảm bảo đầu ra của quá trình này 
sẽ là đầu vào tốt của quá trình tiếp theo và kết quả là sản phẩm cuối cùng sẽ 
được đảm bảo chất lượng tốt. 

Quản lý chất lượng theo quá trình cũng giúp chúng ta khắc phục 
những sai sót kịp thời do thông tin được truyền tải nhanh và chính xác. 
Ngoài ra quản lý theo quá trình còn tạo điều kiện cho tất cả mọi người trong 
doanh nghiệp tham gia vào việc cải tiến chất lượng. 

Sự khác biệt giữa quản lý theo mục tiêu và theo quá trình được mô tả 
qua hình vẽ sau: 


Hình 7.5. Quản lý mô hình theo ¡raục tiêu và quá trình 


Quản lý chất lượng 
theo mục tiêu 


167 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Để có thể hiểu rõ hơn về hai kiểu quản lý này, chúng ta hãy so sánh 
đặc điểm của hai mô hình quản lý nêu trên trong mỗi nhiệm vụ quản lý kiểu 


POLC như sau: 
may TAYLORISM- MBO,, DETAYLORISM-MBP 


Kế hoạch —P - Q.lý theo mục tiêu t.chính | - Quản lý theo quá trình 
(Planning) - Xây dựng mục tiêu, phân | - X.dựng thủ tục quy trình, 


bổ chỉ tiêu tài chính lưu đồ q.trình và h.dẫn CV 
- Cơ cấu tô chức mỏng, quy 
định trách nhiệm, quyên hạn 
mỗi bộ phận và từng người 

- Lập kế hoạch thực hiện các 
mục tiêu chất lượng 


Tổ chức 
thực hiện — O 
(Organizing) 


- Quy định chức năng, 
nhiệm vụ các phòng ban 

- Lập kế hoạch thực hiện 
các mục tiêu sản lượng, tài 
chính 
- Ra lệnh — Giám sát — 
Thưởng phạt (zđer -— 
Inspection — Award - Fire) 


Lãnh đạo — L 
(Leading) 


- Uy quyền - đào tạo — thúc 


đây, tạo đ.kiện (Empower - 
Traiming — Promotion - Suppor†) 


Kiểm soát - C 
(Controlling) 


- Kiểm tra chất lượng sản 
phẩm (KCS) 

- Thanh tra viên chịu trách 
nhiệm về chất lượng 


- Kiểm soát quá trình bằng 
thống kê (SPC) 

- Tự đánh giá trong quá trình 
và công việc 


Đối với khía cạnh xem xét là mục tiêu và kêt quả của MBOạạ và 
MBP có sự so sánh như sau: 


MBOạạ - Giảm tỷ lệ phế phẩm _ | - T.lệ phế phẩm c.thê giảm, nhưng sai 

Truy tìm trách | - Tìm sai sót để truy cứu | sót vân lặp lại . 

nhiệm cá nhân, | trách nhiệm — |~ Tìm cách che giầu sai sót hoặc 

thưởng phạt - Phân hạng sản phẩm | chông đôi 

(KCS ở Việt - Sửa chữa lại hoặc loại | - Năng suất thấp, khó giảm chỉ phí 

Nam) bỏ phế phẩm - Tăng trưởng nhưng chưa hẳn phát 
triên bên vững 


MBP - Không chấp nhận có | - Chi phí do sai lỗi giảm rõ rệt vì sai 
Uỷ quyền, đào | phế phẩm lỗi không lặp lại 

tạo và hỗtrợ | - Tìm nguyên nhân gây | - Năng suất, chất lượng tăng, giá 
giải quyết vấn _ | sai sót, trục trặc thành giảm 

đề băng các - Cải tiến thường xuyên | - Tạo sắc thái văn hoá chất lượng, 
công cụ thông Ì_ Tiến tới ZD (không | thoả mãn KH 


kê (SPC) lỗi) - Nâng cao vị t:ế ~—h tranh và phát triển 


bên vững 


168 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


T.. những phân tích nêu trên có thể nhận thấy rằng quản lý chất 
lượng theo quá trình là hình thức quản lý tỏ rõ tính ưu việt, tuy nhiên vẫn 
đề thực hiện lại không phải là điều đơn giản, bởi quá trình là một chuỗi các 
công việc cần quản lý. Mỗi công việc lại có thể được coi là một quá trình 
nhỏ bởi chúng cũng được thực hiện qua nhiều bước. Như vậy, trước hết 
chúng ta phải xem xét cách thức quản lý chất lượng của một quá trình đơn 
lẻ trước khi gắn kết thành một chuỗi các quá trình. Để có thể hiểu rõ hơn 
về vấn đề này, hãy xem xét đặc điểm của hai mô hình quản lý trong xu thế 
hội nhập. 


Trong xu thê toàn câu hoá như hiện nay, đặc điểm của hai mô hình 


quản lý nêu trên cũng có sự thay đôi vê các mặt, cụ thê: 


Mô hình quản lý cũ - 
MBO, 


Mô hình quản lý mới 
MBP - TỌM 


Đặc điểm so sánh 


Lợi nhuận từ khách hàng 


Mục tiêu hoạt động Lợi nhuận = Doanh thu — 


Chi phí trung thành và thường 


xuyên 


Lợi thế hướng tới Doanh thu, chi phí Thị phần, thời gian, lòng 


tin của khách hàng 


An toàn, bảo vệ chính | Hợp tác, sáng tạo, thoả 


Kỳ vọng của nhân viên 


mãn khách hàng nội bộ 


Với những sự thay đổi như trên đòi hỏi các nhà quản lý cần phải 
cân nhắc khi áp dụng theo mô hình quản lý nào, và đó không phải là điều 
dễ dàng. 


169 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Hình 7.6: Mô hình quản trị theo MBP và MBO 


Quá trình 
A>B CD 


- Kiểm tra với củ cà rốt và 
cây gậy 


Định hướng R 


Định hướng P quản trị theo 
Quản trị theo mục tiêu 


quá trình (Mfanagemerr by 
process — MBP) 


(Management by Objectives 
- MBO) 


* Quản lý theo hệ thống | 

Quản lý theo hệ thống là nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ giữa 
hoạt động tác nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của các 
hoạt động trong công ty. 

Những lợi ích then chốt mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc 
áp dụng nguyên tắc này là: 

+ Tạo được điều kiện để giải quyết động bộ, toàn diện và triệt để 
những vẫn đề về nâng cao chất lượng của tổ chức; 

+ Hợp nhất và xây dựng các quá trình để đạt được những kết quả 
mong muôn tôt nhât; 

+ Khả năng tập trung vào các quá trình trọng điểm, chủ chốt; 


170 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


+ :ao cho các bên liên quan sự tự tin trong những vấn đề có liên 
quan đên tính bền vững kết quả và hiệu quả của doanh nghiệp; 

+ Xây dựng mối quan hệ có tính hệ thống giữa hệ thống quản lý chất 
lượng với các hệ thống quản lý khác. 

Đề áp dụng có hiệu quả nguyên tắc này chúng ta cần phải: 

+ Xây dựng hệ thống bằng cách xác định hoặc phát triển những quá 
trình có ảnh hưởng đến mục tiêu; 

+ Xây dựng kết cấu hệ thống để đạt được các mục tiêu của doanh 
nghiệp theo cách có kết quả hiệu quả hơn; 

+ Tiếp cận theo cách cấu trúc hệ thống để hoà hợp và hội nhập các 
quá trình; 

+ Đảm bảo và hiểu rõ vai trò trách nhiệm cần thiết để đạt mục tiêu 
chung và tạo sự hiêu biệt vê khả năng của tô chức, dự đoán, đánh giá, thiệt 
lập các yêu câu vê các nguôn tài nguyên và xác lập các nguôn tài nguyên 
khó khăn trước khi hành động. 

+ Cải tiến các hệ thống liên tục thông qua đo lường và đánh giá. 

* Cải tiến liên tục 

Cải tiến liên tục phải trở thành mục tiêu của doanh nghiệp, điều này 
càng trở nên quan trọng hơn trong sự biên động của môi trường kinh doanh. 

Những lợi ích cơ bản mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp 
dụng nguyên tắc này là: 

+ Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu và mong đợi của khách hàng: 

+ Tạo ra các ưu thế trong hoạt động nhờ các khả năng của doanh 
nghiệp được gia tăng; 

+ Giải quyết dễ dàng hơn bài toán cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: 

+ Xây dựng và giữ được uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp; 

+ Định hướng các hoạt động vào mục tiêu và cải tiễn ở tất cả các cấp 
nhằm đạt được các mục tiêu chiên lược của doanh nghiệp; 

+ Phản ứng linh hoạt, nhanh chóng với các cơ hội được phát hiện. 

Khi áp dụng nguyên tắc này doanh nghiệp cần phải làm những công 
việc như Sau: 


171 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


—_ + Tạo bầu không khí, tình huống trong đó việc cải tiền liên tục sản 
phẩm, các quá trình và hệ thống sẽ trở thành mục tiêu của mỗi cá nhân trong 
doanh nghiệp; 

+ Áp dụng những khái niệm cải tiến căn bản về cải tiến gia tăng và 
cải tiên đê nâng cao chât lượng: 

__ + Sử dụng đánh giá định kỳ dựa trên các tiêu chí về xuất sắc đã được 
thiệt lập đề xác định các khu vực cải tiên có tiềm năng: 

+ Việc áp dụng cách tiếp cận phối hợp chặt chẽ phải được phố biến rộng 
rãi trong toàn bộ doanh nghiệp đê cải tiên liên tục các hoạt động của tổ chức; 

+ Thiết lập mục tiêu để hướng dẫn việc thực hiện các cải tiến liên tục 
và đo lường đánh giá chúng đề quản lý theo dõi được cải tiến này; 

+ Nâng cao liên tục hiệu năng và hiệu quả của tất cả các quy trình; 

+ Đây mạnh các hoạt động dựa vào phòng ngừa; 

+ Đào tạo cán bộ công nhân viên bằng các phương pháp và công cụ 
cải tiên liên tục như chu kỳ PCDA; 

+ Thiết lập các mục tiêu và cách thức “ø lường để hướng dẫn và theo 
dõi công tác cải tiến; 


+ Xác định và công nhận cải tiên. 


* Ra quyết định dựa trên sự kiện thực tế 

Ra quyết định có hiệu quả được dựa trên việc phân tích dữ liệu và 
thông tin. 

Những lợi ích cơ bản mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp 
dụng nguyên tắc này là: 


+ Nâng cao được tính minh bạch, khách quan trong quá trình ra 
quyết định; 


+ Ra quyết định có luận chứng: 
+ Góp phần xác định trách nhiệm, quyền lợi một cách rõ ràng; 
+ Nâng cao được năng lực trình bày về tính kết quả của các quyết 


định được thông qua trước đó bằng cách trích dẫn theo các ghi chép lại các 
sự kiện tương ứng. 


172 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


__ + Nâng cao được khả năng phân tích, nghỉ vấn, thay đổi ý kiến và ra 
quyêt định. 

Để áp dụng được nguyên tắc này, doanh nghiệp cần phải: 

- Đo lường và thu thập dữ liệu, thông tin liên quan đến mục tiêu; 

- Đảm bảo dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy; 

- Có thể dễ dàng tiếp cận đữ liệu và được phép truy cập đến chúng; 

- Phân tích đữ liệu và thông tin bằng cách sử dụng các phương pháp 
hợp lệ và đúng quy cách; ` 

- Hiểu giá trị của các thống kê tích hợp; 

- Đưa ra quyết định cùng các biện pháp hành động được dựa trên việc 
phân tích logic các sự kiện và có tính đên kinh nghiệm, trực giác, linh cảm. 

* Quan hệ cùng có lợi với bên cung cấp 

Thiết lập mối quan hệ cùng có lợi với bên cung ứng sẽ nâng cao khả 
năng tạo ra giá trị của cả hai bên. 

Những lợi ích then chốt có thể nhận được khi áp dụng nguyên tắc 
này là: 

- Năng lực tạo ra giá trị cho cả hai bên được nâng cao; 

- Tính linh hoạt cùng tốc độ cùng phản ứng mau lẹ đối với những 
thay đổi của thị trường hay nhu cầu và sự mong đợi của người tiêu dùng; 

- Hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết công việc; 

- Tối ưu hoá chỉ phí và việc sử dụng các nguồn tài nguyên. 

Khi áp dụng nguyên tắc này thường phải làm những công việc sau: 

- Xác định và lựa chọn các nhà cung cấp chủ yếu; 

- Thiết lập mối quan hệ với nhà cung cấp trên cơ sở đảm bảo tính cân 
bằng giữa lợi ích ngắn hạn và các lợi ích, lý lẽ dài hạn cho tổ chức và toàn 
bộ xã hội; 

- Tạo ra các quan hệ giao tiêp cởi mở, rõ ràng; 

- Xây dựng và phát triển các hoạt động liên kết nhằm cải tiến sản 
phẩm, đồng thời thiết lập các hiểu biết về nhu cầu của khách cũng hư việc 
kết hợp các nguôn lực và kinh nghiệm thực tê. 


173 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


7.1.5. Các bước xây dựng và áp dụng ISO 9001 

Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 
9001: 2008 cũng tương tự như việc xây dựng một dự án. Đây là một quá 
trình phức tạp, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể các thành viên 
trong tô chức mà trước hết là sự quan tâm và cam kết của lãnh đạo. 
Quá trình này có thê phân chia thành 3 giai đoạn: 

Giai đoạn l: Chuẩn bị — Phân tích tình hình và hoạch định 

* Cam kết của lãnh đạo 

* Thành lập ban chỉ đạo, nhóm công tác và chỉ định người đại diện 
lãnh đạo. 

* Chọn tổ chức tư vấn (nếu cần) 

* Đào tạo về nhận thức và cách thức xây dựng văn bản theo ISO 
9001:2008 

* Khảo sát hệ thống hiện có và lập kế hoạch thực hiện. 

Giai đoạn 2; Xây dựng và thực hiện quản lý chất lượng. 

* Viết các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng. 

* Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. 

* Đánh giá chất lượng nội bộ. 

* Cải tiến hệ thống văn bản hoặc cải tiến các hoạt động. 

Giai đoạn 3: Chứng nhận. 

* Đánh giá trước chứng nhận 

* Hành động khắc phục 

* Chứng nhận 

* Giám sát sau chứng nhận và đánh giá lại 

* Duy trì, cải tiến, đỗi mới hệ thống quản lý chất lượng. 

Với ba giai đoạn trên, việc áp dụng ISO 9001:2008 đối với một 
doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo tám bước sau: 


Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vị áp dụng 
Bước đầu tiên khi bắt tay vào việc xây dựng và áp dụng hệ thống 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là phải thấy được ý nghĩa của nó 


174 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


trong việc duy trì và phát triển tổ chức. Lãnh đạo doanh nghiệp cần định 
hướng cho các hoạt động của hệ thống chất lượng, xác định mục tiêu và 
phạm vi áp dụng để hỗ trợ cho các hoạt động quản lý của mình đem lại lợi 
ích thiệt thực cho tổ chức. 
Bước 2: Lập ban chỉ đạo thực hiện dự án ISO 9001:2008 
Việc áp dụng ISO 9001:2008 có thể xem như là một dự án lớn, vì 
vậy các doanh nghiệp cần tổ chức điều hành dự án sao cho có hiệu quả. Nên 
có một ban chỉ đạo ISO tại doanh nghiệp, bao gồm đại diện lãnh đạo và đại 
diện của các bộ phận nằm trong phạm vi áp dụng ISO 9001:2008. Cần bổ 
nhiệm đại diện của lãnh đạo về chất lượng để thay lãnh đạo trong việc chỉ 
đạo áp dụng hệ thống quản lý ISO và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các 
hoạt động chất lượng. 
Bước 3: Đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và so sánh với 
tiêu chuẩn 
Đây là bước thực hiện xem xét kỹ lưỡng thực trạng của doanh nghiệp 
để đối chiếu với các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008, xác định xem 
yêu cầu nào không áp dụng, những hoạt động nào tổ chức đã có, mức độ đáp 
ứng đến đâu và các hoạt động nào chưa có, từ đó xây dựng kế hoạch chỉ tiết 
để thực hiện. Sau khi đánh giá thực trạng, công ty có thể xác định được những 
gì cần thay đổi và bổ sung để hệ thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn. 
Bước 4: Thiết kế và lập văn bán hệ thống chất lượng theo ISO 
9001:2008 
Thực hiện những thay đổi hoặc bổ sung đã xác định trong đánh giá 
thực trạng để hệ thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 
Cần xây dựng và hoàn chỉnh tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn, ví dụ: 
- Xây dựng số tay chất lượng 
- Lập thành văn bản tất cả các quá trình và thủ tục liên quan 
- Xây dựng các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết. 
Bước 5: Áp dụng hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2008 
Công ty cần áp dụng hệ thống chất lượng đã thiết lập để chứng minh 
hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. Trong bước này cần thực hiện các hoạt 
động sau: c 
175 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


` Phổ biến cho tất cả mọi cán bộ công nhận viên trong công ty nhận 
thức về ISO 9001:2008. 

* Hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên thực hiện theo các quy 
trình, thủ tục đã được viết ra. 

* Phân rõ trách nhiệm ai sử dụng tài liệu nào và thực hiện theo đúng 
chức năng nhiệm vụ mà thủ tục đã mô tả. 

-* Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ về sự phù hợp của hệ thống và đề 
ra các hoạt động khắc phục đối với sự không phù hợp. 

Bước 6: Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận 

Đánh giá chất lượng nội bộ nhằm xem xét hệ thống quản lý chất lượng 
được xây dựng, thực hiện, duy trì và có hiệu lực, đáp ứng được các yêu cầu 
tiêu chuẩn đặt ra, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục hoặc cải tiến. 

Việc chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận gồm: 

- Lựa chọn tô chức chứng nhận: Tổ chức chứng nhận hay đánh giá 
của bên thứ ba là tổ chức đã được công nhận cho việc thực hiện đánh giá và 
cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn phù hợp ISO 9001:2008. Về nguyên 
tắc, mọi chứng chỉ ISO 9001:2008 đều có giá trị như nhau không phân biệt 
tô chức nào tiến hành cấp. Công ty có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức nào để 
đánh giá và cấp chứng chỉ. 

- Đánh giá trước chứng nhận: Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác 
định xem hệ thống chất lượng của công ty đã phù hợp với tiêu chuẩn chưa 
và có được thực hiện một cách có hiệu quả không, xác định các vấn đề còn 
tồn tại để khắc phục. Việc đánh giá trước chứng nhận có thể do chính công 
ty thực hiện hoặc do tổ chức bên ngoài thực hiện. 

Bước 7: Tiến hành đánh giá chứng nhận 

Tổ chức chứng nhận đã được công ty lựa chọn tiến hành đánh giá 
chứng nhận chính thức hệ thống chất lượng của công ty. Nếu hệ thống quản 
lý chât lượng phù hợp với tiêu chuẩn, công ty sẽ được cấp chứng nhận phù 
hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

Bước 8: Duy trì hệ thống chất lượng sau khi chứng nhận 

Ở giai đoạn này cần tiến hành khắc phục các vấn đề còn tổn tại phát 
hiện qua đánh giá chứng nhận và tiếp tục thực hiện các hoạt động theo yêu 


176 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


câu của tiêu chuẩn để duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống chất lượng 
của công ty. 


Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9000 

- Lãnh đạo doanh nghiệp: Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực 
hiện chính sách chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là 
điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ 
thống quản lý ISO 9000. 

- Yếu tỐ con người: Sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành 
viên trong công ty đối với ISO 9000 và việc áp dụng giữ vai trò quyết định. 

- Trình độ công nghệ thiết bị: Trình độ công nghệ thiết bị không 
đóng một vai trò quan trọng trong việc áp dụng ISO 9000 vì hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9000 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp không kể loại 
hình kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và trình độ thiết bị công nghệ. Tất 
nhiên đối với các doanh nghiệp mà trình độ công nghệ thiết bị hiện đại hơn 
thì việc áp dụng ISO 9000 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và đơn 
giản hơn. 
- Quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối 
lượng công việc phải thực hiện trong quá trình áp dụng càng nhiều. 

- Chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm: Đây không phải là 
một điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với mức độ 
thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9000 tại các tổ chức, công ty. 


Những khó khăn khi doanh nghiệp tự xây dựng quản lý chất lượng 

Doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện và áp dụng ISO 9000, tuy 
nhiên điều này sẽ khiến doanh nghiệp gặp một số khó khăn sau đây: 

- Mắt nhiều thời gian trong việc nghiên cứu tìm hiểu các yêu cầu của 
tiêu chuẩn. Tuy nhiên điều này có thể khắc phục bằng cách tham gia các lớp 
tập huấn về ISO 9000 do các tổ chức chuyên môn tiến hành. 

- Không khách quan khi đánh giá thực trạng của mình và so sánh với 
các yêu cầu của tiêu chuẩn đặt ra. 


177 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


- Mất nhiều thời gian trong việc mày mò tìm hướng đi và tiễn hành 
các bước thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý ISO 9000. 

- Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận 
gần như không được thực hiện có hiệu quả. 

- Chính vì vậy, một tổ chức hỗ trợ có kinh nghiệm và chuyên môn sẽ 
giúp các tổ chức rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian tiễn tới chứng nhận, 
giúp các doanh nghiệp đi đúng hướng và tránh được những tác động tiêu 
cực do tiến hành những hoạt động kém hiệu quả. 


7.1.6. Hồ sơ chất lượng của hệ thống ISO 9000 


Hình 7.7. Hồ sơ chất lượng của Hệ thống ISO 9000 


Mô tả hệ thống chất lượng theo chính sách và 
các mục tiêu chất lượng đã đề ra 


Mô tả các hoạt động cần thiết cho 
từng bộ phận chức năng để thực 
hiện các yêu cầu của hệ thống chất 


. Các thủ tục? lượng. 


Các hướng dẫn công việc Các chỉ dẫn công việc, các phương 
Các biểu mẫu . : sả Z 
Hằxg - “” pháp, các bản vẽ, các biêu mâu, các 


báo cáo. 


Hồ sơ chất lượng của hệ thống ISO 9000 hay còn gọi là hệ thống tài 
liệu chất lượng bao gồm: 


- Số tay chất lượng 

- Các thủ tục quá trình 

- Bản hướng dẫn công việc 

- Các biểu mẫu và hồ sơ 

Sổ tay chất lượng: Đây là tài liệu cung cấp những thông tin nhất quán 
cả cho nội bộ và bên ngoài về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Sổ tay 


178 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


chất lượng mô tả tổng quát về hệ thống chất lượng, bao gồm chính sách và 
mục tiêu chất lượng; cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; cam kết của ban giám 
đốc; danh mục một số thủ tục quá trình chính thực hiện các yêu cầu của các 
tiêu chuẩn chất lượng. Số tay chất lượng được dùng như một cắm nang 
thường xuyên để triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng. 

Các thủ tục (quy trình) dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn: 
Là thành phần chính của hệ thống tài liệu chất lượng, mô tả cách thực hiện 
các hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp dựa trên các yêu cầu của bộ tiêu 
chuẩn chất lượng. 

Quy trình có hai dạng: 

* Quy trình hệ thống quản lý chất lượng. 
* Quy trình kỹ thuật. 

Bản hướng dẫn công việc mô tả chỉ tiết các động tác thực hiện một 
công việc của một nhiệm vụ hoặc một chức năng cụ thê. 

Biểu mẫu là một loại tài liệu đã được các bộ phận trong doanh nghiệp 
soạn thảo trước dưới dạng mẫu in sẵn, khi sử dụng chỉ cần điền vào những - 
khoảng trống. Biểu mẫu có thể là biểu (như các biểu đồ), bảng (như bảng 
thống kê), thẻ (như thẻ kho), hoặc phiếu (như phiếu xuất, nhập kho). 

Hồ sơ là một loại văn bản mang tính chất như một loại chứng cứ, là 
“tài liệu công bố các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt 
động được thực hiện”. Hồ sơ thường được dùng để giải trình và chứng minh 
các hoạt động. 


7.1.7. Vai trò, lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 


Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là một hệ thống có nhiều ưu 
điểm và được áp dụng rộng rãi, có thể coi hệ thống này là một tắm giấy 
thông hành để cho các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường. 

Được xây dựng trên triết lý nếu hệ thống sản xuất tốt, quản lý tốt thì 
sản phẩm, dịch vụ của hệ thống sản xuất ra là tốt. 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 lấy phòng ngừa làm mục tiêu 
chính cho các hoạt động trong doanh nghiệp. 


179 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 rất cần thiết để có thể cung 
cấp những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt cho xã hội. 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 giúp các doanh nghiệp tăng 
năng suất, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp và có bằng 
chứng để chứng minh với khách hàng là những sản phẩm, dịch vụ sản xuất 
ra đều phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết. 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 sẽ làm tăng uy tín của doanh 
nghiệp, đây chính là giá trị vô hình mà hệ thống đó đem lại vì thông qua 
việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9000 doanh 
nghiệp sẽ có bằng chứng đảm bảo với khách hàng là các sản phẩm của họ 
sản xuất ra phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết. 

Doanh nghiệp sẽ tăng được uy tín của công ty về đảm bảo chất 
lượng: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 sẽ cung cấp 
bằng chứng khách quan để chứng minh chất lượng sản phẩm, dịch vụ của 
công ty và chứng minh cho khách hàng thấy được mọi hoạt động của công 
ty đều được kiêm soát. 

Dưới đây là một số lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng và duy trì hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008: 

- Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng. 

- Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất. 

- Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chỉ phí (giảm 
lãng phí). 

- Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng. 

- Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát 
được nhà cung cấp. 

- Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu 
khách hàng. 

- Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước 

- Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách 
nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc. 


- Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. 


180 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


7.2. QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG THEO TIỂU CHUẢN SA 8000 
7.2.1. Khái niệm SA 8000 (Social Accountability 8000) 


SA 8000 là tiêu chuẩn đưa các yêu cầu về trách nhiệm xã hội do Hội 
đồng Công nhận Quyển ưu tiên Kinh tế (nay là tổ chức Trách nhiệm Quốc tế 
SAI) được ban hành lần đầu vào năm 1997. Cuối tháng 12 năm 2001, tiêu 
chuẩn SA 8000 phiên bản 2001 ra đời. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế được xây 
dựng nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu, tiêu chuẩn này được xây 
dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên 
hiệp quốc về Quyển Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. 

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các nước công nghiệp và cho 
cả các nước đang phát triển, có thể áp dụng cho các công ty lớn và các 
công ty có quy mô nhỏ... Tiêu chuẩn SA 8000 cũng cung cấp phương tiện 
cho các công ty, các chuyên giá đánh giá và các bên hữu quan có thể cải 
thiện được điều kiện làm việc. Mục đích của SA 8000 không phải để 
khuyến khích hay chấm dứt hợp đồng với các nhà cung cấp, mà cung cấp 
hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống 
và làm việc. 

SA 8000 cho phép các doanh nghiệp có thể làm được những gì tốt 
đẹp nhất: áp dụng hệ thống quản lý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra và đảm 
bảo lợi nhuận liên tục. Công việc chỉ có thể được thực hiện tốt khi có một 
môi trường thuận lợi, và sự ra đời của tiêu chuẩn quốc tế SA 8000 chính là 
để tạo ra một môi trường đó. : 

Thuật ngữ “Trách nhiệm xã hội” trong tiêu chuẩn SA 8000 để cập 
đến điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan như: Lao động trẻ em; Lao 
động cưỡng bức; An toàn sức khoẻ; Tự do hội họp và thoả ước lao động tập 
thể; Kỷ luật; Thời gian làm việc; Thù lao và Hệ thống quản lý. 


1.2.2. Lợi ích của SA 8000 
SA 8000 có những lợi ích cơ bản sau: 


181 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Về thị trường 

- Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu 
sự tuân thủ SA 8000 như là một điều kiện bắt buộc, 

- Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng, 


- Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong 
hoạt động trách nhiệm xã hội, 


- Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tô 
quan trọng nhât trong một tô chức, 

- Hấp dẫn đối với các nhân viên và những người tham gia tuyển vào 
tổ chức, đặc biệt trong trường hợp thị trường lao động đang có sự cạnh tranh 
mãnh mẽ như hiện nay, 

- Nâng cao tinh thần và sự trung thành của nhân viên với tô chức nhờ 
điều kiện làm việc tốt hơn, 

- Giảm thiêu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý Nhà nước. 
* Về kinh tế 

- Tránh được các khoản tiền phạt đo vi phạm quy định pháp luật về 
trách nhiệm xã hội, 

- Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao 
động và bệnh nghề nghiệp, 

- Giảm mức độ vắng mặt của nhân viên và thay đổi về nhân sự, 

- Hạn chế các tôn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp. 

* Quản lý rủi ro 

- Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu 
thiệt hại, 

- Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hằng năm, 

- Thúc đây quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm 
(nếu có), 

- Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận: 

+ Được sự đảm bảo của bên thứ ba, 


182 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


+ Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại, 


+ Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá. 


* Lợi ích đứng trên quan điểm của khách hàng 

- Nếu công ty đã có các thủ tục giám sát nhằm đảm bảo các sản phẩm 
của mình được bán ra đứng tên và nhãn mác của công ty mình được tạo ra 
đáp ứng với mong đợi của khách hàng, thì tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ làm giảm 
thiêu chi phí giám sát. 

- Áp dụng tiêu chuẩn này tạo ra sự tin tưởng cao hơn rằng các sản 
phẩm và dịch vụ được tạo ra trong một môi trường làm việc an toàn và 
công bằng. Các yêu cầu cải tiến liên tục và sự cần thiết tiến hành đánh 
giá định kỳ của bên thứ ba là cơ sở để nâng cao hình ảnh và uy tín của 
công ty. 

* Lợi ích đứng trên quan điểm của nhà cung cấp 

- Trong môi trường kinh doanh mà vấn đề xã hội đang ngày càng trở 
nên quan trọng thì SA 8000 chính là cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh, 
thu hút nhiều khách hàng hơn và xâm nhập được vào thị trường mới, đồng 
thời đem lại cho công ty cũng như các nhà quản lý “sự yên tâm về mặt trách 
nhiệm xã hội”. 

- Áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 có thể giảm chỉ phí quản lý các yêu 
cầu xã hội khác nhau. 

- Tiêu chuẩn SA 8000 tạo cho công ty có một chỗ đứng tốt hơn trong 
thị trường lao động. Cam kết rõ ràng về các chuân mực đạo đức và xã hội 
giúp cho công ty có thể dễ dàng thu hút nhiều nhân viên được đào tạo và có 
kỹ năng. Đây là yếu tố được xem là “chìa khoá cho sự thành công” trong 
thời đại mới. 

- Cam kết của công ty về phúc lợi cho người lao động sẽ làm tăng 
lòng trung thành và cam kết của họ đối với công ty. Điều này không những 
giúp công ty tăng được năng suất mà còn có được mối quan hệ tốt hơn với 
khách hàng và có được các khách hàng trung thành. 


183 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Đối với công chúng 

- Tin vào giá trị nhân bản. 

- Tăng nhận thức về thực tiễn kinh doanh và tác động của chúng đối 
với sản phâm/dịch vụ được sản xuất ra. 

- Nhận thức về các vấn đề xã hội và đạo đức. 

- Nhận thức về các vấn đề môi trường. 


- Nhận thức về các vân đê về sức khoẻ và an toàn. 


7.2.4. Các bước thực hiện SA 8000 


Các bước thực hiện SA 8000 bao gồm: 

- Lãnh đạo cam kết. 

- Đánh giá và lập kế hoạch. 

- Thiết lập hệ thống trách nhiệm xã hội và tài liệu. 
- Áp dụng hệ thống. 

- Đánh giá, cải tiến. 

- Chứng nhận. 


7.3. HỆ THÓNG QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG Q-Base 


Mỗi hệ thống như Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM), Hệ 
thống không sai lỗi (Zero Defect), Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9000 
đều có mục tiêu và nội dung yêu cầu khác nhau, chăng hạn hệ thống đảm 
bảo chất lượng trình bày trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 9002 và 
ISO 9003 nhằm giới thiệu một mô hình quản lý chất lượng có mục tiêu là 
đem lại lòng tin cho khách hàng rằng họ sẽ nhận được sản phẩm đáp ứng 
đúng yêu cầu. Hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000 đã được thừa 
nhận và áp dụng trên quy mô toàn cầu. Đến giữa năm 1995, trên 100.000 
chứng chỉ áp dụng ISO 9000 đã được cấp cho các công ty hoạt động trên 86 
quốc gia. Lợi ích của việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9000 đã 
được khẳng định. Tuy nhiên các yêu cầu đề ra trong ISO 9000 có thế quá 
cao đối với công ty đang mới bước đầu thực hiện các biện pháp quản lý chất 


184 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


lượng và đặc biệt đối với các xí nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên các xí nghiệp 
này không thể bỏ qua công tác quản lý chất lượng nếu như họ muốn có vị trí 
trên thương trường. 

Đề đáp ứng nhu cầu trên, Tổ chức Telare của New Zealand đã đưa ra 
hệ thống quản lý chất lượng có tên gọi là Q-Base. Hệ thống Q-Base có cùng 
nguyên lý như ISO 9000 nhưng đơn giản hơn và dễ áp dụng hơn. Kẻ từ khi 
hệ thống này được tuyên truyền phô biến ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp 
kinh doanh và dịch vụ, chế biến đã đăng ký xin được hướng dẫn xây dựng 
Hệ thống chất lượng Q-Base thông qua các Chỉ cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. 


7.3.1. Giới thiệu chung về Hệ thống chất lượng Q-Base 


Hệ thống chất lượng Q-Base đưa ra các chuẩn mực cho một loại hình 
nệ thống chất lượng và có thể áp dụng rộng rãi cho các lĩnh vực công nghiệp 
và kinh tế. 

Hệ thống Q-Base đề cập các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý chất 
ượng: chính sách và chỉ đạo về chất lượng, xem xét hợp đồng với khách 
tàng, kiểm soát thành phẩm, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào 
ạo, cải tiến chất lượng. Hệ thống Q-Base là tập hợp các kinh nghiệm quản 
ý chất lượng đã được thực thi tại New Zealand và một số quốc gia khác như 
Australia, Canada, Thuy Điển, Đan Mạch. Các nước trong khối ASEAN 
;ũng rất quan tâm đến Q-Base. 

Hệ thống chất lượng Q-Base chưa phải là tiêu chuẩn quốc tế như ISO 
)000 nhưng đang được thừa nhận rộng rãi, làm chuẩn mực để chứng nhận 
sác hệ thống đảm bảo chất lượng. Hệ thống Q-Base sử dụng chính các 
\guyên tắc của ISO 9000 nhưng đơn giản và dễ hiểu hơn. Mặc dù đơn giản 
zà dễ áp dụng, nhưng Hệ thống chất lượng Q-Base có đầy đủ những yếu tố 
ơ bản của một hệ thống chất lượng, giúp doanh nghiệp kiểm soát được các 
ĩnh vực chủ chốt trong hoạt động của mình. Nó tập trung vào việc phân 
ông trách nhiệm và giao quyền hạn và khiến cho tất cả nhân viên chịu trách 
thiệm về hàuh động của Iuình. 


185 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hftp:/www.lrc-tu.edu.Vn 


7.3.2. Các trường hợp áp dụng Hệ thống Q.Base 
- Hướng dẫn để quản lý chất lượng: 


- Theo hợp đồng giữa công ty và khách hàng (bên thứ nhất và bên 
thứ hai); 


- Chứng nhận của bên thứ ba. 


7.3.2. Các điều khoản chính của Hệ thống chất lượng Q.Base 

1. Quản lý hệ thống chất lượng 

2. Kiểm soát các tài liệu chủ yếu 

3. Yêu cầu của khách hàng 

4. Mua hàng 

5. Đào tạo và hướng dẫn công việc. 

6. Kiểm tra kiểm soát công việc không phù hợp tiêu chuẩn 

7. Cải tiến chất lượng 
7.3.4. Lợi ích của việc áp dụng và được chứng nhận phù hợp Q-Base 

Đạt được chứng nhận phù hợp Q-Base, các tổ chức có những lợi ích 
sau đây: 

* Đối ngoại: 

- Một hệ thống chất lượng có hiệu quả trở thành một ưu thế trong 
môi trường cạnh tranh hiện nay. 

* Đối nội: 

- Tăng lợi nhuận nhờ việc hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chỉ phí bảo 
trì, tái chê giảm lãng phí; 

- Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chủ yếu; 

- Tăng cường kỷ luật lao động. 
7.3.5. Xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng Q.Base 


Xây dựng hệ thống chất lượng Q.Base có thể được tiến hành theo các 
giai đoạn sau: 


Giai đoạn l. Phân tích tình hình và lập kế hoạch. 


- Lãnh đạo công ty xác định rõ vai trò của chất lượng và định hướng 
hoạt động của công ty. 


186 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Lãnh đạo có quyết tâm xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng 
trong công ty. 

- Tổ chức quản lý việc xây dựng và thực hiện hệ thống chất lượng 
thông qua việc thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai. 

- Xây dựng nhận thức về Q-Base trong công ty, tổ chức việc đào tạo 
cho các thành viên trong ban chỉ đạo. 

- Quy định phạm vi áp dụng của hệ thống chất lượng. 

- Khảo sát hệ thống quản lý chất lượng hiện có, các yêu cầu chính 
sách chất lượng, thủ tục, quy định, quy trình công nghệ hiện hành tại các 
đơn vị. 

- Lập kế hoạch xây dựng và thực hiện Q-Base, phân công nhiệm vụ, 
trách nhiệm và quyên hạn. 

Giai đoạn 2. Xây dựng Hệ thống chất lượng và triên khai áp dụng. 

- Đào tạo cho từng cấp vẻ Hệ thông chất lượng Q-Base và về phương 
pháp xây dựng các văn bản cho hệ thống chất lượng. 

- Viết chính sách và mục tiêu chất lượng dựa trên yêu cầu của 
Q-Base và mục tiêu sản xuất kinh doanh. 

- Viết các thủ tục và chỉ dẫn công việc theo các điều của Q-Base. 

- Viết số tay chất lượng của công ty. 

- Đào tạo về các phương pháp và thủ tục đã được thành lập cho các 
thành viên có liên quan. 

- Công bố chính sách chất lượng và chỉ thị của công ty về việc thực 
hiện các yêu cầu của hệ thống chất lượng. 

- Quyết định ngày áp dụng hệ thống mới và gửi hướng dẫn thực hiện. 
Có thể áp dụng thí điểm. 

- Thử nghiệm hệ thống mới trong một thời gian. 

Giai đoạn 3: Hoàn chỉnh. 

- Công ty tổ chức đánh giá nội bộ để khẳng định sự phù hợp và hiệu 
lực của hệ thống chất lượng. 

- Công ty đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

- Công ty có thê nhờ một tô chức bên ngoài, có thể là tổ chức chứng 
nhận, đến đánh giá sơ bộ. 

- Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

- Làm đơn xin chứng nhận. 


187 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


7.4. HỆ THÔNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẢM THEO TIÊU ) 
CHUAN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2005 Food saƒfety managemen( ~ 
systems)? 


7.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ISO 22000:2005 


An toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề được quốc tế quan tâm 
trước sự bùng nỗ về nhiễm độc thực phẩm. Kết quả nghiên cứu khoa học 
cho thấy: “Dioxin, một hoá chất gây ung thư được phát hiện trong thịt gia 
súc, gia cầm và trứng. Listeria là một loại trực khuẩn gây bệnh thường được 
phát hiện trong các sản phẩm tươi sống bao gồm các loại thịt nguội, pho mát 
và xúc xích”. Năm 1999, sự kiện nhiễm khuẩn Listeria ở Mỹ đã gây ảnh 
hưởng tới hàng trăm người và 20 người chết do ăn phải xúc xích. Sau đó, 
Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) và Ban kiểm tra và an 
toàn thực phẩm (FSIS) đã yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm đồ nguội, đồ 
ăn nhanh phải đánh giá lại phương pháp quản lý an toàn thực phẩm. Đồng 
thời, các nhà sản xuất phải tiến hành các hành động khắc phục cần thiết và 
xác định mối nguy về Listeria. 

Trước đó, Ủy ban thực phẩm Codex đã ban hành hệ thống HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point: Hệ thống phân tích các mỗi 
nguy và điểm kiểm soát tới hạn) như một công cụ quản lý an toàn thực 
phẩm. Đây là một phương pháp khoa học và có hệ thống để xác định, đánh 
giá và kiểm soát các mối nguy trong quá trình chế biến, sản xuất, bảo quản 
và sử dụng thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn khi tiêu thụ. 

Tại Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn —~ Đo lường - Chất lượng đã 
quy định kê từ tháng 6/2005 những cơ sở đạt yêu cầu của HACCP mới 
được phép sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc 10 nhóm thực phâm 
có nguy cơ cao. Đó là thịsản phẩm từ thịt; sữa/sản phẩm từ sữa; 
trứng/sản phâm từ trứng; thủy sản tươi sông/chê biên; kem, nước đá/nước 
khoáng; các loại thục phâm chức năng, bô sung, phụ gia...; thực phẩm 
chê biên đê ăn ngay; thực phâm đông lạnh; sản phẩm từ đậu nành vả vuôi 
cùng là rau, củ, quả có thê ăn ngay. Ngày 4/1/1997, Tông cục 


? Hoàng Mạnh Lũng — Đại học Mở bán công Thành phố Hỗ Chí Minh. 


188 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã ban hành Quyết định số 
05/TĐC-QĐ: Hướng dẫn chung về những nội dung cơ bản của điều kiện 
thực hành sản xuất tốt (GMP: Good Manuƒacturing Practice) áp dụng 
trong các cơ sở sản xuất thực phẩm. Nhìn chung, một cơ sở sản xuất thực 
phâm đều chịu chi phối bởi yêu cầu về HACCP và các quy định thực 
hành hiện đang triển khai áp dụng. 

Ngày 1/9/2005, Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO 
(International Organization ƒor Standardization) đã chính thức ban hành 
tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn này do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 
soạn thảo. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dủng lẫn các bên quan tâm trên phạm 
vi toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được nhìn nhận như sự tích 
hợp giữa HACCP và GMP trong sản xuất thực phẩm. Qua đây tạo điều kiện 
hợp nhất và đơn giản hóa từng bước khi áp dụng các hệ thống quản lý cùng 
được triển khai trong một tô chức. 

Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 
tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí đối với các tổ chức; đặc biệt khi 
phải vận hành một một lúc ISO 9001:2000, HACCP, GMP. 


7.4.2. Các yếu tô của ISO 22000:2005 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra 4 yếu tố chính đối với một hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm. Các yếu tố này đảm bảo an toàn thực 
phẩm trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm (Ƒood chain) từ khâu đầu tiên 
đến khi tiêu thụ sản phẩm. Bốn yếu tố chính của tiêu chuẩn này là: 
7.4.2.1. Trao đỗi thông tìn “tương hỗ” (interactive cormmunication) 

Các thông tin “tương hỗ” rất cần thiết nhằm đảm bảo các mối nguy 
được xác định và kiểm soát một cách đầy đủ ở mỗi giai đoạn trong suốt chuỗi 
cung ứng thực phẩm. Trao đổi thông tin với khách hàng và các nhà cung ứng 
về các mối nguy đã được xác định và các biện pháp kiểm soát hướng đến đáp 
ứng công khai các yêu cầu của khách hàng. Quá trình trao đổi thông tin trong 
chuỗi cung ứng thực phẩm được cụ thê hóa như hình 7.8. 


7.4.2.2. Quản lý hệ thỗng 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết lập, vận hành và luôn 
cập nhật trong bộ khung của một hệ thống quản lý đã được cấu trúc đồng 
thời thống nhất với toàn bộ hoạt động quản lý chung trong một tổ chức. 


189 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Điều này giúp tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và các bên quan tâm. Tiêu 
chuẩn quốc tế này được liên kết với tiêu chuẩn ISO 9001 để tăng cường tính 
tương thích giữa hai tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này vẫn có thể áp 
dụng một cách độc lập với các hệ thống quản lý khác khi điều hành quản lý 
tại một cơ sở sản xuất thực phẩm. 


190 


Hình 7.8: Ví dụ về thông tin trong chuỗi cung ứng thực phẩm 


Nhả sản xuất t:ưỐc bảo vệ 


“hư cai icon ĐC 


Chủ tnch MÔ ri khổng c†z r¿ các đọng 
Ì tông trì k/020 ^Ê treo ch; đợc .Š chéz 
mau trưng c9/2 Cun2 Ứrg sã ne v7! têu 

412 


Nhà bán lẻ, cung cấp dịch vụ 
thưcphãm và ngườ bán thực phấm - 


a Nhà sản xuất trước bảo vệ 
Ä- „ thực vật, phản bón và thú, 
5 ỷ 

= Chưỗi cong Ủng thực 

E ... präm đe sản xuất chất _. 
nộ] tổ sung vá pnụ gia 

5Š ""' Nhà vật: tải vã tên đừ ˆ ` 


ủn về 


„ 


Cơ quan có thẩm 


` 


Chú 0Ych “4É jyn" khở0 CHỉ rổ các đê" 
thông ti! tưƠ2g ^0 reo CHIŠ/ đc sa Crre2 
nha trd;g cnuỗ cu"22 Ủ”g sa ngư? cê„ 
“2 


Nguồn: ISO 2000:2005 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


7.4.2.3. Các chương trình tiên quyết (PRPs: Prerequisife prograrmmes) 

Các chương trình tiên quyết —- PRPs — là các điều kiện cơ bản và hoạt 
động cần thiết để duy trì một môi trường vệ sinh xuyên suốt chuỗi cung ứng 
thực phẩm. Các điều kiện và hoạt động này cần phù hợp với yêu cầu sản 
xuất, sử dụng và cung cấp sự an toàn đối với sản phẩm cuối cùng cũng như 
người tiêu dùng. PRPs là một trong những chuẩn mực “cần và đủ” để các cơ 
sở đủ điều kiện tham gia sản xuất thực phẩm. Quy định về PRPs có quan hệ 
chặt chẽ với các quy định về GMP, GAP, GVP, GHP, GPP, GDP, GTP. 


7.4.2.4. Các nguyên tắc của HACCP: (Ha¿ard Analysis and Crifical Control Poin®s) 

HACCP nghĩa là hệ thống phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm 
soát trọng yếu. Nó là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và có tính hệ 
thống cho sự nhận biết, xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo, 
gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo rằng thực 
phẩm là an toàn khi tiêu dùng (tức là nó không có mối nguy hại không thể 
chấp nhận cho sức khoẻ). Hệ thống này nhận biết những mối nguy hại có 
thể xảy ra trong quá trình sản xuất thực phẩm và đặt ra các biện pháp kiểm 
soát để tránh những mối nguy xảy ra. 

* Mối nguy là gì và mỗi nguy chủ yếu của thực phẩm là gì? 

Mối nguy được định nghĩa như tác nhân hoặc điều kiện sinh học, hoá 
học hoặc vật lý, thực phẩm có khả năng gây ra hậu quả có hại cho sức khoẻ. 
Ví dụ, mối nguy của thực phẩm là các mảnh kim loại (thuộc vật lý), thuốc 
trừ sâu (thuộc hoá học) và chất gây ô nhiễm thuộc vi trùng học như vi khuẩn 
pathogenic (thuộc sinh học). Nguy cơ đáng kể hơn đối đầu với công nghiệp 
thực phẩm ngày nay là các chất ô nhiễm thuộc vi trùng học, như khuẩn 
Salmonella, E. coli O157:H7, Lysteria Compylobacter, và Clostridium 
Botulium. 

* Tại sao HẠCCP lại có ý nghĩa quan trọng 

HACCP quan trọng bởi vì nó kiểm soát mối nguy tiềm tàng trong sản 
xuất thực phẩm. Thông qua việc kiểm soát những rủi ro thực phẩm chủ yếu, 
như chất gây ô nhiễm thuộc vi trùng học, hoá học và vật lý, các nhà sản xuất 
có thể đảm bảo sản phẩm của họ tốt, an toàn hơn cho người tiêu dùng. Với 


191 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


sự giảm bớt mối nguy thực phẩm, việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng sẽ được 
củng cô. 

* So sánh HACCP với những cách tiếp cận truyền thống để kiểm 
soát an toàn thực phâm như thế nào? 

Những chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm truyền thống nói 
chung dựa trên sự kiếm tra “ảnh chụp nhanh” và việc nghiên cứu thành 
phâm tức là cách tiệp cận. “quan sát, phát hiện và tiếp xúc” tin tưởng vào 
phát hiện môi nguy hại tiêm tàng hơn là ngăn chặn. Những cách tiêp cận 
này có giới hạn của chúng, ví dụ, chiều dài thời gian yêu cầu thu được kết 
quả, sự bất lực của chúng dự báo những vấn đề an toàn thực phẩm tiềm 
tàng, chi phí cao chịu bởi việc nghiên cứu thành phẩm, và khó khăn cho việc 
tập hợp và nghiên cứu đủ ví dụ tiêu biểu để thu được thông tin có ý nghĩa và 
tiêu biểu. 

Với hệ thống HACCP, an toàn thực phẩm thích hợp nhất vào đề 
cương của phương pháp hơn là hệ thống không hiệu lực của phương pháp 
nghiên cứu thành phẩm. Bởi vậy, hệ thống HACCP cung cấp phương pháp 
mang lại lợi nhuận hơn và ngăn ngừa cho an toàn thực phẩm. Kinh nghiệm 

"của một vài quốc gia cho biết việc áp dụng hệ thống HACCP dẫn đến việc 
phòng ngừa có hiệu quả hơn bệnh tật từ sản phẩm. Ví dụ, ở Mỹ, theo Cơ 
quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, ứng dụng của HACCP cho 
máy chế biến cá được đánh giá ngăn chặn khoảng chừng 20 đến 60% bệnh 
do hải sản gây ra. 

* HẠCCP có những nguyên tắc cơ bản sau: 

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mỗi nguy hại 

Xác định các mối nguy tiềm ẩn ở mọi giai đoạn ảnh hưởng tới an 
toàn thực phẩm từ sơ chế, chế biến, phân phối cho tới khâu tiêu thụ cuối 
cùng. Đánh giá khả năng xuất hiện các mối nguy và xác định các biện pháp 
kiêm soát chúng. 

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical 
Control Points). Xác định các điểm kiểm soát tới hạn tại từng công đoạn của 
chuỗi cung ứng thực phẩm cần được kiểm soát để loại bỏ các mối nguy hoặc 
hạn chế khả năng xuất hiện của chúng. 


192 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Nguyên tắc 3: Xác lập các ngưỡng tới hạn 

Xác định các ngưỡng tới hạn không được vượt quá nhằm đảm bảo 
chống chế có hiệu quả các điểm kiểm soát tới hạn. 

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới 
nạn. Xây dựng hệ thống các chương trình thử nghiệm hoặc quan sát nhằm 
ziám sát tình trạng của các điểm kiểm soát tới hạn. 

Nguyên tắc 5: Xác định các hoạt động khắc phục cần phải tiến hành 
chỉ hệ thống giám sát cho thấy tại một điểm kiểm soát tới hạn nào đó không 
lược thực hiện đầy đủ. 

Nguyên tắc 6: Xác lập các thủ tục kiểm tra để khẳng định hệ thống 
HACCP đang hoạt động có hiệu quả. 

Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, 
oạt động của chương trình HACCP phù hợp với các nguyên tắc trên và các 
ước áp dụng chúng. 

1.4.3. Tương ứng giữa hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 
2000:2005 với ISO 9001:2005, các quy định thực hành hiện đang áp 
dụng và HACCP 


Bảng 7.2: Tương ứng giữa ISO 22000:2005 với ISO 9001:2000 
về các điều khoán chủ yếu 


1SO 22000:200S ISO 9001: 2000 


L4 | Hệ thống quản chất lượng —, 
Quân ý ngiỗ lực L6 |Qunngônire — —” 
Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn | 7 


Xác định giá trị sử dụng, kiểm tra xác Ỹ Đo lường, phân tích và cải tiến, 


Tiêu chuẩn trích dẫn 
Thuật ngữ và định nghĩa 
Hệ thống quảa lý an toàn TP 


Trách nhiệm của lãnh đạo 


nhận và cải tiên hệ thông quảa lý an 
toàn thực phẩm 
Nguồn: ISO 22000:2005 


193 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


Bảng 7.3. Tương ứng giữa các chương trình tiên quyết (PRPs) 
với các quy định thực hành hiện đang áp dụng trên thế giới 


Các chương trình tiên quyết Các quy định thực hành 

(PRPs) theo ISO 22000:2005 hiện đang áp dụng trên thế giới 
PRPs có thể áp dụng một hoặc | - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt - Goođ 
nhiêu các quy định thực hành | Agricultural Practice (GAP). 
tùy theo phân đoạn của chuỗi 
cung ứng thực phẩm. 


- Thực hành công tác thú y tốt - 
Good Veterinarian Practice (GVP). 

- Thực hành sản xuất tốt - 
Good. Manưfactwing Practice GMP). 

- Thự hành vệ sinh tốt - 
Good Hygienic Practice (GHP). 


- Thực hành sản xuất tốt - 
GŒood Production Practice (GPP). 
- Thực hành phân phối tốt - 
Good Distribution Practice (GDP). 


- Thực hành trao đổi mua bán tốt - Good 
Trading Practice (GTP). 


Bảng 7.4: Tương ứng giữa HACCP với ISO 22000:2005S 


Những nguyên Những bước áp dụng ISO 22000:200S 
tắc của HACCP HACCP 


Thành lập nhóm| BướcI 7.3.2{Nhóm an toàn TP 


Xác định mục đích an. Mục đích sử dụng 
dụng. 


Thiết lập hồ sơ dây| Bước4 | 7.3.5.1|Sơ đồ dây chuyền sản xuất 
chuyển sản xuất Bước 5 

Thẩm định sơ đồ dây 

chuyên sản xuất so với 


thực tế sản xuất. 


Bước 6 7.4|Phân tích mỗi nguy 
7.4.2|Liệt kê mỗi nguy 
7.4.3|X.định mức ch.nhận 
7.4.4|Đánh giá mối nguy 
Lựa chọn và đánh giá các 
b.pháp kiểm Soát 


Xác định các điểm| Bước? 7.6.2|ÌXác định các điểm kiểm soát 
kiêm soát tới hạn. ï 


Xác định các điểm kiểm 


194 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


l 


ên tắc 5: Bước10 76.5|Hành động khi kết quả theo 
Xác định các hoạt động|khắc phục. dõi vượt quá ngưỡng giới 
khắc phục cần tiến hành hạn. 
khi hệ thống giám sát 
cho thấy tại một điểm 
kiểm soát tới hạn nào đó 
không được thực hiện 
đầy đủ. 


M 7.8|Lập kế hoạch kiểm tra xác 

Bước12 4.2|Các yêu câu của hệ thống tài 
7.7| liệu. 

Cập nhật các thông tin sơ bộ 

và tài liệu đặc trưng của 

PRPs và kế hoạch HACCP. 


1.4.4. Triển khai ISO 22000:2005 tại các cơ sở sản xuất thực phẩm 


Để triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 
tại các cơ sở sản xuất thực phẩm có thể tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng: Lãnh đạo 
cần thấu hiểu ý nghĩa của ISO 22000:2005 đối với phát triển tổ chức, định 
hướng các hoạt động, xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể. 

Bước 2: Lập nhóm quản lý an toàn thực phẩm: Áp dụng 
ISO 22000:2005 cần thành lập một nhóm quản lý an toàn thực phẩm. Nhóm 
này bao gồm trưởng nhóm và đại diện của các bộ phận trong phạm vi áp 
dụng ISO 22000:2005. Trưởng nhóm an toàn thực phẩm thay mặt lãnh đạo 
cơ sở sản xuất chỉ đạo áp dụng hệ thống theo ISO 22000:2005 và chịu trách 
nhiệm về lĩnh vực này. 


195 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Bước 3: Đánh giá thực trạng của cơ sở sản xuất thực phẩm so với 
các yêu cầu của tiêu chuẩn: Cần rà soát các hoạt động, xem xét yêu cầu và 
mức độ đáp ứng hiện tại của cơ sở sản xuất thực phẩm. Đánh giá này làm 
nền tảng để hoạch định những nguồn lực cần thay đổi hay bổ sung. Qua đó, 
cơ sở sản xuất thực phẩm xây dựng các chương trình, dự án chỉ tiết nhằm 
đảm bảo kiểm soát các mối nguy hướng đến an toàn thực phẩm vào mọi thời 
điểm khi tiêu dùng. 

Bước 4: Huấn luyện đào tạo với nhiều chương trình thích hợp với 
từng cấp quản trị cũng như nhân viên. Nội dung đào tạo chính bao gồm ISO 
22000:2005, ISO 9000:2005, HACCP, GMP và/hoặc GAP và/hoặc GVP 
và/hoặc GHP và/hoặc GPP và/hoặc GDP và/hoặc GTP, ISO/TS 220/4. 
Chương trình huấn luyện đào tạo có thể thực hiện gắn liền với các hệ thống 
khác (như ISO 9001:2000 và/hoặc ISO 14001:2004 và/hoặc SA 8000:2001 
và/hoặc OHSAS 18001:1999) dưới hình thức tích hợp các hệ thống quản lý 
trong một cơ sở sản xuất thực phẩm. 

Bước 5: Thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 22000:2005: Hệ thông 
tài liệu được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và 
các yêu cầu điều hành của cơ sở sản xuất thực phẩm bao gồm: 

« Chính sách an toàn thực phẩm. 

s Các mục tiêu về an toàn thực phẩm. 

« Các quy trình - thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn. 

s Các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. 

« Các tài liệu cần thiết để tổ chức thiết lập, triển khai và cập nhật có 
hiệu lực một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

Bước 6: Triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

- Phổ biến để tất cả nhân viên nhận thức đúng về hệ thống tài liệu 
theo ISO 22000:2005. 

e Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quy trình cụ thẻ. 

- Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các tài liệu đã được phê duyệt. 

Bước 7: Kiểm tra xác nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và 
chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận bao gồm: 


196 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


se Cơ sở sản xuất thực phẩm tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ, thắm 
định các kết quả kiểm tra xác nhận riêng lẻ, phân tích kết quả của các hoạt 
động kiểm tra xác nhận để xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết. 

s Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Cơ sở sản xuất thực phẩm có quyền 
lựa chọn tổ chức chứng nhận để đánh giá và cấp chứng chỉ. 

° Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và 
sự sẵn sàng của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đồng thời chuẩn bị cho 
cuộc đánh giá chính thức. 

Bước 8§: Đánh giá chứng nhận do tổ chức độc lập, khách quan tiền 
hành nhằm khẳng định tính phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và cấp giấy chứng nhận. 

Bước 9: Duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sau khi chứng 
nhận: Cơ sở sản xuất thực phẩm cần tiếp tục duy trì hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và không ngừng cải 
tiến hướng đến thỏa mãn công khai yêu cầu của khách hàng và các bên 
quan tâm. 

Để áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo 
ISO 22000:2005 cần các điều kiện như sau: 

‹ Cam kết của lãnh đạo đối với thực hiện chính sách an toàn thực 
phẩm và kiên trì theo đuổi đến cùng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là 
điều kiện quan trọng nhất đối với sự thành công của ISO 22000:2005. 

« Sự tham gia của nhân viên: Sự tham gia tích cực và hiểu biết của 
mọi thành viên trong cơ sở sản xuất thực phẩm đảm bảo hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm vận hành, duy trì và cải tiến có hiệu lực và hiệu quả. 

« Công nghệ hỗ trợ: ISO 22000:2005 được áp dụng cho mọi loại hình 
tổ chức. Tuy nhiên, ở các cơ sở sản xuất thực phẩm có công nghệ phù hợp 
với các yêu cầu của dây chuyền thực phẩm cũng như các PRPs áp dụng 
trong ISO 22000:2005 sẽ được nhanh chóng và thuận tiện hơn. 

‹ Chú trọng cải tiến liên tục: Các hành động cải tiến từng bước hay 
đổi mới đều mang lại lợi ích nếu được thực hiện thường xuyên đối với hệ 


_# 


thống quản lý an toàn thực phẩm c3z sá‹ cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực này. 


197 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


ISO 22000:2005 có một vai trò quan trọng trong đời sông hàng ngày. 
Tiêu chuẩn này trở thành một hướng dẫn cần thiết. Áp dụng ISO 
Z2000:2005 vào các cơ sở sản xuất thực phẩm góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống, đồng thời tạo ra sự ôn định trong xã hội trước nguy cơ 
nhiễm độc thực phẩm đang đứng trước tình trạng báo động cao. Hệ thống 
quản lý an toàn thực phâm theo ISO 22000:2005 giúp các cơ sở sản xuất 
thực phẩm cải tiến phương pháp làm việc; tuân thủ các yêu cầu pháp luật; 
giảm bớt nghĩa vụ pháp lý; giấy chứng nhận là bằng chứng khách quan về 
sự chuyên cần xứng đáng; cải thiện những cơ hội xuất khẩu và thâm nhập 
vào thị trường khó tính; nâng cao độ tin cậy đối với khách hàng: giảm bớt 
tần suất của các hoạt động kiểm tra; tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình 
ảnh cũng như uy tín của các cơ sở sản xuất thực phẩm trên thương trường. 


198 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


CHƯƠNG 8 
TIỂU CHUÁN HÓA VÀ ĐO LƯỜNG CHÁT LƯỢNG 


8.1. TIỀU CHUN HOÁ VÀ VAI TRÒ CỦA TIỂU CHUÂN HOÁ 
8.1.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hoá 


Có nhiều định nghĩa khác nhau thay đổi theo thời gian, phản ánh 
quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn. 

Hiện tại, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đưa ra một định nghĩa 
tiêu chuẩn được nhiều quốc gia, tổ chức công nhận rộng rãi, đó là: 

Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thỏa thuận và do một 
cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hướng 
dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động để sử dụng 
chúng và lặp đi lặp lại nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung 
cảnh nhất định. 

Khác với tiêu chuẩn, định nghĩa về tiêu chuẩn hóa không thay đổi 
nhiều, về bản chất tiêu chuẩn hóa là hoạt động bao gồm: đưa ra tiêu chuẩn 
và áp dụng tiêu chuẩn. 

Định nghĩa đầy đủ của ISO về Tiêu chuẩn hóa như sau: 

Tiêu chuẩn hóa là một hoạt động thiết lập các điều khoản về sử dụng 
chung và lặp đi lặp lại đối với những vấn đề thực tế hoặc tiềm ẩn, nhằm đạt 
được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định. 

Như vậy có thể hiểu Tiêu chuẩn hoá là một hoạt động nhằm cung cấp 
những giải pháp được sử dụng lặp đi lặp lại cho những hoạt động khoa học 
— kỹ thuật và kinh tế để đạt được mức độ nề nếp tối ưu trong điều kiện hiện 
có. Trong các hoạt động thực tế, khi phương pháp hoạt động có hiệu quả, 
chúng sẽ được ghi lại, cụ thể hoá thành một tập hợp các nguyên lý, quy định 
và quy tắc. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên những kết quả đã qua và sự 
chọn lọc những cái tốt nhất trong thực tiễn nhằm đảm bảo duy trì được các 
kết quả và hoạt động đó đúng như những lần trước đã xảy ra. Sự ra đời của 


199 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


tiêu chuẩn hoá cũng là một tất yếu nhằm hợp lý hoá các hoạt động do nó 
quy định vê các dãy kích cỡ sản phẩm, định mức về nguyên vật liệu, lao 
động, quy định, quy trình, quy phạm, thông số kỹ thuật, thủ tục thống nhất. 

Tiêu chuẩn hoá chính là quá trình xây dựng, công bố và tổ chức triển 
khai thực hiện hệ thống các tiêu chuẩn đã đề ra. Như vậy, tiêu chuẩn hoá 
nhằm duy trì nguyên trạng những đặc tính, những chỉ tiêu đã đạt được. Tiêu 
chuẩn hoá không chỉ đảm bảo cho sản phẩm, dịch vụ mà còn cả các công 
việc được duy trì thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quy định. Nhờ có tiêu 

chuân hoá mà hoạt động quản lý của doanh nghiệp có thể tối thiểu hoá được 
những sai lệch khỏi tiêu chuẩn, đảm bảo sự lặp lại của các hoạt động và kết 
quả thu được. 

Tiêu chuẩn hoá là phương cách quản trị theo các chuẩn mực. Tác 
động của nó lên đối tượng được thực hiện bằng cách thiết lập các định mức 
và các quy tắc. Trong các doanh nghiệp các định mức và quy tắc này lại 
được trình bày ở dạng những văn bản chuẩn mực và tính pháp lý. 

Tiêu chuẩn chất lượng - đó là văn bản định mức - kỹ thuật thiết lập 
các đòi hỏi yêu cầu cơ bản đối với chất lượng sản phẩm. 

Trong quản lý chất lượng, các điều kiện kỹ thuật đóng một vai trò 
quan trọng. Các điều kiện kỹ thuật - đó là văn bản định mức - kỹ thuật thiết 
lập phụ thêm vào các tiêu chuẩn của Nhà nước, còn khi tiêu chuẩn của Nhà 
nước không có thì nó là những yêu cầu độc lập đối với các chỉ tiêu chất 
lượng của sản phẩm, và cả những thứ được đánh giá ngang với văn bản này 
như mô tả kỹ thuật, công thức, mẫu mã. 

Các yêu cầu được xem xét và quy định trong các điều kiện kỹ thuật 
không được phép thấp hơn trong các tiêu chuẩn được ban hành của Nhà nước. 

Để hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hoạt động có cơ sở khoa 
học và hiệu quả thì nó cần được thiết kế và xây dựng trên nền tảng tiêu 
chuẩn hoá tông hợp, đồng bộ và có tính hệ thống. 

Các tiêu chuẩn xác định trình tự và các phương pháp hoạch định 
nâng cao chất lượng sản phẩm ở tất cả các giai đoạn trong chu kỳ sống của 
sản phẩm. Chúng cũng quy định những yêu cầu về phương tiện, công cụ 
cùng các phương pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng sản piuẩm. Quản lý 


200 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


chất lược „: sản phẩm được thực hiện trên cơ sở của các tiêu chuân: quôc tê, 
Nhà nước, ngành và của từng doanh nghiệp. 


Đôi tượng của tiêu chuẩn hoá là: 


Đối tượng của Tiêu chuẩn hóa là các chủ đề của tiêu chuẩn. Chủ đề 
Tiêu chuẩn hóa có thể là sản phẩm; Máy móc thiết bị, dụng cụ, các chi tiết 
bộ phận của máy; các phương tiện kỹ thuật; nguyên/nhiên vật liệu; các 
nguyên tắc, phương pháp, thủ tục và các vấn đề về tổ chức quản lý. 


Đối tượng của tiêu chuẩn hóa có thể là một quá trình (ví dụ như 
phương pháp xác định nhiệt lượng của than đá...) cũng có thể là những đối 
tượng không phải sản phẩm như đơn vị đo lường, thuật ngữ, ký hiệu các 
nguyên tố hóa học, ký hiệu toán học, tài liệu thiết kế, công nghệ, chỉ 
đường.... 


Nội dung một tiêu chuẩn có thể quy định về một đối tượng, cũng có 
thể quy định một vài khía cạnh của một đối tượng. Tên của tiêu chuẩn phản 
ánh đối tượng của tiêu chuẩn. 


Mục đích của tiêu chuẩn hoá là: 


Mục đích của tiêu chuẩn hóa đã được thê hiện trong định nghĩa của 
tiêu chuẩn hóa đó là nhằm đạt tới một trật tự tối ưu trong một hoàn cảnh 
nhất định. Cụ thể các mục đích đó là: 


- Tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin (thông hiểu): Phục vụ cho mục 
đích này là những tiêu chuẩn định nghĩa, các thuật ngữ, các quy định, các ký 
hiệu, dấu hiệu để dùng chung. Ví dụ ký hiệu toán học, nguyên tố hóa học, 
ký hiệu tượng trưng các bộ phận, chi tiết trên các bản vẽ, ký hiệu vật liệu. 


- Đơn giản hóa, thống nhất hóa tạo thuận lợi cho việc phân công, 
hợp tác sản xuất, tăng năng suất lao động, thuận tiện khi sử dụng, sửa chữa 
(kinh tế); Phục vụ cho mục đích này là các tiêu chuẩn về các chỉ tiết nguyên 
vật liệu, động cơ, các kích thước lắp ráp.... 


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người sử dụng, người tiêu dùng. 
Phục vụ cho mục đích này là các tiêu chuẩn về môi trường, nước, không 


201 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


khí, tiếng ồn; các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho sản 
phẩm, thiết bị (bàn là, bếp điện, máy giặt, thang máy, dụng cụ bảo hộ lao 
động, kính, găng, ủng....). Các tiêu chuẩn loại này thường là bắt buộc theo 
các văn bản pháp luật tương ứng. 


- Thúc đây thương mại toàn cầu. Việc hòa nhập tiêu chuẩn giữa các 
nước xuât khâu và nhập khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn 
cầu như trao đổi hàng hóa sản phẩm, trao đổi thông tin; Thúc đẩy tiến bộ kỹ 
thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất — kinh doanh và năng suất lao động. 

- Ôn định, duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công việc. 

- Tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, cải tiến. 

Để tránh khuynh hướng sai lầm trong tiêu chuẩn hóa, cần nêu rõ một 
số nét không phải là mục đích của tiêu chuẩn hóa đó là: | 

- _ Không làm cho mọi thứ giống hệt nhau một cách không cần thiết 

- Không đưa ra khuôn mẫu để mọi người áp dụng máy móc mà 

không cần suy xét 

- Không hạ thấp chất lượng tới mức tầm thường chỉ vì mục đích để 

tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi 

- - Không ra lệnh hay cưỡng bức. Tiêu chuẩn chỉ là một tài liệu có 

thể sử dụng trong hợp đồng hay trong văn bản pháp luật. 
Ý nghĩa của tiêu chuẩn hoá là: 

+ Tiêu chuẩn hoá đem lại lợi ích rất lớn cho các tổ chức, doanh 
nghiệp, các nước và các đối tượng có liên quan, duy trì sự ổn định của các 
hoạt động, đồng thời đảm bảo thực hiện việc lặp lại được kết quả tốt nhất 
trong chu kỳ sản xuất trước. 

+ Tiêu chuẩn hoá tạo ra sự ổn định về chất lượng, đây là cơ sở cho 
duy trì thị trường, đảm bảo, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, là cơ sở cho 
tiết kiệm chỉ phí trong sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp tăng năng 


suất nhờ vào sự vận dụng, phát huy những quy luật khoa học và những 
nguyên tắc trong quá trình sản xuất. 


202 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


+ fiêu chuẩn hoá tạo ra sự tiện lợi và giao lưu rộng rãi của hàng hoá 
và dịch vụ trên thị trường. Điều này ngày càng trở nên hoàn thiện hơn khi có 
một hệ thống tiêu chuẩn được dùng chung trên toàn thế giới. 

+ Tiêu chuẩn hoá góp phần phát triển chuyên môn hoá để sản xuất 
sản phẩm với khối lượng lớn, đồng thời cũng là cơ sở cho hiệp tác hoá và 
liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp. 

+ Tiêu chuẩn hoá góp phần tiết kiệm thời gian, giúp cho quá trình 
suy nghĩ hành động và thông tin liên lạc nhanh hơn, từ đó rút ngắn thời gian 
thiết kế, kiểm tra và tiến hành sản xuất. 


8.1.2. Chức năng của tiêu chuẩn hoá 


Tiêu chuẩn hoá thực hiện nhiều chức năng khác nhau, đó là: 

- Chức năng đảm bảo chất lượng: Đây là chức năng quan trọng 
nhất của tiêu chuẩn hoá. Nhờ có những hoạt động tối ưu được lặp lại một 
cách thống nhất và ổn định theo hệ thống tiêu chuẩn đã đề ra như: việc tuân 
thủ các quy trình, quy phạm, các phương pháp vận hành máy móc thiết bị, 
các thủ tục mà các sản phẩm dịch vụ được sản xuất ra đều đáp ứng được các 
yêu cầu đã đề ra. 

- Chức năng tiết kiệm: Tiêu chuẩn hoá được xây dựng dựa trên các 
thành tựu của khoa học - kỹ thuật tiên tiến và những kinh nghiệm tốt nhất 
được đúc rút từ thực tế. Do đó những hoạt động thừa, lãng phí và hoạt động 
không tạo ra giá trị gia tăng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 
sẽ bị loại bỏ. 

- Chức năng thống nhất và lắp lẫn: Tiêu chuẩn hoá đưa mọi hoạt 
động vào nề nếp theo đúng nguyên lý, yêu cầu chung thống nhất. Do đó nó 
giải quyết được tình trạng tự do, hỗn độn, tuỳ tiện trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh và trong các lĩnh vực khác. 

- Chức năng đào tạo, giáo dục: Nhờ có tiêu chuẩn hoá và thông qua 
các tiêu chuẩn mà cán bộ quản lý và người lao động hiểu biết thêm và nhận 
thức đầy đủ hơn về chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ tạo ra, qua đó 
việc dùng các thuật ngữ, dụng cụ đo lường các nguyên tắc và nguyên lý hoạt 
động chính xác hơn, đồng thời tiêu chuẩn hoá đòi hỏi người lao động không 


203 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


ngừng nâng cao trình độ hiểu biết của mình vì hệ thống tiêu chuẩn hiện 
hành và khả năng ứng dụng chúng. 

- Chức năng hành chính, pháp lý: Trong doanh nghiệp, hệ thống 
tiêu chuẩn hoá được văn bản hoá, là cơ sở, thê chế bắt buộc mọi người tuân 
theo quản lý và thực hiện theo tiêu chuẩn là nguyên tắc mang tính quy định 
hành chính. Do đó mọi người theo dõi, đánh giá về chế độ thưởng, phạt đều 
phải dựa trên việc chấp hành và thực hiện những tiêu chuẩn đã ban hành. 


8.1.3. Những yêu cầu trong tiêu chuẩn hoá 


Mặc dù tiêu chuẩn hoá có tác dụng rất lớn đến nâng cao hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh và là cơ sở cho việc đánh giá những tiến bộ 
đạt được trong mỗi doanh nghiệp nhưng để hoạt động tiêu chuẩn hoá có 
hiệu quả cần tuân thủ những yêu cầu nhất định, đó là: 

Hệ thống tiêu chuẩn phải được văn bản hoá: Văn bản tiêu chuẩn là 
cơ sở đê quản lý và là căn cứ để đánh giá kết quả đạt được trong việc duy trì 
và cải tiến chất lượng. Tiêu chuẩn không được văn bản hoá sẽ mất hết tính 
hiệu lực và trở nên vô nghĩa. Các tiêu chuẩn được xây dựng và triển khai áp 
dụng trong một giai đoạn nhất định trong khi môi trường và những điều kiện 
sản xuất kinh doanh thường xuyên thay đổi. 

Đảm bảo tính đồng bộ trong tiêu chuẩn hoá: Tiêu chuẩn hoá chì có 
hiệu quả và phát huy tác dụng tích cực nếu nó đảm bảo tính đồng bộ. 

Đảm bảo đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của 
người lao động về tiêu chuẩn hoá: Hệ thông tiêu chuẩn chỉ được chấp hành 
nghiêm túc khi mọi người hiểu biết đầy đủ ý nghĩa tác dụng, thực chất và 
những yêu cầu của tiêu chuẩn hoá. 

8.1.4. Các nguyên tắc của Tiêu chuẩn hóa 
Để hoạt động tiêu chuẩn hóa được tiến hành một cách hiệu quả cần 
tuân thủ một số nguyên tắc chính: 


Nguyên tắc I: Đơn giản hóa 


Tiêu chuẩn hóa trước hết là đơn giản hóa, có nghĩa là loại trừ những 
sự quá đa dạng không cần thiết. Trong sản xuất đó là việc loại bỏ các kiểu 


294 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


loại, kích cỡ không cần thiết chỉ giữ lại những gì cần thiết và có lợi cho 
trước mắt và tương lai. 
Nguyên tắc 2: Thỏa thuận 

Tiêu chuẩn hóa là một hoạt động đòi hỏi phải có sự tham gia, hợp tác 
bình đẳng của tất cả các bên có liên quan. Nói chung khi tiến hành công tác 
tiêu chuẩn hóa phải có một sự dung hòa quyền lợi của các bên. 
Nguyên tắc 3: Áp dụng 

Tiêu chuẩn hóa gồm hai mảng công việc chính là xây dựng và áp 
dụng tiêu chuẩn vì vậy phải làm sao cho các tiêu chuẩn áp dụng được, có 
như vậy tiêu chuẩn hóa mới đem lại hiệu quả. Bất cứ một cơ quan, tổ chức 
tiêu chuẩn hóa nào nếu chỉ chú ý đến việc ban hành tiêu chuẩn mà không 
chú ý đến áp dụng tiêu chuẩn thì mọi hoạt động tiêu chuẩn hóa sẽ không 
đem lại hiệu quả mong muốn. 
Nguyên tắc 4: Quyết định, thống nhất 

Việc xây dựng và ban hành tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng đảm 
bảo được nó là một giải pháp tuyệt đối ưu việt. Trong nhiều trường hợp các 
tiêu chuẩn được xuất phát từ các yêu cầu thực tế, không thể chờ đợi có sự 
nhất trí tuyệt đối, hoàn hảo. Lúc đó giải pháp của tiêu chuẩn là giải pháp đưa 
ra các quyết định để thống nhất thực hiện. 
Nguyên tắc 5: Đổi mới 

Tiêu chuẩn hóa là một giải pháp tối ưu trong một khung cảnh nhất 
định cho nên các tiêu chuẩn phải luôn luôn được soát xét lại cho phù hợp 
với khung cảnh thay đổi đó. Trong thực tế, tiêu chuẩn phải được xem xét 
nghiên cứu và soát xét lại một cách định kỳ hay bất cứ lúc nào nếu thấy 
cần thiết. 
Nguyên tắc 6: Đông bộ 

Công tác tiêu chuẩn hóa phải tiến hành một cách đồng bộ. Trong khi 
xây dựng tiêu chuẩn cần phải xem xét sự đồng bộ giữa các loại tiêu chuẩn, 
các cấp tiêu chuẩn, các đối tượng tiêu chuẩn có liên quan. Ngoài ra phải chú 
ý đến sự đồng bộ của khâu xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. 


205 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Nguyên tắc 7: Pháp lý 


Tiêu chuẩn ban hành ra là để áp dụng nhưng phương pháp đưa tiêu 
chuẩn vào thực tế có khác nhau. Nói chúng ở các cấp, bộ, công ty, tiêu 
chuẩn hóa được ban hành là để bắt buộc áp dụng. Ở cấp quốc tế và khu vực 
nói chung, tiêu chuẩn là để khuyến khích áp dụng nhưng nó sẽ trở thành 
khung pháp lý khi các bên thỏa thuận với nhau hoặc được chấp nhận thành 
tiêu chuẩn bắt buộc ở cấp quốc gia hay các cấp khác. Ở cấp quốc gia việc 
quy định tiêu chuẩn là bắt buộc hay chỉ khuyến khích phụ thuộc vào nhiều 
yêu tô. 


8.2.TÓ CHỨC TIÊU CHUĂN HÓA QUÓC GIA VÀ QUÓC TÉ, 
8.2.1. Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia 

Xét về lịch sử ở các nước công nghiệp thì tổ chức tiêu chuẩn hóa ở 
công ty là ra đời sớm nhất, do nhu cầu phối hợp hoạt động, các công ty 
trong từng lĩnh vực mới gom nhau lại và lập ra các tổ chức tiêu chuẩn hoá 
liên công ty tức là tiêu chuẩn hoá ở cấp hội nghề nghiệp, sau đó về phối hợp 
hoạt động tiêu chuẩn hoá ở cấp quốc gia, cụ thê là thiết lập những tiêu cluuẩn 
để áp dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong phạm vi quốc gia, người 
ta mới lập ra tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia. 

Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc gia là: 

- Soạn thảo, phát hành tiêu chuẩn quốc gia. 

- Điều hoà, phối hợp hoạt động tiêu chuẩn hoá ở cấp quốc gia tức là 
làm sao cho các hoạt động tiêu chuẩn hoá trong phạm vi quốc gia không 
trùng lặp, không đối kháng với nhau vì lợi ích chung của quốc gia. 

- Đại diện cho quốc gia về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, tham gia các hoạt 
động tiêu chuẩn hoá khu vực và quốc tế. 

Đó là những nhiệm vụ mà chỉ có tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia 
đảm nhiệm, ngoài ra còn nhiều nhiệm vụ khác, nó có thể làm, (cũng có thể 
không): 

- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, hệ thống chất lượng 
phù hợp tiêu chuân hay công nhận phòng thử nghiệm. 

- Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định dụng cụ thiết bị đo lường. 


206 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Thử nghiệm, phân tích, xác định, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, 

sản phẩm, hàng hoá, thiết bị. 

- Thông tin, đào tạo về tiêu chuẩn hoá. 

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia được thành lập sớm nhất ở Anh (1901) 
trước chiến tranh thế giới lần 2, hầu hết các nước phát triển đã có tổ chức 
tiêu chuẩn hoá quốc tế. Sau năm 1945, các nước đang phát triển cũng đã 
thành lập các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc gia, mỗi nước còn có từ vài đến 
vài chục tổ chức tiêu chuẩn hoá ngành, hội... Các tổ chức tiêu chuẩn hoá 
quốc gia mạnh nhất (xây dựng công bố nhiều tiêu chuẩn, kinh phí hoạt động 
lớn, lĩnh vực hoạt động rộng rãi) là: Đức (DIN), Pháp (AFNOR), Anh (BSI), 
Nhật (JISC), Mỹ (ANSI), Nga (GOSTT). 

Địa vị pháp lý của tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc gia có thể là một tổ 
chức của chính phủ, cũng có thể là phi chính phủ. Tổ chức tiêu chuẩn hoá 
quốc gia ở các nước phát triển thường là tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức 
chính phủ có thể được chính phủ cấp 100% kinh phí hoạt động, cũng có thể 
được cấp ít hơn. Các tổ chức phi chính phủ cũng có thê được chính phủ cấp 
kinh phí theo những hợp đồng thực hiện những nhiệm vụ do chính phủ g:ao. 


8.2.2. Cơ quan tiêu chuẩn hoá ở Việt Nam 

Cơ quan Tiêu chuẩn hoá quốc gia ở Việt Nam được thành lập năin 
1962, đó là Viện Đo lường và Tiêu chuẩn (thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà 
nước). Năm 1971, Viện Tiêu chuẩn được thành lập trên cơ sở tách Viện Đo 
lường và Tiêu chuẩn 

Viện Tiêu chuẩn đổi tên thành Cục Tiêu chuẩn (vẫn thuộc Uỷ ban 

Khoa học Nhà nước). Năm 1979, Cục Tiêu chuẩn sát nhập với 3 cơ quan ˆ 
khác (Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá, Cục Đo lường và 
Viện Định chuẩn) thành Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nhà nước, 
năm 1984 Cục này đổi tên thành Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lương - Chất 
lượng. Ngoài cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia, ở nhiều Bộ còn thành lập bộ 
phận tiêu chuẩn hoá thuộc các vụ kỹ thuật. 


207 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam gọi là tiêu chuẩn Việt Nam (ký hiệu 
TCVN), do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Những 
TCVN đầu tiên ban hành năm 1962. 


TCVN được phân thành các loại sau: 
Tiêu chuẩn về quy cách quy định các dãy thông số, kích thước 


sản phẩm, chỉ tiết, bộ phận, nguyên vật liệu. Loại tiêu chuẩn này lại được 
phân chia thành: 


- Tiêu chuẩn về thông số, kích thước cơ bản 

- Tiêu chuẩn về kiểu loại 

- Tiêu chuẩn về quy định hình dạng hình học và kích thước của 
đối tượng. 

- Tiêu chuẩn về nhãn mác 

Nhãn sản phẩm: Là tên được dán lên sản phẩm đó: Sony, 
Sam Sung... 

Nhãn hàng hoá: Gồm nhãn sản phẩm, ngày tháng sản xuất, lô hàng, 
nước sản xuất, dãy thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn về kích cỡ, kiểu dáng... được 
dán ở bên ngoài sản phẩm, để phân biệt sản phẩm này với sản phẩm khác. 

Tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật: Đó là những tiêu chuẩn quy định 
những yêu cầu cơ bản đối với các tính năng sử dụng, vận hành của sản 
phẩm nhằm quy định mức chất lượng của sản phẩm, và các yêu cầu đối với 
nguyên liệu chế tạo sản phẩm. 


Tiêu chuẩn về phương pháp thử: Loại tiêu chuẩn này quy định 
phương pháp xác định các đặc trưng sử dụng của sản phẩm nhằm đảm bảo 
sự đánh giá thống nhất và chính xác sản phẩm qua các đặc trưng của nó. 

Những tiêu chuẩn này bao gồm: 

- Nguyên tắc và nội dung phương pháp thử 

- Phương tiện và điều kiện thử 

- Chuẩn bị và tiến hành thử, 

- Phương pháp tính toán và đánh giá kết quả thử 


208 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hffp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Biên bản thử nghiệm. 

Tiêu chuẩn về bao gói, ghỉ nhãn, vận chuyển và bảo quản: Đây là 
những tiêu chuẩn quy định về cách ghi và nội dung ghi nhãn mác, cách bao 
gói, vật liệu bao gói, cấu tạo bao gói, yêu cầu về vận chuyền, bảo quản, thời 
hạn bảo quản... 

Tiêu chuẩn về nguyên tắc và thủ tục: Các loại tiêu chuẩn chủ yếu 
trong nhóm này là tiêu chuẩn về quy phạm, quy tắc, quy trình hoạt động, cơ 
cấu tô chức, trách nhiệm của từng bộ phận... 

Tiêu chuẩn về những vấn đề khoa học — kỹ thuật chung như các 
thuật ngữ khoa học, đơn vị đo lường, ký hiệu, mã hiệu sản phẩm, hệ thống 
hồ sơ, tài liệu. 

Tính đến đầu năm 2009, số lượng TCVN còn hiệu lực là gần 6000 
TCVN. Các TCVN được phân loại theo các lĩnh vực/chủ đề của Khung 
phân loại TCVN (hoàn toàn phù hợp với Khung phân loại Tiêu chuẩn 
Quốc tế ICS- 1zernational Classifìcation for Standards). Thời gian đề xây 
dựng 1 TCVN từ khi bắt đầu tới kết thúc kéo dài từ 1 đến 2 năm. Trước năm 
1990, toàn bộ TCVN là bắt buộc áp dụng. Sau năm 1990, theo Pháp lệnh 
Chất lượng hàng hoá, chỉ có các TCVN về môi trường, vệ sinh và an toàn là 
bắt buộc, các TCVN khác là tự nguyện. Tổng số TCVN bắt buộc hiện nay 
chừng 300, chiếm khoảng 5% tổng số TCVN hiện hành (hơn 6000). 


8.2.3. Các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế là tổ chức tiêu chuẩn hoá mà mọi quốc 
gia trên toàn cầu có thể tham gia. Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế có thể hoạt 
động trong nhiều lĩnh vực (ví dụ như ISO), cũng có thể chỉ hoạt động trong 
một lĩnh vực (ví dụ CAC trong lĩnh vực thực phẩm). Những tổ chức tiêu 
chuẩn hoá quốc tế có nhiều thành viên quốc gia nhất là ISO, IEC, ITU, 
CAC, ngoài ra còn có vài chục tô chức tiêu chuẩn hoá quốc tế khác nữa. 
8.2.3.1. TỔ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organicafion for 
Standardization - ISO) 
(Xem nội dung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn !SO 9009) 


209 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


8.2.3.2. Uỷ ban điện quốc tẾ (International Electrotechnical Conunifee - 
IEC@ 

IEC được thành lập vào năm 1906, hiện nay IEC có 47 thành viên quốc 
gia. Mục đích của IEC là thúc đây sự hợp tác quốc tế về TCH trong lĩnh vực 
điện, điện tử và các vấn đề liên quan. 

I[EC xuất bản các ấn phẩm: - Tiêu chuẩn IEC - Báo cáo kỹ thuật - Chỉ 
dẫn Hiện nay khoảng 3500 tiêu chuẩn IEC đã được công bố. Vì phí gia nhập 
TEC tương đối cao, nên cho đến nay Việt Nam chưa phải là thành viên IEC. 


8.2.3.3. Uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm (Codex Alimentariu 
Commission - CÁC) 


CAC do tổ chức Nông lương thế giới FAO và tổ chức y tế thế giới 
WHO thành lập năm 1962. Mục tiêu hoạt động của CAC là thúc đây TCH 
trong lĩnh vực thực phầm trên toàn thế giới nhằm kiểm soát chặt chẽ quá 
trình nuôi trồng, chế biến, vận chuyền, bảo quản để ngăn chặn tác hại do 
thực phẩm không đảm bảo chất lượng gây ra. CAC là tổ chức chính phủ, 
tính đến năm 1996. CAC đã có 153 thành viên quốc gia. CAC đã ban hành 
khoảng 400 tiêu chuẩn. 


8.2.4. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn 


Đẻ thực hiện các nguyên tắc của tiêu chuẩn hoá, đặc biệt là nguyên tắc 
"thoả thuận" người ta thực hiện xây dựng tiêu chuẩn theo "phương pháp ban 
kỹ thuật" tức là lập một Ban kỹ thuật tập hợp tắt cả các bên quan tâm tới đối 
tượng tiêu chuẩn (đề mục tiêu chuẩn) để soạn ra tiêu chuẩn đó. Về cơ bản, 
việc xây dựng tiêu chuẩn ở tất cả các cấp (quốc tế, quốc gia, hội, công ty...) 
. tất cả các ngành, các lĩnh vực chuyên môn đều theo những nét lớn giống 
nhau, chỉ khác nhau ở những chỉ tiết cụ thể. ' 

&.2.4.1. Ban kỹ thuật 


Ban kỹ thuật là một tô chức tập hợp những người thay mặt cho các bên 
quan tâm tới đối tượng tiêu chuẩn hay một nhóm tiêu chuẩn về một sản 
phẩm hay một lĩnh vực chuyên môn nhất định để soạn thảo tiêu chuẩn cho 


sản phẩm hay lĩnh vực chuyên môn đó. Bên dưới Ban kỹ thuật là Tiểu ban 
và Nhóm công tác. 


210 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


Thành phần ban kỹ thuật gồm tắt cả các bên quan tâm tới đối tượng tiêu 
chuẩn. Đôi với tiêu chuẩn của sản phẩm thường có các nhóm quan tâm sau: 

- Nhà sản xuất sản phẩm 

- Người tiêu thụ hay tiêu dùng sản phẩm 

- Các cơ quan tổ chức hay nghiên cứu khoa học 

- Các cơ quan của chính phủ 

Mỗi Ban kỹ thuật thường có từ 9 đến 20 thành viên, trong ban kỹ thuật 

có 1 uỷ viên thư ký là người của cơ quan Tiêu chuẩn hoá. Ban kỹ thuật của 
tổ chức ISO tập hợp tất cả các đại diện của tất cả các quốc gia quan tâm đến 
đề mục tiêu chuẩn, không loại trừ một quốc gia nào, miễn là họ thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ thành viên ban kỹ thuật (đi họp, góp ý kiến, biểu quyết đầy 
đủ). Tổ chức ISO đã thành lập khoảng 220 ban kỹ thuật, trong đó có gần 
200 ban đang còn hoạt động. 

Mỗi tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc gia có chừng vài chục tới vài trăm 
ban kỹ thuật, tập hợp chừng vài trăm tới vài ngàn cán bộ bên ngoài cơ quan 
Tiêu chuẩn hoá tham gia vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn. 

Nhiệm vụ của ban kỹ thuật là xây dựng tiêu chuẩn, ngoài ra còn một 
số nhiệm vụ khác. 

- Soát xét (sửa đổi, thay thế) tiêu chuẩn 

- Đề nghị kế hoạch xây dựng, soát xét tiêu chuẩn 

- Góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn của các ban kỹ thuật khác có 
liên quan. 

- Tham gia hoạt động của các ban kỹ thuật cấp trên hoặc cấp dươi. 
8.2.4.2. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn 

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn gồm những bước chủ yếu sau đây 
(nhưng không chỉ giới hạn trong những bước này). 

- Đề nghị đề mục tiêu chuẩn 

- Phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn 

- Lập dự thảo ban kỹ thuật 

- Gửi dự thảo ban kỹ thuật lấy ý kiến rộng rãi 


211 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Lập dự thảo cuối cùng 

- Phê duyệt và phát hành tiêu chuẩn (TC) 

Quá trình xây dựng một tiêu chuẩn từ khi bắt đầu đến kết thúc 
thường là 5 năm hoặc hơn (với TC ISO), từ 3 đến 5 năm (với TC quốc gia 
của các nước nói chung) và 1 đến 2 năm đối với TCVN. 

* Đề nghị đề mục tiêu chuẩn 

Mọi tập thể hay cá nhân trong tô chức tiêu chuẩn có thể đề nghị đề 
mục xây dựng tiêu chuẩn. Trong tổ chức ISO, mọi quốc gia thành viên ISO 
có thể đề nghị mục xây dựng tiêu chuẩn ISO, trong công ty, mọi bộ phận 
(marketing, thiết kế, cung ứng, kiểm soát chất lượng, bảo hành...) đều có thể 
đề nghị xây dựng tiêu chuẩn công ty. 

* Phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn. 

Vì không có đủ nguồn lực (nhân lực, tài chính...) để thực hiện mọi đề 
nghị đề mục tiêu chuẩn, nên tổ chức nào cũng cần quy định thủ tục đề phê 
duyệt xem những đề mục nào sẽ được thực hiện trong những khoảng thời 
gian nhất định. Những căn cứ để phê duyệt là tính cấp bách của đề mục, ý 
nghĩa và mức độ quan tâm của các thành viên trong tổ chức, khả năng thực 
hiện, các nguồn J\\,- 

* Soạn thảo dự thảo đê nghị 


Dự thảo đề nghị là sơ thảo đầu tiên của tiêu chuẩn. Dự thảo này có 
thê do chính người (tổ chức) đề nghị đề mục tiêu chuẩn soạn thảo ra đề trình 
cho ban kỹ thuật. Nếu đề mục xây dựng được phê duyệt khi chưa có dự thảo 
để nghị thì ban kỹ thuật phải chỉ định ra một nhóm làm việc để soạn thảo dự 
thảo đề nghị này. 

* Lập dự thảo ban kỹ thuật 

Dự thảo đề nghị sau khi được các thành viên ban kỹ thuật xem xét, 
sửa chữa, nhất trí thông qua thì trở thành dự thảo ban kỹ thuật. 

* Gửi dự thảo ban kỹ thuật đi lấy ý kiến rộng rãi 

Dự thảo ban kỹ thuật sẽ được gửi đi lẫy ý kiến rộng rãi. Thông 
thường sẽ có một thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi 
người quan tâm có thể nhận được dự thảo ban kỹ thuật nếu họ muốn. Người 


212 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


ta cũng ấn định một khoảng thời gian (dài ngắn tuỳ theo thủ tục cụ thể) để 
mọi người gửi ý kiến góp ý về ban kỹ thuật. 

* Lập dự thảo cuối dùng 

Các ý kiến đóng góp sẽ được ban kỹ thuật xem xét, khi cần có thể 
mời người đã góp ý đến để trình bày và cùng thảo luận. Dự thảo tiêu chuẩn 
đã được sửa chữa sau khi xem xét tới tất cả các ý kiến đóng góp là dự thảo 
cuối cùng. 

* Phê duyệt và phát hành tiêu chuẩn 

Dự thảo cuối cùng cùng với hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn (các dự thảo 
trước, các ý kiến đóng góp, biên bản các cuộc họp, các tài liệu tham khảo...) 
được chuyển lên bộ phận có thẩm quyền theo quy định để phê duyệt. 
8.2.4.3. Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia 

Tiêu chuẩn quốc gia có thể được xây dựng từ nhiều nguồn tài liệu 
khác nhau: kết quả của các chương trình nghiên cứu tiêu chuẩn của các công 
ty, các ngành đã được sử dụng trước đó nhưng có một nguồn rất quan trọng 
đó là công nhận tiêu chuẩn quốc tế. 

Câu hỏi thường gặp là tại sao phải chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế 
thành tiêu chuẩn quốc gia ? 

Thứ nhất đó là vì lý do kinh tế: Tiêu chuẩn quốc tế đã được nghiên 
cứu, xây dựng và áp dụng ở nhiều nước, đã được kiểm nghiệm trong thực tế 
nên khi xây dựng TCQT chúng ta có thể tham khảo để tiết kiệm thời gian và 
kinh phí. 

Thứ hai là do hoà nhập: Để tạo điều kiện cho việc tiếp thu kinh 
nghiệm, trao đổi kiến thức, trao đổi hàng hoá... các tổ chức kinh tế, xã hội, 
khoa học... quốc tế thường yêu cầu các quốc gia thành viên "hoà hợp" tiêu 
chuẩn quốc gia trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế, nếu đã có tiêu chuẩn quốc 
tế, trong lĩnh vực, phạm vi đó. 

Thông thường tại sao không dịch "nguyên sỉ" các tiêu chuẩn quốc tế? 
Đó là vì bản thân tiêu chuẩn quốc tế đôi khi cũng có những sai lỗi nhỏ và 
chúng có thể có các cách diễn đạt khác nhau về đơn vị đo lường hay ký hiệu 
chữ cái, hình vẽ... cần phải chú giả: t!;âm. Ngoài ra cần lựa chọn, nếu tiêu 


213 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


chuẩn quốc tế đưa ra quá nhiều phương án, quãTiret giải pháp. Một sô quy 
định của tiêu chuẩn quốc tế không thể sử dụng được trong điều kiện trang 
thiết bị, nguyên vật liệu của chúng ta vì vậy cần thay đổi các quy định đó 
cho thích hợp. 

Nguyên tắc khi chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc 
gia đó là các tổ chức quốc tế khuyến khích các quốc gia chấp nhận càng 
nhiều càng tốt các tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời 
phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 

- Chỉ sửa chữa thay đổi các điều khoản của tiêu chuẩn quốc tế ở 
nhưng chỗ thật cần thiết, tránh làm xáo trộn các điều khoản chỉ vì lý do hình 
thức trình bày, điều này gây khó khăn cho việc sử dụng tiêu chuẩn sau này. 

- Cần sử dụng một phương pháp trình bày sao cho phân biệt được 
ngay những điều nào đã bị thay đổi haythêm vào. Nếu một tiêu chuẩn quốc 
gia tương đương với một tiêu chuẩn quốc tế thì nên chỉ rõ số hiệu của tiêu 
chuẩn quốc tế tương ứng. 


8.3. ĐO LƯỜNG CHÁT LƯỢNG 
8.3.1. Thực chất của đo lường 


Đo lường là kỹ thuật để con người tìm hiểu, khảo sát, trên cơ sở đó 
phát hiện những hiểu biết mới về tự nhiên, giúp con người kiểm nghiệm lại 
các lý thuyết, định luật, định lý trong khoa học. Trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đo lường được sử dụng để xác định mức độ chất lượng đạt được 
của sản phâm, dịch vụ, các quá trình và các hoạt động khác. Đo lường là 
một nội dung quan trọng của quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp. 

Khoa học đo lường gồm ba bộ phận chính là lý thuyết đo, kỹ thuật đo 
và đo lường pháp quyền. 

Lý thuyết đo: Là khoa học nghiên cứu về các lý thuyết chung của các 
phép đo như đơn vị đo, hệ đơn vị chuẩn, phương pháp đo, sai số đo, cách xử 
lý các kết quả đo. : 

Kỹ thuật đo: Là bộ phận nghiên cứu chung về phương tiện đo, các đặc: 
trưng của phương tiện đo và phương tiện kiểm định phương tiện đo. 


214 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Đo lường pháp quyên: Là nghiên cứu về tỗ chức pháp lý như: điều lệ, 
quy định, biện pháp để đảm bảo tính thống nhất về độ chính xác của các 
phép đo. 


8.3.2. Mối quan hệ giữa đo lường và tiêu chuẩn hoá 
. Giữa đo lường và tiêu chuẩn hoá có mối quan hệ mật thiết, khăng 
khít, thúc đây nhau cùng phát triển. 

Đo lường có tác động tích cực với tiêu chuẩn hoá, đo lường là công 
cụ để tiến hành các nghiên cứu thử nghiệm các định mức hợp lý đối với các 
chỉ tiêu của tiêu chuẩn, là công cụ để điều khiển các quá trình theo các tiêu 
chuẩn đã đề ra. 

Tiêu chuẩn thể hiện những điểm trọng yếu của từng công việc, xác 
định công việc trên cơ sở phương pháp thao tác và kết quả. Nhờ đó mà sản 
phẩm sản xuất ra là như nhau. 

Đánh giá chất lượng bao giờ cũng căn cứ vào các tiêu chuẩn để đo 
đạc độ chính xác của từng sản phẩm. Tiêu chuẩn hoá chỉ phát huy được 
chức năng của mình khi có hệ thống đo lường chính xác, ngược lại đo lường 
lại sử dụng tiêu chuẩn hoá như một công cụ để phát triển thông qua việc quy 
định các đơn vị đo và phương tiện đo thống nhất. Tiêu chuẩn hoá là biện 
pháp quan trọng để đo lường mang lại hiệu quả cao. Nó góp phần đảm báo 
tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của các phép đo, quy định các yêu 
cầu hợp lý về đo lường, thống nhất hoá và đảm bảo trình độ chất lượng cần 
thiết của các phương tiện đo được sản xuất. 


8.3.3. Hệ thống đo lường chất lượng 


Hệ thống đo lường gồm đơn vị đo, phương tiện đo, phương pháp đo 
Và người thực hiện. 


8.3.3.1. Đơn vị đo và những yêu cầu đối với đơn vị đo 
- Đơn vị đo là đại lượng dùng để xác định “HhỆữNG đặc điểm của chất 
lượng, cho phép đánh giá bằng những con số cụ thể. 


215 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


Ví dụ: thời gian tính bằng giờ, phút, giây; chiều đài tính bằng mét, 
ki- lô- mét... 

- Đơn vị đo chất lượng chia thành hai loại là đơn vị đo khuyết tật của 
sản phâm và đơn vị thuộc tính của sản phẩm. 

—_- Loại đơn vị đo khuyết tật của sản phẩm sẽ biểu diễn dưới dạng 
phân trăm khuyết tật lỗi hoặc phế phẩm. Còn đơn vị đo các thuộc tính của 
sản phẩm không có công thức chung tổng quát mà người ta dùng nhiều đơn 
vị đo khác nhau. 

- Đơn vị đo phải dễ hiểu, dễ áp dụng, một đơn vị đo chỉ có ý nghĩa 
thực tế khi nó được thừa nhận và có khả năng ứng dụng rộng rãi, có cơ sở 
cho sự giải thích thống nhất. 

Một trong những mục tiêu cơ bản của đo lường là tạo ra cơ sở khoa 
học cho việc ra quyết định. Để có quyết định đúng, có hiệu quả cần dựa trên 
những thông tin đầy đủ và chính xác. 

Một đơn vị đo chỉ có ý nghĩa thực tế khi nó được thừa nhận và có 
_ khả năng ứng dụng rộng rãi. Những số liệu đồng nhất không thể là kết quả 
của những cách giải thích khác nhau. 

Kinh tế, tiết kiệm trong áp dụng đơn vị đo, nói cách khác cần chú ý 
đến tính kinh tế của nó. Hoạt động đo lường chỉ được tiến hành khi những 
lợi ích nà nó đem lại lớn hơn chỉ phí bỏ ra. 

Đơn vị đo đưa ra phải phù hợp với thiết kế hiện tại của công cụ đo, 
đặc biệt là các công cụ đo hiện đại. 
6.3.3.2. Kỹ thuật đo 

Kỹ thuật đo bao gồm phương pháp đo hoặc phương tiện đo dùng đề 
đánh giá về lượng các thuộc tính chất lượng biểu hiện thông qua đơn vị đo. 

Phương tiện đo chất lượng có thể là các công cụ kỹ thuật, cũng có thê 
là con người hoặc các biểu đồ phản ánh sự biến thiên của chất lượng. Các 
công cụ đo kỹ thuật được thiết kế dùng để đánh giá các thuộc tính chất 
lượng và được biêu diễn nó bằng cơu Số đơn vị đo như đồng hồ, cân... 


ˆ “«< sa, 


dụng rộng rãi chính là con người. Tuy nhiên phương tiện đo là con người 
216 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


thường tính chủ quan nên kết quả đo cần được cân nhắc thận trọng trước 
khi ra quyết định. 


Tính tin cậy của phương tiện đo là khả năng của dụng cụ đo có thê 


, 
\ 


tái tạo lại kết quả của nó trong những lần kiểm tra sau. Ngày nay, khi các 
thuộc tính chất lượng sản phẩm càng quan trọng thì tính tin cậy của phương 
tiện đo đòi hỏi càng cao. 

Tính chính xác của phương tiện đo là mức độ mà phương tiện đo nói 
lên đúng sự thật. Đánh giá tính chính xác của phương tiện đo chất lượng 
được xác định bằng những tiêu chuẩn đã được thống nhất. Sự khác biệt giữa 
những kết quả đo được ghi trên phương tiện đa và giá trị thực tế chính là sai 
số. Sai số đó có thể là âm hay dương. Trong đo lường luôn tồn tại những sai 
số. Đó là hệ quả từ những sai số trong phương pháp đo, phương tiện đo hoặc 
những nguyên nhân chủ quan khác. Sai số có thể là ngẫu nhiên hoặc không 
ngẫu nhiên. Sai số ngẫu nhiên ảnh hưởng ít tới độ chính xác nhưng khó loại 
trừ. Ngược lại sai số không ngẫu nhiên ảnh hưởng lớn tới độ chính xác 
những có khả năng loại bỏ dễ dàng hơn. Tuy nhiên một phép đo chỉ có ích 
khi sai số nằm trong những khoảng giới hạn cho phép. Có nghĩa là sai số 
của phép đo phải được kiểm soát. 


2l 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


CHƯƠNG 9 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG 


9.1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA KIÊỂM TRA CHÁT LƯỢNG 
9.1.1. Mục đích, ý nghĩa của kiểm tra chất lượng 


Theo quan điểm của quản lý chất lượng toàn diện, người ta nhấn 
mạnh đến các hoạt động thiết kế, hoạch định chất lượng nhằm thực hiện 
đúng ngay từ đầu, nhưng kiểm tra chất lượng vẫn luôn là một trong những 
chức năng quan trọng không thể thiếu được trong quản lý chất lượng của 
các doanh nghiệp. Tuy nhiên hoạt động kiểm tra chất lượng được hiểu rộng 
hơn, tích cực hơn nhằm đảm bảo cho hệ thống quản lý chất lượng trong 
doanh nghiệp hoạt động ồn định, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng đáp 
ứng những tiêu chuẩn thiết kế đặt ra hoặc những đòi hỏi trong đơn đặt hàng, 
hợp đồng kinh tế. | 

Kiểm tra chất lượng được hiểu là hoạt động theo dõi, thu thập, phát 
hiện và đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chất 
lượng đã đề ra trong mọi quá trình mọi hoạt động và các kết quả thực hiện 
của doanh nghiệp. 

Kiểm tra chất lượng thực hiện xuyên suốt quá trình từ thiết lập hệ thống 
mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng, thiết kế sản phẩm, quá trình sản xuất chuyển hoá 
đầu vào thành đầu ra cho đến quá trình phân phối và tiêu dùng sản phẩm. Nội 
dung của kiểm tra bao gồm kiểm tra chất lượng sản phẩm thiết kế, kiểm tra các 
điều kiện sản xuất, kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm trong 
từng công đoạn, sản phẩm cuối cùng và việc bảo quản, vận chuyển và chất 
lượng các hoạt động dịch vụ thực hiện trước và sau khi bán. 

Kiểm tra tập trung vào các hoạt động xác định, đánh giá khả năng 
của các quá trình, tình hình và mức độ biến thiên của quá trình và khả năng 
chấp nhận quá trình, đánh giá chất lượng sản phẩm và khả năng chấp nhận 
lô sản phẩm đó, kiểm tra xác định được kết quả đạt được về chất lượng và 
phát hiện nguyên nhân không đạt để kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục. 


218 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


K. .m tra chất lượng đẻ tìm kiếm phát hiện những sai lệch trong quá 
trình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu chất lượng. 

Đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm với các thông số kỹ thuật 
với các tiêu chuẩn thiết kế và với các yêu cầu của hoạt động mua bán. 

Kiểm tra chất lượng là một đòi hỏi tất yếu vì không có kiểm tra chất 
lượng thì không biết quá trình thực hiện đến đâu, kiểm tra chất lượng chính 
là hoạt động kiểm tra đánh giá hiệu quả của công tác quản lý chất lượng 
trong doanh nghiệp. 

Cơ sở quan trọng nhất trong kiểm tra chất lượng là hệ thống chỉ tiêu 
chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng, các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật, các bản 
vẽ thiết kế, các điều khoản quy định trong hợp đồng mua bán đơn đặt hàng. 
Căn cứ kiểm tra các quy trình và kỷ luật công nghệ, kỷ luật lao động. 

9.1.2. Nhiệm vụ của kiểm tra chất lượng 

Kiểm tra chất lượng có nhiệm vụ: 

- Đánh giá tình hình thực hiện chất lượng và xác định mức độ chất 
lượng đạt được trong thực tế. 

- So sánh chất lượng thực tế với chất lượng kế hoạch để phát hiện 
những sai lệch và đánh giá các sai lệch đó trên các phương diện kinh tế — 
kỹ thuật và xã hội. 

- Tìm kiếm những mục tiêu chưa đật được, những vấn đề chưa giải. 
quyết được và những vấn đề mới xuất hiện đột xuất ngoài dự kiến. 

- Xác định những hoạt động đảm bảo chất lượng có hiệu quả và kết 
quả của chúng. 

- Phân tích các thông tin về chất lượng làm cơ sở cho các cải tiến và 
hoàn thiện. 


9.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG 


9.2.1. Phương pháp xác định chất lượng 


Có nhiều phương pháp xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 
Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Tuỳ thuộc vào 
mục đích và yêu cầu kiểm tra, người ta lựa chọn áp dụng các phuơug 
pháp khác nhau; 


219 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Phương pháp kiểm tra bằng cảm qian 

- Đây là phương pháp kiểm tra đánh giá một cách định tính tình hình 
thực hiện các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Người ta sử dụng con người như 
một phương tiện cơ bản để đánh giá kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thông 
qua sự cảm nhận của các cơ quan cảm giác về các thuộc tính chất lượng của 
sản phẩm để đưa ra những kết luận về tình hình thực hiện các chỉ tiêu chất 
lượng. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các chỉ tiêu khó lượng 
hoá như màu sắc, hương vị, độ thích thú. 

- Để phản ánh mức độ chất lượng đạt được người ta thường dùng 
cách cho điểm đối với từng chỉ tiêu chất lượng. Do khả năng nhận biết, phân 
biệt của các cơ quan cảm giác có những hạn chế nhất định nên người ta 
thường lập ra các hệ thống thang điểm khác nhau như: 

+ Thang điểm sắp xếp theo thứ tự. 
+ Thang điểm phân khoảng theo các khoảng bằng nhau tương ứng 
với sự nhận biết của cơ quan cảm giác. 
. + Thang điểm tỷ lệ chia theo các tỷ số bằng nhau. 

- Phương pháp cảm quan đơn giản, cho kết quả nhanh, tiết kiệm 
thời gian và các nguồn lực vật chất trong công tác kiểm tra, tuy nhiên 
thường mang tính chủ quan và không mang lại kết quả cao. Để khắc phục 
nhược điểm này người ta thường thành lập hội đồng kiểm tra hoặc kết hợp 
với một số máy móc, phương tiện để nâng cao sự cảm nhận của các cơ 
quan cảm giác. 

* Phương pháp thí nghiệm 

Phương pháp này được tiễn hành trong các phòng thí nghiệm với 
những thiết bị máy móc chuyên dùng và kết quả thu được là những số 
liệu dưới dạng những quan hệ về số liệu rõ ràng. Nó được áp dụng chủ 
yếu đối với các thuộc tính chất lượng công nghệ có đơn vị đo phần cứng 
của sản phẩm. Phương pháp này còn được áp dụng rộng rãi trong trường 
hợp các chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật của sản phẩm cũng chính là các thông 
số phản ánh chất lượng trong quá trình tiêu dùng hoặc khi trình độ chất 
lượng được đánh giá gián tiếp thông qua các chỉ tiêu đó. Ví dụ như công 


220 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


suất, động cơ, tốc độ gió, độ mài mòn của sản phẩm... Phương pháp này 
có thê thực hiện bằng cách đo trực tiếp hoặc phân tích thành phần kêu hoá, 
sinh học của sản phẩm. 

Phương pháp đo sử dụng các phương tiện đo để thu thập thông tin về 
một chỉ tiêu chất lượng nào đó, so sánh với tiêu chuẩn hoặc vật mẫu để xác 
định mức chất lượng đạt được của sản phẩm. Phương pháp phân tích lý hoá 
nhằm xác dịnh thành phần hoá học, hàm lượng các chất, tính chất hoá học 
của sản phẩm theo các đơn vị đo xác định. 

Kết quả của phương pháp này phản ánh một cách khách quan, chính 
xác tình hình thực hiện các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên phương 
pháp này đòi hỏi phải có những phương tiện kỹ thuật kiểm tra hiện đại, 
chính xác, vốn đầu tư trang bị lớn và chỉ phí kiểm tra cao. Kết quả kiểm tra 
phụ thuộc rất lớn vào trình độ kỹ thuật của các phượng tiện kiểm tra, đánh 
giá chất lượng. Vì vậy, để đảm bảo độ chính xác của các kết quả, kiểm tra 
chất lượng, người ta thường sử dụng kết hợp các phương pháp thí nghiệm và 
cảm quan. 


* Phương pháp chuyên gia 

Dựa vào kết quả thu được từ-phương pi.áp thí nghiệm và cảm quan 
kinh nghiệm, người ta tiến hành thành lập hội đồng chuyên gia đánh giá, 
cho điểm từng thuộc tính và chỉ tiêu chất lượng, phân cấp hạng sản phẩm. 
Đây là phương pháp hỗn hợp được sử dụng phổ biến trên thế giới. Phương 
pháp chuyên gia tiến hành theo hai cách là phương pháp Delphy và Paterne. 
Trong phương pháp Delphy, các chuyên gia không trực tiếp trao đổi với 
nhau mà các ý kiến đánh giá, kiểm tra được trả lời qua các phiếu điều tra đã 
được soạn thảo sẵn. Còn phương pháp Paterne là phương pháp mà trong đó 
các chuyên gia trao đổi trực tiếp với nhau để đi đến nhất trí về mức độ đạt 
được của các chỉ tiêu chất lượng. 

Phương pháp chuyên gia được thực hiện qua hàng loạt các bước lặp 
đi lặp lại nhằm đảm bảo tính chính xác của kiểm tra. Phương pháp này nếu 
được sử dụng tốt sẽ đem lại kết quả khá chính xác trong kiểm tra, đánh giá 
chất lượng sản phẩm. Do đó nó được sử dụng khá rộng rãi. Tuy nhiêu nó 
cũng vẫn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào kinh nghiệm, độ nhạy cảm và 
khả năng của các chuyên gia, chỉ phí lớn và tốn kém về thời gian 


221 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


9.2.2. Hình thức kiểm tra chất lượng 


Để triển khai các hoạt động kiểm tra chất lượng, người ta sử dụng 
nhiều hình thức khác nhau. Mỗi hình thức kiểm tra chất lượng đều khai thác, 
ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật thống kê. 

Có hai hình thức kiểm tra chất lượng được sử dụng phổ biến là kiểm 
tra toàn bộ hoặc kiểm tra chọn mẫu. 

Trong kiểm tra toàn bộ, người ta tiễn hành kiểm tra tất cả sản phẩm, 
100% sản phẩm được kiểm tra, đánh giá theo các chỉ tiêu chất lượng quy 
định. Hình thức này chỉ áp dụng cho những sản phẩm có giá trị lớn, quý 
hiếm, những lô hàng nhỏ và trong trường hợp kiểm tra không phá huỷ. 

Hình thức kiểm tra này khá tốn kém và không phải lúc nào cũng có 
thể kiểm tra toàn bộ cũng cho kết quả tốt hơn các hình thức khác. 

Trong kiểm tra đại diện hay kiểm tra chọn mẫu, người ta chỉ tiến 
hành kiểm tra một lượng sản phẩm được gọi là mẫu rút ra từ lô sản phẩm. 
Kết quả được sử dụng để xác định khả năng chấp nhận hay bác bỏ một lô 
sản phẩm căn cứ vào một tổng thẻ mẫu ngẫu nhiên. Hoạt động kiểm tra này 
nhanh, gọn, cho kết quả sớm, tiết kiệm chỉ phí. Tuy nhiên, kiểm tra chọn 
mẫu có lượng thông tin thu được ít hơn nên đòi hỏi thông tin phải chính xác. 
Một đặc điểm của kiểm tra chọn mẫu là luôn gắn với rủi ro trong việc chấp 
nhận hoặc bác bỏ lô sản phẩm. Hơn nữa kiểm tra chọn mẫu chỉ có kết quản 
đáng tin cậy, chấp nhận được khi mẫu chọn đại diện được cho chất lượng 
của lô sản phẩm, đảm bảo đúng quy trình lấy mẫu và quy trình kiểm tra 
không được có sai sót. 

Các bước tiến hành kiểm tra chất lượng: 

Bước 1: Xác định đối tượng kiểm tra chất lượng 

Bước 2: Xác định mục tiêu kiểm tra 

Bước 3: Quyết định các chỉ tiêu chất lượng cần kiểm tra 

Bước 4: Chọn phương pháp kiểm tra 

Bước 5: Chọn hình thức kiểm tra 


222 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Bước 6: Chọn phương án kiểm tra 
Bước 7: Chọn mẫu 
Bước 8: Tiến hành kiểm tra 


Bước 9: Đưa ra các kết luận về kết quả kiểm tra. 


9.3. ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM VÀ DỊCH VỤ 
9.3.1. Thực chất của đánh giá chất lượng 


Đánh giá chất lượng là một môn khoa học trong đó sử dụng nhiều 
kiến thức các môn khoa học khác như: Toán kinh tế, Marketing... nhằm xác 
định về mặt định lượng chất lượng sản phẩm, chất lượng của các quá trình. 

Theo TCVN ISO 9000:2000 (Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam), 
“đánh giá chất lượng là sự xem xét độc lập và có hệ thống nhằm xác định 
các hoạt động và kết quả liên quan đến chất lượng có đáp ứng được các quy 
định đã đề ra và các quy định này có được thực hiện một cách hiệu quả và 
thích hợp để đạt được các mục tiêu hay không”. 

Theo ISO 9000:2005: “đánh giá chất lượng là một quá trình có hệ 
thống, độc lập và được lập thành văn bẩn để nhận được bằng chứng đánh 
giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ 
thực hiện các chuẩn mực đã thỏa thuận”. 

Vậy đánh giá chất lượng là để kiểm tra xem “những hoạt động và 
những kết quả liên quan đến chất lượng” có phù hợp với các quy định đã đề 
ra hay không. Hay nói cách khác, đánh giá chất lượng là nhằm tìm ra những 
điểm không phù hợp của một hệ thống quản lý chất lượng. 

Điểm không phù hợp là sự không tuân thủ hoặc chưa đạt được yêu 
cầu đã quy định. 

Cơ sở để đối chiếu, kiểm tra và đánh giá chất lượng là các tiêu chuẩn 
quốc tế, các tiêu chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn ngành và các tiêu chuẩn cơ 
sở, nhưng quan trọng hơn đó là các yêu cầu của khách hàng và xã hội. 


223 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hffp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Mục đích của việc đánh giá chất lượng nhằm xác định về mặt định 
lượng các chỉ tiêu chất lượng và tổ hợp các chỉ tiêu ấy theo nguyên tắc xác 
định để biểu thị chất lượng-sản phẩm. Trên cơ sở đó có thể đưa ra một quyết 
định về sản phẩm, về chiến lược sản phẩm, để giải quyết tốt những vẫn đề 
về dự báo, lập kế hoạch, tối ưu hoá và phê chuẩn hoá. 

Có thể có rất nhiều lý do khác nhau để đánh giá chất lượng, nhưng 
thông thường một cuộc đánh giá chất lượng nhằm xác định: 

- Hệ thống chất lượng của doanh nghiệp có phù hợp với những yêu 
cầu đặt ra ở mức độ nào. 

- Các chính sách chất lượng của doanh nghiệp đang được triển khai 
tốt như thế nào? 

- Một hệ thống chất lượng có thể được cải tiến như thế nào? 

- Những quy định về chất lượng được tuân thủ như thế nào? 

- Những thủ tục đã thông qua có được thực hiện không? 

- Những hướng dẫn cụ thể có được thực hiện không? 

Mục đích của việc đánh giá chất lượng là tìm ra những điểm chưa 
phù hợp của sản phẩm, quá trình hay hệ thống để khắc phục chứ không phải 
là để truy xét trách nhiệm của một ai đó. 

9.3.2. Những nguyên tắc cơ bản về đánh giá chất lượng 

Nguyên tắc I: Chất lượng được xem như một tập hợp các tính chất, 
đặc biệt các tính chất mà người tiêu thụ quan tâm thể hiện bằng một hệ 
thông các chỉ tiêu. 

Các tính chất chất lượng được hình thành theo một nguyên tắc nhất 
định: nguyên tắc phân cấp và phân nhánh, phân cấp theo mức độ tổng hợp, 
phân nhánh thành những tính chất thành phần. 

Nguyên tắc 2: Mỗi tính chất trong tập hợp tính chất tạo thành chất 
lượng được đặc trưng không chỉ bằng giá trị chỉ tiêu chất lượng mà còn bởi 
một hệ sô trọng lượng thể hiện mức độ quan trọng của tính chất đó. 


224 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Trong quản lý chất lượng người ta sử dụng phương pháp chuyên gia 
để xác định hệ số trọng lượng. 

Hệ số trọng lượng được xác định khi cần đánh giá tổng hợp chất 
lượng sản phẩm, quá trình, hệ thống. Độ chính xác của chỉ tiêu chất lượng 
tông hợp phụ thuộc rất nhiều vào giá trị của các hệ số trọng lượng. Trong 
thực tế có những sản phẩm, hệ thống được đánh giá với những chỉ tiêu chất 
lượng tổng hợp cao nhưng thực tế chất lượng lại rất thấp, không thoả mãn 
các yêu cầu đề ra. Nguyên nhân quan trọng nhất là người ta đã xác định 
không hợp lý trọng số của chỉ tiêu chất lượng nào đó thể hiện quan hệ giữa 
các chỉ tiêu chất lượng và mức độ ảnh hưởng của nó tới chất lượng sản 
phẩm, chất lượng hệ thống. Trong quản lý chất lượng, người ta sử dụng 
phương pháp chuyên gia để xác định hệ số trọng lượng. 

Nguyên tắc 3: Cần phân biệt hai khái niệm: Đo và đánh giá. 

Đo một tính chất nào đó là quá trình tìm trị số của một chỉ tiêu chất 
lượng, biểu thị giá trị tuyệt đối của tính chất đó theo đơn vị đo lường thích hợp. 

Đánh giá một tính chất nào đó là sự so sánh giá trị một chỉ tiêu chất 
lượng với giá trị chỉ tiêu chất lượng được chọn làm chuẩn. Kết quả của sự so 
sánh này là chỉ tiêu tương đối không có thứ nguyên. 

Không có chuẩn không thể nói đến đánh giá chất lượng, đó là cơ sở 
để đối chiếu, kiểm tra, đánh giá chất lượng. Chuẩn có thể là các tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn doanh nghiệp... 
Và quan trọng hơn đó là chuẩn thực tế - đó chính là nhu cầu, đòi hỏi của 
người tiêu dùng, của xã hội, đây là một dạng chuẩn rất khắt khe, khách quan 
và chính xác nhất. 

9.3.3. Phương pháp đánh giá chất lượng 

Tuỳ đặc điểm của đối tượng và tính chất của các chỉ tiêu, người ta sử 
dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác định giá trị bằng số của các chỉ 
tiêu đó. Thông thường các phương pháp này được quy định trong các tiêu 
chuẩn. Các phương pháp có thể được phân loại như sau: 


223 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


9.3.3.1. Phương pháp phòng thí nghiệm 

Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp các chỉ tiêu kinh tế, 
kỹ thuật cơ bản cũng đồng thời là các thông số về chất lượng tiêu dùng của 
sản phẩm, ví dụ như công suất động cơ, tốc độ quạt gió... 

Phương pháp này được tiến hành trong các phòng thí nghiệm với 
những máy móc và thiết bị chuyên dùng; tốn kém chỉ phí và không phải 
ai cũng thực hiện được. Đối với một số các chỉ tiêu về tình trạng sản 
phẩm, tính thâm mỹ, mùi, vị, sự thích thú... phương pháp này lại không 
phản ánh được mà phải sử dụng phương pháp cảm quan. 

Căn cứ vào tính chất riêng của các chỉ tiêu chất lượng, phương pháp 
phòng thí nghiệm được thực hiện bằng các cách khác nhau: 

- Phương pháp đo: Là phương pháp dựa trên những thông tin thu 
được nhờ sử dụng các phương tiện đo. Phương pháp này được xác định trực 
tiếp các chỉ tiêu như khối lượng, cường độ dòng điện, tốc độ ô tô... 

- Phương pháp phân tích hoá lý: Phương pháp này xác định thành 
phần hoá học, hàm lượng các chất, tạp chất, một số tính chất lý học, sự co 
dãn, kéo dài... của sản phẩm. 
9.3.3.2.Phương pháp ghỉ chép 

Là phương pháp dựa trên việc sử dụng các thông tin thu được bằng 
cách đếm các biến số nhất định, các vật thể, các chỉ phí. 
9.3.3.3. Phương pháp tính toán 

Là phương pháp dựa trên việc sử dụng các thông tin nhận được nhờ 
các mối quan hệ lý thuyết hay nội suy. Phương pháp này được sử dụng chủ 
yếu ở giai đoạn thiết kế như các chỉ tiêu năng suất, tuổi thọ, tính bảo toàn, 
tính dễ sửa chữa... được xác định bằng phương pháp tính toán. Khi cần thiết 
để tính toán các chỉ tiêu có thể sử dụng các số liệu được tính bằng các 
phương pháp khác. 
9.3.3.4. Phương pháp cảm quan 

Là phương pháp dựa trên việc sử dụng các thông tin thu được nhờ 
phân tích các cảm giác của các cơ quan thụ cảm: thị giác, thính giác, xúc 
giác, khứu giác, vị giác. 


226 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Các cơ quan thụ cảm đóng vai trò thu nhận cảm giác. Giá trị của các chỉ 
tiêu chất lượng được xác định bằng cách phân tích các cảm giác đó trên cơ sở 
kinh nghiệm đã tích luỹ và được biểu thị bằng một hệ thống thang điểm. 

Phương pháp này được sử dụng rộng rãi để xác định giá trị các chỉ tiêu 
chất lượng thực phẩm và một số chỉ tiêu thâm mỹ như mùi, vị, trang trí... 

Phương pháp này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: 

- Trình độ, kinh nghiệm, thói quen và khả năng của các chuyên viên 
giám định. 

- Mang tính chủ quan, phụ thuộc vào trạng thái tỉnh thần của chuyên viên. 

Do đó phương pháp này có kết quả ít chính xác so với phương pháp 
thí nghiệm nhưng lại đơn giản, ít tốn kém, nhanh. 
9.3.3.5. Phương pháp xã hội học 

Xác định bằng cách đánh giá chất lượng thông qua sự thu thập thông 
tin và xử lý ý kiến của khách hàng. 

Để thu thập thông tin, người ta có thể dùng các phương pháp trưng 
cầu ý kiến của khách hàng tại các hội chợ, các cuộc triển lãm, hội nghị 
khách hàng, sau đó tiến hành thống kê, xử lý thông tin, kết luận. 
9.3.3.6. Phương pháp chuyên gia (còn gọi là “Phương pháp trưng cầu ý 
kiến chuyên gia”)_ 

Phương pháp chuyên gia là một trong những phương pháp đánh giá 
có lịch sử ra đời sớm nhất, được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Về cơ bản, 
phương pháp này sử dụng trình độ và năng lực chuyên môn của các chuyên 
gia, để trưng cầu ý kiến về một vấn đề cụ thể cần nghiên cứu. 

Cơ sở khoa học của phương pháp này là dựa trên các kết quả của các 
phương pháp thí nghiệm, phương pháp cảm quan, tổng hợp, xử lý và phân 
tích ý kiến giám định của các chuyên gia rồi tiến hành cho điểm. Đánh giá 
chất lượng bằng các phương pháp này được chú ý trong hoạt động thương 
mại của rất nhiều nước hiện nay. 


9.3.4. Các loại hình đánh giá chất lượng 
Một mô hình đánh giá chất lượng được thể hiện như sau: 


227 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Hình 9.1. Mô hình quá trình đánh giá chất lượng 


ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
(QUALIMETRY) 


Mục đích: 
- Xác định định lượng các chỉ tiêu chất 
lượng 
- Tổ hợp các giá trị đo được để nhận xét, 
kết luận 
Đưa ra những quyết định điều chỉnh 


SO SÁNH 
So sánh một chỉ tiêu chất lượng 
với chỉ tiêu chuẩn tương ứng để 
tạo ra một giá trị tương đối không 
thứ nguyên 


CƠ SỞ ĐẺ ĐO VÀ SO SÁNH 


Tiêu chuẩn quốc tế: ISO, EN 
- _ Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 

- _ Tiêu chuẩn ngành: TCN 

- Tiêu chuẩn ghi trong họp đồng 
Yêu cầu của thị trường và xã hội 


ĐO 
Đo các chỉ tiêu chất lượng băng giá 
trị tuyệt đối với đơn vị đo thích hợp 


Giai đoạn thiết kế || Giai đoạn sản xuât || Giai đoạn tiêu dùng 

Chất lượng mẫu thiết ké, Độ tin cậy, các chỉ tiêu 

các chỉ tiêu công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, các chỉ 

trình độ chât lượng số chất lượng. Hệ số phân 
hạng 


Độ an toàn, tuôi thọ, mức 


chất lượng, chất lượng an 
toàn 


Các chỉ tiêu tông hợp 
Hệ số chất lượng 

Hệ số hữu ích tương đối 

Hệ số sử dụng sản phẩm 

Chỉ số chất lượng kinh doanh 


228 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


ISO 9000 mô tả có ba loại hình đánh giá bao gồm: đánh giá chất 
lượng nội bộ, đánh giá của bên thứ hai và đánh giá của bên thứ ba, trong 
đó hai loại hình đánh giá sau được gọi là đánh giá bên ngoài. Đối với hệ 
thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, mục đích và đối tượng thực 
hiện của các loại hình đánh giá này có thể được tóm lược như sau: 

Loại hình Mục đích Được thực hiện 
đánh giá đánh giá bởi hoặc 
thay mặt cho 
Nhằm cung cấp thông tin để ban giám | Chính 
đôc xem xét, từ đó đưa ra biện pháp | doanh nghiệp 
cải tiên hay "hành động phòng ngừa 
ngừa hoặc khắc phục 


b0 
=ì 
© 
> 
_ 
-| 
‹4 
& 


Đánh giá Nhằm xác định doanh nghiệp có là một | Khách hàng của 
của bên thứ | nhà cung cấp đáng tin cậy không doanh nghiệp 
hai 

Đánh giá | Để doanh nghiệp đạt chứng chỉ hoặc để | Các cơ quan 
của bên thứ | được cấp giấy đăng ký, hoặc được đánh | đánh giá độc lập 
ba giá dựa theo tiêu chuẩn quy định : 


Bên ngoài 


Đánh giá chất lượng nội bộ 

Trong một cuộc đánh giá chất lượng nội bộ, khách hàng cũng là bên 
được đánh giá. Các đánh giá viên có thê là những người trong doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, vì người ta khó có sự khách quan khi đánh giá chính bộ phận hay 
phòng ban của mình nên đánh giá viên thường được chọn từ: 

- Một công ty tư vấn. 

- Các bộ phận hoặc phòng ban khác trong doanh nghiệp. 

Một cuộc đánh giá nội bộ thường được thực hiện để chuẩn bị cho 
việc đánh giá để cấp chứng chỉ (chẳng hạn như đánh giá để cấp chứng chỉ 
ISO 9000). | 

Nhóm đánh giá nội bộ được tổ chức theo các bước: 

- Thành lập: đại diện của ban lãnh đạo phụ trách về chất lượng. 

- Đào tạo 

- Thực hiện 

- Chọn lọc 


229 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Đánh giá của bên thứ hai 

Đánh giá của bên thứ hai được thực hiện bởi một tổ chức hoặc doanh 
nghiệp (thường là bên đặt hàng) đối với nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp của 
mình nhằm đánh giá xem họ có khả năng đáp ứng các yêu cầu của doanh 
nghiệp đặt hàng hay không 
Đánh giá của bên thứ ba 

Đánh giá của bên thứ ba là do một cơ quan chứng nhận độc lập thực 
hiện nhằm xác nhận: 

Doanh nghiệp được đánh giá có hệ thống chất lượng thoả mãn các 
yêu cầu của tiêu chuẩn tham chiếu. 

Hệ thống chất lượng này hỗ trợ một cách hiệu quả cho việc đạt mục 
tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

Muốn hoạt động, các cơ quan chứng nhận độc lập cần được công 
nhận ít nhất một tổ chức dịch vụ công nhận. Tổ chức này, đến lượt nó, cũng 
phải được sự xác nhận của một cơ quan chuyên trách của Nhà nước. 

Ví dụ: BVQI (Bureau Verifas Quality International) là một cơ quan 
chứng nhận độc lập có trụ sở chính đặt tại Anh, được công nhận bởi hơn 30 
tổ chức ở các nước. Tại Mỹ, BVQI được công nhận bởi RAB (Ñegisfrafor 
Accreditation Bureau). RAB được xác nhận bởi NIST (Naftional Institute oƒ 


Standards and Technology). Dưới đây là sơ đồ hình chóp các cơ quan trong 
trường hợp này: 


Cơ quan chuyên trách 
Nhà nước 


Cơ quan dịch vụ 
công nhận 


Cơ quan chứng nhận độc lập 


230 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Ở Việt Nam, cơ quan thực hiện các nghiệp vụ công nhận liên quan 
đến chất lượng là Văn phòng Công nhận Chất lượng, được thành lập năm 
1995, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (cơ quan này trực 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ). Văn phòng Công nhận Chất lượng có 
nhiều chức năng, trong đó có hai chức năng liên quan trực tiếp đến đánh giá 
hệ thống chất lượng là công nhận các cơ quan chứng nhận và công nhận 
trình độ của các đánh giá viên. 


Sơ đồ hệ thống công nhận các tổ chức chứng nhận và đánh giá 
viên tại Việt Nam 


Tỗng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 
(STAMEQ) 


Văn phòng công nhận Chất lượng 
(BoA) 


Hệ thôhg công nhận 
Chuyên gia đánh giá 
(BoA/QSA) 


Hệ thống công nhận các 
tổ chức chứng nhận 
(VICAS) 


231 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


CHƯƠNG 10 
CÁC CÔNG CỤ THÓNG KẾ 
TRONG QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 


10.1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA DỮ LIỆU THÓNG KẾ TRONG QUẢN 
LÝ CHÁT LƯỢNG 


10.1.1. TẦm quan trọng của các công cụ thống kê trong kiểm soát 
quá trình 


Một trong những nội dung cơ bản của quản lý chất lượng là sử 
dụng các công cụ thống kê để phân tích, đánh giá và kiểm soát chất 
lượng sản phẩm, quá trình. Việc sử dụng các công cụ thống kê trong 
kiểm soát chất lượng do Shewhart đề xuất đã được đưa vào sử dụng trong 
các doanh nghiệp ở Mỹ từ thập kỷ XX. Do lợi ích to lớn đem lại, các 
công cụ thống kê đã nhanh chóng mở rộng phạm vi ứng dụng sang các 
nước khác. Từ đó đến nay việc sử dụng các công cụ thống kê trong kiểm 
soát chất lượng đã trở thành phổ biến và là một nội dung không thẻ thiếu 
trong quản lý chất lượng. 

Thực chất của kiểm soát chất lượng chính là việc sử dụng các kỹ 
thuật thống kê trong thu thập, phân loại, xử lý, trình bày dữ liệu dưới một 
dạng nào đó cho phép mọi người nhận biết được thực trạng của quá trình, 
nhờ đó tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ra các quyết định về 
chât lượng. 

Dùng công cụ thống kê để kiểm soát sự biến động của quá trình, từ 
đó đưa ra những biện pháp giải quyết. Quá trình là tông hợp sự phối hợp của 
người cung ứng, người sản xuất, thiết bị, nguyên liệu, phương pháp và môi 
trường trong sự kết hợp thống nhất để tạo ra sản phẩm. hoặc dịch vụ cung 
câp cho khách hàng. 


232 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


¡_ ¬g công cụ thống kê sẽ giúp mọi người tìm được nguyên nhân gốc 
rễ của vấn đề gây nên sự biến động của quá trình. Nguồn gốc của sự biến 
thiên của quá trình là các yếu tố đầu vào, người thực hiện, thiết bị và 
phương pháp thực hiện. Những biến động trong các yếu tố trên là tiềm ẩn. 
Điều quan trọng là chúng ta có thể nhận biết các biến động đó thông qua sử 
dụng các công cụ thống kê. Sử dụng các kỹ thuật thống kê kiểm soát chất 
lượng cho chúng ta biết được quá trình có ồn định không và có được kiểm 
soát không, mức độ biến thiên của quá trình có nằm trong giới hạn cho phép 
hay không. 

Có hai loại biến thiên gây nên sự biến động của quá trình là nguyên 
nhân chung phổ biến và nguyên nhân đặc biệt. Nguyên nhân chung phổ biến 
xảy ra thường xuyên và nằm trong bản thân của mỗi quá trình. Chúng sẽ 
không mắt đi nếu quá trình đó vẫn được duy trì. Khi chỉ có những nguyên 
nhân chung phổ biến gây ra thì quá trình ôn định và có thể kiểm soát bằng 
thống kê. Sự biến thiên do những nguyên nhân này gây ra phản ánh khả 
năng của quá trình đó. Nó thể hiện sự thực hiện tốt nhất của quá trình trong 
trạng thái kiểm soát thống kê. 

Loại nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân đặc biệt. Đó là nguyên 
nhân làm cho quá trình biến động đột biến vượt quá mức cho phép và quá 
trình trở nên không bình thường. Những nguyên nhân này nếu được khắc 
phục thì quá trình sẽ trở lại ổn định. 


10.1.2. Sự cần thiết phải thu thập, xử lý số liệu 

Sử dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng là điều 
kiện cơ bản để quản lý chất lượng có căn cứ, thực tế và khoa học khi ra 
quyết định trong quản lý chất lượng. 

Thông qua việc dùng các công cụ thống kê, giải thích được tình hình 
chất lượng một cách chính xác, phát hiện nguyên nhân gây ra sai sót để có 
biện pháp khắc phục kịp thời. 

Kiểm soát chất lượng bằng thống kê cho phép hoạt động một cách 
nhất quán hơn và thực hiện đúng hơn các mục tiêu đã đề ra đồng thời dự 
đoán những điều có thể xảy ra trong tương lai. Thông qua kiểm soát thông 


213 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


kê sẽ đánh giá được các yếu tố thiết bị, từ đó dự báo được những điều sẽ xảy 
ra trong tương lai để có hướng giải quyết kịp thời. 

Công cụ thống kê giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chỉ phí 
trong quá trình tìm kiếm nguyên nhân và xử lý các vấn đề về chất lượng, tiết 
kiệm được những chỉ phí do các phế phẩm và những lãng phí, những hoạt 
động thừa, tiết kiệm thời gian chuẩn bị và thực hiện các thao tác trong hoạt 
động và dự báo được những trục trặc có thể xảy ra. 


10.1.3. Phân loại dữ liệu thống kê 


Cơ sở để đưa ra các quyết định quản lý chất lượng dựa trên việc thu 
thập và xử lý dữ liệu thống kê. Dữ liệu thống kê bao gồm những số liệu và 
những thông tin cần thiết cho việc phân tích, đánh giá vấn đề về chất lượng. 
Tập hợp các dữ liệu thống kê chất lượng rất đa dạng. 

Tuỳ theo mục đích sử dụng đữ liệu có thể chia ra các nhóm dữ 
liệu sau: 

- Dữ liệu giúp phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 

- Dữ liệu dùng đề phân tích, cải tiến chất lượng. 

- Dữ liệu dùng để kiểm soát, điều chỉnh quá trình. 

Theo giá trị đo, đữ liệu thống kê chất lượng chia làm hai nhóm: 

- Nhóm dữ liệu về các giá trị liên tục dùng để cho các đại lượng 
không đứt đoạn như chiều dài, trọng lượng, độ bên... 

) Nhóm dữ liệu về các giá trị rời rạc để đo các đại lượng riêng biệt 
như số sản phẩm hỏng trên dây chuyền sản xuất, số khuyết tật trên 
sản phẩm. 

gi Để tạo cơ sở tin cậy chính xác trong khi thu thập dữ liệu về chất 
lượng cân tuân thủ các yêu cầu đặt ra: 

- Đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu; tránh những dữ liệu sai sót, 
không tin cậy. 

- Đảm bảo tính đại diện cho tổng thẻ. 

- Đúng thời gian, khoảng thời gian và vị trí quy định. 


234 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


10.2. C¿.. CÔNG CỤ THÓNG KÊ TRONG QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 
Hiện nay, các công cụ kiểm soát chất lượng dựa trên phân tích số 
liệu được chia thành hai nhóm: 

Nhóm 1: Gồm 7 công cụ truyền thống hay còn gọi là 7 công cụ kiêm 
soát chất lượng (7 ÓC roois). Các công cụ này đã được áp dụng một cách 
hiệu quả từ những năm 1960 và đã được người Nhật áp dụng rất thành công. 
Cơ sở của các công cụ này là lý thuyết thống kê. Các công cụ bao gồm: 

1. Sơ đồ lưu trình (Lưu đồ — Flowchart) 

Sơ đồ lưu trình là hình thức thể hiện toàn bộ các hoạt động cần thực 
hiện của một quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông 
qua những sơ đồ khối và các ký hiệu nhất định. 

Lưu đồ được sử dụng để nhận biết, phân tích các hoạt động nhờ đó 
phát hiện ra những hạn chế, hoạt động thừa, lãng phí không tạo ra giá trị gia 
tăng để tìm cách loại bỏ chúng. 

Sơ đồ lưu trình là một công cụ đơn giản nhưng rất tiện lợi, giúp 
những người thực hiện hiểu rõ quá trình, biết được vị trí của mình trong quá 
trình và xác định được những hoạt động cụ thể cần sửa đổi. 

Để xây dựng lưu đồ cần tuân thủ những nguyên tắc: 

- Người xây dựng lưu đồ phải là người liên quan trực tiếp đến quá trình. 

- Các nhân viên trong quá trình đều phải tham gia vào quá trình. 

- Dữ liệu và thông tin phải được trình bày rõ ràng, cụ thê. 


- Xác định đủ thời gian cần thiết để không làm gián đoạn quá trình. 


Những ký hiệu cơ bản khi xây dựng lưu đô: 


: Sự khởi đầu và kết thúc. 


© 


L.] : Các bước công việc 
¿ƒ : Các dữ liệu bổ sung 
‹> : Điểm nút ra quyết định 
0v - Tiến trình của quá trình 
235 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


„ 

B Xi 
ni 
em 
1- 
<» 


ko 


Hình 10.1. Lưu trình 


la 


2. Biểu đồ nhân quả (Cause — effect chart) 


Sơ đồ nhân quả còn gọi là sơ đồ Ishikawa hoặc sơ đồ xương cá được 
Kaoru Ishikawa sử dụng đầu tiên trong thập niên 1950 tại Nhật Bản - là một 
sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa kết quả và nguyên nhân tạo ra kết quả đó 
(kết quả là chỉ tiêu chất lượng cần theo dõi, đánh giá. Còn nguyên nhân là 


yếu tô ảnh hưởng tới chỉ tiêu chất lượng đó). 


Mục đích của SƠ đồ nhân quả là tìm kiếm xác định các nguyên nhân 
gây ra các vấn đề về chất lượng. Từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục 


1: Lựa chọn doanh nghiệp. 

1a: Tự liên hệ 

1b: Thông qua người khác 

2: Khảo sát tổng hợp 

2a: Thực tế doanh nghiệp: 

thông tin, môi trường... 

3: Lựa chọn đề tài 

3a: Tự quyết định 

3b: Gợi ý của người khác 

4: Đề cương sơ bộ 

5: Duyệt đề cương sơ bộ 

6: Đề cương chỉ tiết 

7: Điểm nút ra quyết định 
đề cương chỉ tiết. 

: Viết bản thảo 


9: Điểm nút để quyết định 


-) 


bản thảo 

10: Hoàn thiện 

11: Điểm nút để quyết địr 
luận văn 

12: Hoàn thiện luận văn 


nguyên nhân nhằm cải tiễn và hoàn thiện chất lượng. 


Trong doanh nghiệp, những trục trặc về chất lượng thường xảy ra do rất nhiều 


nguyên nhân như: nguyên liệu, phương tiện, thiết bị, và phương pháp sản xuất. 


236 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


Hình 10.2: Sơ đồ nhân quả 


Sơ đồ này lần đầu tiên được ông Ishikawa đề xuất với bốn nhóm yếu tố chủ yếu 
gọi là sơ đồ 4M (Men, Míaterials, Machines, Methods). Sau đó được bổ sung 
thêm nhóm yếu tố đo lường (A⁄easuremeri) thành 5M và ngày nay nó được 
hoàn thiện bổ sung với nhiều yếu tố nữa trong đó có môi trường bên ngoài. 

Cách xây dựng sơ đồ: | 

Bước 1: Xác định đặc tính chất lượng cụ thể cần phân tích. 

Bước 2: Vẽ chỉ tiêu chất lượng là mũi tên dài biểu hiện xương sống 
cá, đầu mũi tên ghi chỉ tiêu chất lượng đó. 

Bước 3: Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến chỉ tiêu chất 
lượng, vẽ các yếu tố này như những xương nhánh chính của cá. 

Bước 4: Tìm những yếu tố khác có ảnh hưởng đến yếu tố chính vừa 
được xác định. Nhiệm vụ cơ bản là tìm ra đầy đủ các nguyên nhân gây trục 
trặc về chất lượng không để sót. Tìm ra mối quan hệ giữa các nguyên nhân 
chính, nguyên nhân trực tiếp với các nguyên nhân sâu xa để làm rõ quan hệ 
họ hàng, chính phụ. 

Bước 5: Ghi tên các yếu tố chính trên mỗi nhánh xương. Có bao nhiêu 
yếu tô tác động tới chỉ tiêu chất lượng thì có bấy nhiêu các nhánh xương. 

Bước 6: Xác định đâu là các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. 

Sơ đồ nhân quả có tác dụng rất lớn trong việc: 

- Xác định nguyên nhân gây ra sai hỏng để loại bỏ kịp thời. 

- Hình thành thói quen làm việc tìm hiểu và xác định những nguyên 
nhân gây ra trục trặc chất lượng. 

- Đóng góp trong việc giáo dục đào tạo những người lao động tham 
gia vào quản lý chất lượng. 

Tác dụng thu được sẽ lớn hơn khi sơ đồ nhân quả được dùng kết hợp 
với các công cụ thống kê khác. 

Ví dụ: Dùng sơ đồ nhân quả phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng tới 
quản lý chât lượng dịch vụ bưu chính. 


P*I 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


§tc 


'(/00£) ÿ1 WWỢ{ ts uạ1L tự tựn] - qưởH 2ntd 0ẩN „ 


Hình 10.3: Sơ đồ nhân quả phân tích các yếu tố chính 
ảnh hưởng tới quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính” 


Nguyên nhân cấp 1 


Cạnh tranh T/q toàn trình 
Giá cước Nguyên nhân 
Độ chính xác 
- Khả năng Cáp DV cáp 3 
Nguyên nhân cấp 2 ——— ng: 
Ciính sch Kinh tế k Tiêu chuẳn 
Đadạnghoá Tối ưu hoá ML ⁄ 
Cœdé 

R Qqmœ 


: LWphù hợp Ktra 
sung ZZanm tem \ 2T Xe 
Đồi mới mô hình TCSX 'NELE) GHI DỊ | \ `" Đào tạo nhân l lướợc 
————————->>„ Marketing “. kửy 
Xây dựng Tập đoàn 
Qợi KH ói quen Đổi mới quản lý 


-_Đầutư 


VĂN HOÁ, TRUYÈN 4M 
THÓNG 


CÔNGCJ QL 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


3. Biểu đồ Pareto 

Trong thực tế doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều vấn đề đẻ cải 
tiến chất lượng, nếu không có phương thức xác định những vấn đề quan 
trọng để tập trung giải quyết sẽ dẫn đến phân tán, lãng phí nguồn lực, thời 
gian và hiệu quả không cao. 

Biểu đồ Pareto là một đồ thị hình cột phản ánh các dữ liệu chất lượng 
thu được theo thứ tự từ cao xuống thấp để chỉ rõ các vẫn đề cần ưu tiên giải 
quyết trước. Nhìn vào biểu đồ người ta thấy rõ kiểu sai sót phổ biến nhất, 
thứ tự ưu tiên khắc phục vấn đề cũng như kết quả của hoạt động cải tiến 
chất lượng. Nhờ đó có thể kích thích, động viên được tỉnh thần trách nhiệm 
của người lao động trong hoạt động cải tiến đó. 

Biểu đồ này được Pareto — nhà kinh tế người Ý đưa ra đầu tiên để 
giải quyết các vấn đề kinh tế của nước Ý, sau đó đã được Joseph Juran — 
một nhà chất lượng người Mỹ - áp dụng vào những năm 1950. Nguyên tắc 
Pareto dựa trên quy tắc "80-20" có nghĩa là 80% ảnh hưởng của vấn đề do 
20% các nguyên nhân chủ yếu. 

Dạng biểu đồ: 


Hưmbcr⁄ Frequerity Number/Frequeney 


ZâU 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Để lập biểu đồ Pareto cần thực hiện một số các bước sau: 

- Xác định các loại sai sót và thu thập dữ liệu. 

- Sắp xếp dữ liệu trong bảng theo thứ tự từ lớn đến bé. 

- Tính tỷ lệ ⁄o của từng dạng sai sót. 

- Xác định tỷ lệ % theo sai số tích luỹ. 

- Vẽ đồ thị cột theo tỷ lệ % của các dạng sai sót vừa tính ở trên. Thứ 
tự vẽ dạng sai sót có tỷ lệ lớn nhất trước và theo thứ tự nhỏ dần. 

- Vẽ số đường tích luỹ theo số % tích luỹ đã tính. 

- Viết tiêu đề nội dung và ghi tóm tắt các đặc trưng của sai sót lên đồ thị. 

Phân tích biểu đồ: Những cột cao hon thể hiện sai hỏng xảy ra nhiều 
nhất, cần được ưu tiên giải quyết. Những cột này tương ứng với đoạn đường 
cong có tần suất tích luỹ tăng hanh nhất (hay có độ dốc lớn nhất). Những 
cột thấp hơn (thường là đa số) đại diện cho những sai hỏng ít quan trọng 
hơn tương ứng với đoạn đường cong có tần suất tích luỹ tăng ít hơn (hay có 
độ dốc nhỏ hơn). 

Biểu đồ Pareto có thể áp dụng trong trường hợp các dạng khuyết tật 
hoặc số lỗi được quy về giá trị. Khi đó thứ tự ưu tiên được xác định căn cứ 
vào giá trị những lãng phí hoặc tôn thất do các dạng khuyết tật đưa lại. 

Ví dụ: Sau khi kiềm tra 400 xe máy của hãng Honda được sản xuất tại 
Việt Nam, người ta thấy rằng có một số lỗi cơ bản được phát hiện như sau: 


Khuyết tật lắp ráp 


Khuyết tật về hàn 
Khuyết tật về tiện 
Khuyết tật về sơn 
Khuyết tật khác 


240 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


Xây dựng bảng Pareto 


£ Ũ 
khuyết tật 


Khuyết tật về hàn 212 
114 


SP khuyết | Tỷ lệ % các | Tỷ lệ % k.tật 
tật tích luỹ | dạng kh.tật tích luỹ 


Khuyết tật về sơn 
Kh.tật về lắp ráp 

Khuyết tật về tiện 
Khuyết tật khác 


Trong bảng trên: 


Tỷ lệ của từng loại sai hỏng (tỷ lệ phần trăm các dạng khuyết tật) = 
Số lượng loại sai hỏng/tông số sai hỏng x 100%. 

Tần suất tích luỹ (tỷ lệ phần trăm khuyết tật tích luỹ) được tính bằng 
cách cộng dồn tỷ lệ sai hỏng (Sản phẩm khuyết tật tích luỹ). 


Vẽ biểu đồ Pareto: 


- 
s 


DI Loại khuyt tật 
—#&—Đướng cong tịch lụ; 


» # >£sags&« 
Phần trăm tích luỹ 


8ô khuyšt tật 
c-»>»es§8&ẽ 
° 


Nhân xét: Nhìn vào biêu đỗ biệt được thứ tự thực hiện công việc: 


- Tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm những khuyết tật về hàn, 
sau đó đến các khuyết tật về sơn, lắp ráp, tiện và khuyết tật khác. 


241 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Đối với các loại khuyết tật về hàn, sơn, lắp ráp có mối quan hệ cùng 
chiêu do đó khi giải quyết các khuyết tật về hàn thì những khuyết tật về sơn, 
lắp ráp cũng giảm đi. 

4. Phiếu kiểm tra chất lượng 

Phiếu kiểm tra là một biểu mẫu được thiết kế để ghi nhận dữ liệu 
thu thập được về kết quả của các hoạt động hoặc quá trình lặp đi lặp lại. 
Từ các dữ liệu trong phiếu kiểm tra có thể biết xu hướng vận động của 
các yếu tố (sai hỏng) hoặc các nguyên nhân gây ra vấn đề, làm cơ sở để 
phân tích và nhận biết các sai hỏng, đồng thời giúp cho việc vẽ các biểu 
đồ thích hợp. 

- Mục đích là thu thập, ghi chép các dữ liệu về chất lượng theo những 
cách thức nhất định để đánh giá tình hình chất lượng và đưa ra những quyết 
định xử lý hợp lý. 

- Phiếu kiểm tra được thiết kế theo hình thức khoa học để phi số liệu 
một cách đơn giản bằng cách ký hiệu các đơn vị đo về các dạng sai sót, 
khuyết tật của sản phẩm mà không cần phải ghi một cách chỉ tiết các dữ liệu 
thu thập được và sau đó dùng các phiếu này dẻ phân tích, đánh giá tình hình 
chất lượng sản phẩm. 


- Căn cứ vào mục tiêu sử dụng người ta xây dựng phiếu kiểm tra với 
hai loại cơ bản sau: 


+ Phiếu kiểm tra dùng để ghi chép lại, bao gồm: 
v' Phiếu kiểm tra để nhận biết, đánh giá sự phân bố của các giá trị 
đặc tính 
v Phiếu kiểm tra để nhận biết đánh giá sai sót theo chủng loại 
v Phiếu kiểm tra để nhận biết, xem xét chỗ xảy ra sai sót. 
+ Phiếu kiểm tra dùng để kiểm tra, bao gồm: 
v' Để kiểm tra đặc tính 
' Để kiểm tra độ an toàn 
v' Để kiểm tra sự tiến bộ 


242 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Tuỳ thuộc vào tính chất công việc, đặc thù của doanh nghiệp và 
mỗi loại sản phẩm, người ta sẽ xây dựng phiếu kiểm tra theo những cách 
thức khác nhau. 

- Những thông tin cơ bản trên phiếu kiểm tra cần phải có: ngày kiểm 
tra, công đoạn kiểm tra, tên người kiểm tra, thời gian và địa điểm kiểm tra, 
hình thức kiểm tra. 


Ví dụ: Các nguyên nhân giao trễ hàng hoá. 


Tuan 21 
Nham san 
pham 


=— 


Các bước thực hiện phiếu kiểm tra: 

- Xác định đối tượng (có thể là sản phẩm) cần kiểm tra; 

- Xác định các chỉ tiêu chất lượng (sai hỏng hoặc các nguyên nhân 
gây sai hỏng) cân kiêm tra; 

- Kiểm tra sản phẩm: xác định (bằng cách đếm) số sai hỏng theo 
từng chỉ tiêu và ghi vào mẫu phiếu kiểm tra; 

- Cộng số sai hỏng theo từng chỉ tiêu và tính tổng số sai hỏng. 

5. Biểu đồ phân bố mật độ (Histogram- biểu đồ cột) 

Biểu đồ phân bố mật độ là một dạng biểu đồ cột cho thấy bằng hình 
ảnh sự thay đổi, biến động của một tập hợp các dữ liệu theo những hình 
dạng nhất định. Căn cứ vào dạng phân bố bằng đồ thị đó ta thấy được những 
kết luận chính xác về tình hình bình thường hay bắt thường của các chỉ tiêu 
chất lượng hoặc của quá trình. 


243 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.vn 


Lập biểu đồ phân bố mật độ theo những bước sau: 
Bước 1: Xác định giá trị lớn nhất X„a„ và nhỏ nhất Xmịn từ bảng 
dữ liệu đã cho. 


Bước 2: Tính độ rộng R của toàn bộ các dữ liệu: 


R = Xmax — Xmin 
Bước 3: Xác định lớp số K 
K= vm.n 


Trong đó: m: số dòng, n: số cột 
Bước 4: Xác định độ rộng của từng lớp: 
x max - x mn __ R 


HE me“ mn _ — 
K K 


H 
Bước 5: Xác định đơn vị giá trị của giới hạn lớp = 3 


Bước 6: Xác định biên giới, biên độ của lớp để lập biểu đồ cột, bắt 
đầu tại giá trị của dữ liệu nhỏ nhất theo công thức: 


N H 
BI =Xan- Erš BI] = Xin + 2 


Bước 7: Lập bảng phân bố tần suất, biên độ những lớp tiếp theo. 
B2=BI'+H; B2'=B2+H 

Bước 8: Tính tần suất. 

Bước 9: Vẽ đồ thị, ghi các ký hiệu cần thiết trên biểu đồ và nhận xét. 


Một số dạng cơ bản của biểu đồ phân bố mật độ: 


Dang phân bỗ chuẩn: Dạng này có hình 
quả chuông. Trường hợp này nếu phần lớn 
dữ liệu nằm trong khoảng 4 sai lệch chuẩn 
sẽ là dạng lý tưởng. Điều đó nói lên khi có 
những biến thiên nhỏ trong quá trình thì 
sản phẩm vẫn không bị loại bỏ và nằm 


trong giới hạn cho phép. 


244 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Dang phân bộ không chuẩn: 

+ Dạng răng lược: Có những đỉnh cao 
thấp xen kẽ lẫn nhau. Nó đặc trưng cho lỗi 
đo đếm, lỗi thu thập số liệu. Khi gặp dạng 


này cần thu thập phân nhóm lại đữ liệu. 


+ Dạng hai đỉnh: Có lõm phân 
cách ở giữa dãy dữ liệu và đỉnh ở 


hai bên. Dạng này thường phản 


Rối 


ánh có hai quá trình cùng xảy ra. | 


+ Dạng bê mặt tương đối bằng 
phẳng: Dạng này thường phản ảnh 
trong doanh nghiệp không có quy 
trình xác định chung mà có rất nhiều 
quy trình khác nhau tuỳ thuộc vào 


cách thao tác của từng người lao 


động. 


+ Dạng phân bố lệch không 


đối xứng: Dạng này đỉnh lệch 
khỏi tâm của đấy dữ liệu và 
phải xem xét phần lệch khỏi 
tâm đó vượt ra ngoài giới hạn 
kỹ thuật không. Nếu chúng vẫn 


nằm trong giới hạn kỹ thuật cho 
phép thì quá trình không phải 
là xấu. 


245 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


+ Dạng hai đỉnh biệt 
lập, tách rời nhau, 
trong đó một quả 
chuông lớn và một 
quả chuông nhỏ tách 
riêng. Dạng này cho 
thấy có hai quá trình 
đang song song tồn 
tại, trong đó một quá 
trình phụ có ảnh 
hưởng không tốt đến 
chất lượng, cần được 
tìm ra và loại bỏ nó 


kịp thời. 


+ Dạng vách núi 
phân bỗ nghiêng về 

bên trái hoặc bên phải 

thể hiện sự vượt giá trị 

quy định quá mức của 

chỉ tiêu chất lượng. : 


Ví dụ: Hãy dùng biểu đồ phân bố mật độ để phân tích tình hình của 
một quá trình sản xuất nếu dữ liệu thống kê thu được từ kiểm tra chọn mẫu 
bề dày tắm kim loại được cho trong bảng sau: ` 


246 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Đơn vị: mm 


e[a[g| [|| s[ k. 


Loø|oz| 2a| số| vị 2A| 0Ì 


kủ 


R = Xamax — Xmin = 2,3 —0,5 = 1,8 


K= vmn = VJ107 =8 
K S§ 
BỊ “Xe - ——* (0,5— 0,1 =0,4 


BI” = Xmin + 5 ——? 15 *Ù1 =6 


Vẽ đồ thị: 


Biểu đồ phân bố mật độ 


¡ JA Series1, 


247 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hftp:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


hân xé¿: Đây là một quá trình phân bố chuẩn và mọi hoạt động đêu 
được kiểm soát và nằm trong giá trị cho phép. 


0,5 


Lâp bảng tần suất: 


=i 


T 


lẹc| 
ta» 
= 
4) 
E 
ca 


Biên giới lớp 


0,4— 0,6 


0,6 — 0,8 WHHI 


"rà 
8m | có — 
_| MH đụ mm | - gs— | 
|AMimUu | p — 
1u | 
8 _ 
=mw 
mw 
ông| T9 — 


0,8 — 1,0 


LH Nào K= 
u› | =— = 


» 


1,0 — 1,2 
1,2 — 1,4 
4—1,6 


= 
=¬ 


1,8 —2,0 


WHH ƒ 


2/0—2,2 


2,/2—2,4 


= 

e» 

EỊ 
đề 


6. Biểu đồ phân tán (Scatter diagram) 


Biểu đồ phân tán còn được gọi là biểu đồ tương quan, biểu thị mối 
quan hệ giữa hai đại lượng trong mối tương quan giữa các chuỗi giá trị 
của chúng. 


Nói cách khác biêu đồ phân tán thực chất là một đồ thị biểu hiện mối 
tương quan giữa nguyên nhân và kết quả hoặc giữa các yếu tố ảnh hưởng 
đến chất lượng. 


Cách lập biểu đô phân tán: 
Thu thập dữ liệu về các cặp biến số. 


Vẽ đồ thị với trục tung là một biến số và trục hoành là kết quả huặc 
biến số thứ hai. Nếu mối quan hệ giữa hai loại số liệu là qu«¬ hệ nhân quả 


248 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


thì trục hoành thường biểu diễn cho nguyên nhân và trục tung thường biểu 
diễn cho kết quả. 

Xác định vị trí của các dữ kiện trên đồ thị bằng các điểm thể hiện 
mối tương quan giữa hai biến số. Trường hợp có các điểm trùng nhau có 
những ký hiệu riêng để phân biệt. 

- Nhận xét mức độ liên quan giữa hai biến số theo hệ số tương quan. 

Nhìn vào biểu đồ phân tán thấy các dữ liệu thể hiện mức độ và tính 
chất của mối quan hệ giữa hai biến số chất lượng và nguyên nhân. Mối 
tương quan này thể hiện dưới các dạng: 

Tương quan dương: Nó phản ánh sự gia tăng của biến số nguyên 
nhân dẫn đến sự gia tăng của biến số kết quả (chỉ tiêu chất lượng). Mối quan 
hệ ở đây là quan hệ đồng hướng. Nhìn vào độ phân tán của dữ liệu có thể 
nhận thấy mức độ tương quan là lớn hay nhỏ. 

Tương quan âm: Đó là mỗi tương quan nghịch chiều khi một biến số 
tăng dẫn đến kết quả giảm. 

- Không có tương quan: Dữ liệu trên biểu đồ phản ánh giữa hai biến số 
không có mối tương quan nào với nhau. Trường hợp này khăng định những 
vấn đề về chất lượng do các nguyên nhân khác gây ra. 


- 
S 


©Series1 Ï,@ §enes \ 


Series2 ¡— JWSeries2 ' 
la are | _— j$M§eries - 


9 
8 
L 
6 
Sĩ 
LÌẾ 
3à 
2: 
số 
0 


Tương quan âm 
Tương quan dương 


249 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


© Series1 
se Series2 
| mSeres3 


¡8 Series4 | 


Không tương quan 
7. Biểu đồ kiểm soát 

Biểu đồ kiểm soát biểu thị dưới dạng đồ thị sự thay đổi của chỉ tiêu 
chất lượng đề đánh giá quá trình sản xuất có ở trạng thái kiểm soát hay chấp 
nhận được không. 

Biểu đồ kiểm soát có các đường giới hạn kiểm soát và có ghi các giá 
trị thống kê đặc trưng thu thập từ các nhóm mẫu được chọn ra liên tiếp trong 
quá trình sản xuất. 

Những đặc điễm cơ bản của biểu đồ kiễm soát: 

- Có sự kết hợp giữa đồ thị và các đường giới hạn (các đường kiểm 
soát) là những đường giới hạn trên và giới hạn dưới thể hiện khoảng sai lệch 
cao hay thấp mà các giá trị chất lượng còn nằm trong sự kiểm soát. 

- Đường trung tâm biểu hiện giá trị bình quân của các dữ liệu thu 
thập được. 

- Đồ thị là đường biểu hiện các phản ánh, các số liệu bình quân trong 
từng nhóm mâu hoặc độ phân tán, hoặc giá trị của từng chỉ tiêu chất lượng 
cho biệt tình hình biên động của quá trình. 

Mục đích của biểu đô kiểm soát: 

- Phát hiện sự biến động của quá trình. 

- Đảm bảo sự ôn định của quá trình. Một quá trình ổn định khi chỉ có 
những nguyên nhân chung phô biến gây ra. 

- Cải tiến khả năng của quá trình thông qua sự thay đổi giá trị trung 
bình của nó hoặc giảm bớt những biến động chung. 


250 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- : ¬o biết xu hướng biến động của quá trình trong suốt thời gian hoạt 
động của quá trình đó và xu thế biến động của nó, qua đó có thể xác định 
được những nguyên nhân gây ra sự bất thường để có biện pháp xử lý. 

Một số loại biểu đồ kiểm soát dạng thuộc tính 

- Biểu đồ kiểm soát dạng % phế phẩm (P). 

- Biểu đồ kiểm soát số khuyết tật (C). 

Đối với biểu đồ kiểm soát dạng % phế phẩm (P) 

sa Số sản phẩm đạt chất lượng 
Tính ? = 
Tổng số sản phẩm được kiểm tra 


P:Giá trị trung bình hoặc đường trung tâm. 


_ [P.q - P) 
H 


ở : Độ lệch chuẩn của quá trình. 
n: Tổng số sản phẩm được kiểm tra. 
Biểu đồ | P:UCL= P +3ổ 
LCL= P -3ổ 
Biểu đồ kiểm soát dạng đặc tính (X - R) 
Cách xác định biểu đô này: 


Bước l: Tính giá trị trung bình của từag nhóm mẫu. 


Bước 2: Tính độ rộng của từng nhóm mẫu. 
R= Xmax - X min 
Bước 3: Tính giá trị trung bình của toàn bộ tập dữ liệu. 


x= 


~ 


Bước 4: Tính độ rộng của toàn bộ tập dữ liệu 


251 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


“.... 
xu 2z 


Bước 5: Tính những đường giới hạn, gồm 2 biểu đồ. 
Cho biểu đồ X 


- Đường trung bình chất lượng = # 
xX [UCL= X +A;.R. 


LL= # -Au. RE 


Trong đó: A2, D3, D4: Hệ số điều chỉnh của biểu đồ (/zởng cho sẵn) 
Đường trung bình chất lượng = R 


R | UCL=D. # 


LCL = Dạ. ® 


Bước 6: Vẽ biểu đồ và nhận xét. 


Bieu do liem soat 


Gioi bạn laem tra trer 


Duong trung tam 


Gioi ban kiem tra duoi 


Tho: giản 


Cách đánh giá và sử dụng biểu đồ kiểm soát: 
1. Quan sát sự phân bố chứ không phải vị trí các điểm của biểu đồ 
kiểm soát. Chính là để đánh giá sự phân bỗ do quy trình gây nên. 


2. Khi các điểm nằm trong vùng giới hạn thì không phải quá lo lắng 
về sự di chuyển của các điểm. Ngay cả khi không có gì bất thường, thì dữ 
liệu vẫn có sự phân bỗ ngẫu nhiên. 


25 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


3. Khi các điểm nằm trong vùng giới hạn thì về cơ bản quy trình coi 
như đang được kiểm soát. 


4. Khi các điểm nằm ngoài vùng giới hạn thì chắc chắn quy trình 
đang không được kiểm soát. Khi một điểm nằm trên đường kiểm soát thì quy 
trình đó đang không được kiểm soái. 

5. Khi các điểm ở trong các trường hợp sau, thì nên kiểm soát quy trình. 

a) 25 điểm liên tiếp nằm trong vùng giới hạn. 

b) Một (1) trong số 35 điểm liên tiếp năm ngoài vùng giới hạn. 

c) Hai (2) trong số 100 điểm liên tiếp nằm ngoài vùng giới hạn. 

6. Khi 7 điểm liên tiếp nằm về một phía của CL thì quy trình có thể 
đang trong tình trạng bất thường. 

Các điểm liên tiếp nằm về 1 phía của CL gọi là 'dáy (run)°. 

7. Quy trình là bất thường khi “dáy' xuất hiện như sau: 

a) Dáy 10 điểm trong số 11 điểm liên tiếp. 

b) Dáy 12 điểm trong số 14 điểm liên tiếp. 

c) Dáy 14 điểm trong số 17 điểm liên tiếp. 

d) Dáy 16 điểm trong số 20 điểm liên tiếp. 

8. Sự bất thường của quy trình có thể xảy ra khi các điểm năm theo 
xu hướng đi lên hoặc đi xuống. 

9, Khi hơn nửa số điểm nằm ngoài vùng giới hạn hoặc hầu hết các 
điểm nằm trong phần nửa giữa CL và U/L CL, thì biểu đồ kiểm soát bị sai 
trong quá trình phân nhóm dữ liệu hoặc trong lớp phân tầng. 

10. Kiểm tra biểu đồ kiểm soát R- trước trong trường hợp của biểu 
đồ kiểm soát X-R. 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Ví dụ về lập biểu đồ kiểm soát (X - R) 


Giả sử kết quả quan trắc 25 


5 được cho 


Ócỡn 


mâu, mỗi mâu c 
- R. Biêt Dạ 


~ 
^ 


=0; A2= 0,577 


2,114; Da 


ẽ biểu đồ X 


trong bảng sau. Hãy v 


Giải: 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


= lI 4 — 2216 
“ =3 A. = — =8,864 
25 2: : 25 
=— 25 
Net uy 
K.~ ram 25 
Giới hạn: 


UCL = X +A;. ® =8,864 + (0,577 x 7,84) = 13,188 
LCL= X -A;. R =8,864-~ (0,557 x 7,84) = 4,34 
Biểu đô R: 
UCL =D..# =2,114x 7,84 = 16,574 
LCL=D›. R =0x7,84=0 
Vẽ đồ thị: 


Biêu đô kiêm soát X: 


Tin |®nesl 


5 
K 
z 
Ũ 
k4 
Lị 
H 
- 
.- 
= 
lo) 


b7 8 3 101112 1314 1ã 16 17 12 19 202122 23 24125 


Số nhỏm mẫu 


255 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- |——S&eiles1 


E 
s 
- 

¬ 
§ 
c= 

= 
:Đ 
Q 


7 8 9 10 1112 13 14 15 1Ê 17 1ô 19 20 21 22 23 24 25 
Số nhỏm mâu 


Nhận xé: Nhìn vào biểu đồ ta thấy quá trình diễn ra bình thường, ôn 
định và nằm trong giới hạn kiểm soát. 


Nhóm 2: Gồm 7 công cụ hay còn gọi là 7 công cụ mới (7 new tools) 
được phát triển và sử dụng từ những năm đầu của thập niên 1980. Các công 
cụ này hỗ trợ rất đắc lực cho quá trình phân tích để tìm ra nguyên nhân gây 
ra chất lượng kém cũng như tìm giải pháp để cải tiến chất lượng. 

Bảy công cụ này bao gồm: 

1. Biểu đồ tương đồng (Affinity diagram): Biểu đồ tương đồng được 
sử dụng để giải quyết các vấn đề chính yếu. Đây là một công cụ rất có hiệu 
quả để phân tích tìm ra vấn đề cần xem xét trong một tình huống hỗn độn. 
Đó là một phương pháp lựa chọn và sắp xếp vấn để khi tình trạng còn đang 
rất mơ hồ, khó xác định (ví dụ như khi vấn đề có liên quan đến các sự kiện 
trong tương lai, các trường hợp không hiểu rõ hoặc các kinh nghiệm mới). 
Điều này được thực hiện bằng cách thu thập các dữ liệu, các ý kiến, các ý 
tưởng khác nhau ở dạng dữ liệu mô tả và tổng họp vào một biểu dồ dựa trên 
đặc tính tương đông. 

Biểu đồ tương đông có tác dụng: 

- Phát hiện ra các vấn đề bằng cách thu thập các dữ liệu bằng lời từ 
tình trang hỗn độn và sắp xếp thành từng nhóm (tương đồng). 


- Giúp cho có suy nghĩ đột phá và các ý tưởng mới. 


256 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hftp:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Cho phép chỉ rõ bản chất của vấn đề và đảm bảo rằng mọi người 
liên quan đều nhận rõ vấn đề đó. ` 

- Thông qua việc phối hợp ý kiến của mọi thành viên trong nhóm, 
khuyến khích tỉnh thần đồng đội, tăng nhận thức của mọi người và kích 
thích nhóm hoạt động. 

2. Biểu đồ quan hệ (Relation diagram): Biểu đồ quan hệ còn gọi là 
đồ thị tương quan là một công cụ để giải quyết các vấn đề phức tạp, hóc búa 
bằng cách tháo gỡ mối liên kết logic giữa từng cặp nguyên nhân và kết quả 
(hoặc giữ mục tiêu và chiến lược). Khi áp dụng kỹ thuật này, một nhóm liên 
tục xây dựng và sửa đôi biểu đồ, từng bước hình thành sự thống nhất. Đây là 
phương pháp hữu ích để thay đổi suy nghĩ của con người, chỉ ra mấu chốt 
của vấn đề và mở ra hướng giải quyết. 

Biểu đồ quan hệ có tác dụng: 

- Vì biểu đồ quan hệ cho phép sắp xếp một cách logic các vấn đề có 
mối quan hệ nhân quả phức tạp nên chúng rất hữu ích trong giai đoạn lập 
kế hoạch để đạt được tầm nhìn rộng trong tình trạng chung. 

- Tạo sự nhất trí của tất cả các thành viên. 

- Vì không bị bó hẹp trong khuôn khổ đặc thù nào nên mọi người có 
thê thay đổi và phát triển tư duy. 

- Giúp cho việc xác định sự ưu tiên một cách chính xác và có thể 
nhận rõ vấn đề bằng cách chỉ ra mối quan hệ giữa các nguyên nhân. 

Xem xét từ góc độ khác, biểu đồ quan hệ có thể được mô tả như là 
một phương pháp chỉ rõ mối quan hệ phức tạp của nhiều nguyên nhân hình 
thành nên thân, cành nhánh của một biểu đồ nhân quả. Biểu đồ quan hệ 
được sử dụng để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các nguyên nhân ¡nà quá 
phức tạp đối với biểu đồ nhân quả để có thể xử lý. 

3. Biểu đồ ma trận (Matrix diagram): Một biểu đồ ma trận bao 
gồm một ma trận hai chiều hàng và cột mà thông qua việc xem xét sự giao 
nhau đó để xác định vị trí và bản chất của vấn để và các ý kiến quan trọng 
để giải quyết. Khám phá ra các ý kiến quan trọng bằng cách kiểm tra mối 
quan hệ thể hiện trên các ô của ma trận là một phương pháp hiệu quả để giải 
quyết vấn đề trong quá trình. 


257 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


Có năm loại biểu đồ ma trận chính gọi tên theo hình dạng của chúng 
Đó là biểu đồ dạng L, dạng T, dạng Y, dạng X và dạng C. 

Tác dụng chính của biểu đô ma trận là: 

- Chúng cho phép các dữ liệu ở dạng ý kiến dựa trên kinh nghiệm 
rộng rãi (ví dụ dữ liệu mô tả) được đưa ra hết sức nhanh chóng. Đôi lúc các 
dữ liệu này được ứng dụng hiệu quả hơn các dữ liệu bằng số. 

- Chúng chỉ rõ mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau của trạng thái 
và xây dựng cấu trúc chung của vấn đề rất rõ ràng. 

- Thông qua việc phối hợp hai hay nhiều loại biểu đồ, chúng có thể 
xác định vị trí của vẫn đề rõ ràng hơn. 

- Biểu đồ ma trận rất hữu ích trong việc xây dựng cấu trúc vấn đề, đó là: 

+ Khi các cặp nhân tố chăng hạn như mục tiêu và biện pháp, khuyết 
tật và nguyên nhân, nguyên nhân và quá trình có quan hệ với nhau. 

+ Số lượng từng loại khuyết tật sinh ra do nguyên nhân tương ứng 
được biểu thị bằng vòng đúp, vòng đơn hoặc tam giác nếu thông tin có sẵn 
và biểu đồ Pareto có thể được vẽ. 

4. Phân tích dữ liệu theo phương pháp ma trận (Matrix data 
analysis) 

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận là kỹ thuật để có được những nhìn 
nhận vấn đề một cách rõ ràng thông qua việc phân tích một số lớn các dữ liệu. 

Đây là công cụ duy nhất trong bảy công cụ QC mới giải quyết các dữ 
liệu băng số và sử dụng máy tính để tính toán. 

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận là một kỹ thuật phân tích sự thay 
đổi đa dạng, đôi khi còn có tên gọi “biểu đồ phân tích thành phần chủ yếu”. 
Biểu đồ này nhắn mạnh vào biểu thức đồ thị hai chiều, phân tích thành phần 
chủ yếu. Khi sử dụng đúng có thể tông kết nhiều dữ liệu bằng số vào một đồ 
thị hai chiêu. 

Tác dụng của biểu đô phán tích đữ liệu ma trận: 

Đây là một công cụ trong bảy công cụ QC mới sử dụng đẻ phân tích 
các dữ liệu băng sô. Trong khi sáu công cụ khác của bảy công cụ QC mới 
giải quyết các dữ liệu nô tả và được sử dụng để sắp xếp các dữ liệu mô tả 


258 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


đang lộn xộn thành dạng có trật tự thì biểu đồ phân tích đữ liệu ma trận 
được sử dụng để sắp xếp một số lượng lớn các dữ liệu bằng số vào một ma 
trận theo thứ tự nhằm phát hiện ra tình trạng của vấn đề. 

Các lĩnh vực áp dụng của biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận gồm: 

- Phân tích quá trình có các nhân tố liên quan phức tạp. 

- Phân tích nhiều yếu tố của các sai lỗi với nhiều dữ kiện. 

- Nhận biết được chất lượng đòi hỏi từ các dữ liệu nghiên cứu thị trường. 

- Phân loại một cách hệ thống các đặc điểm. 

- Đánh giá chất lượng theo các đặc tính phức tạp. 

5. Biểu đồ cây (Tree diagram — Systematic diagram): Biểu đồ cây 
hay biểu đồ hệ thống là một ứng dụng của phương pháp có nguồn gốc từ 
phương pháp phân tích chức năng trong kỹ thuật giá trị. Phương pháp được 
bắt đầu từ việc đặt mục tiêu (tức là một mục tiêu, mục đích hoặc một kết 
quả) sau đó xây dựng chiến lược để đạt được mục tiêu đó. Biểu đồ cây được 
phân ra thành hai loại: xây dựng chiến lược hoặc xây dựng các yếu tố theo 
mục đích sử dụng. 

Biểu đồ cây có tác dụng: 

- Tạo một hệ thống chiến lược để giải quyết vấn đề hoặc các biện 
pháp để đạt mục tiêu một cách có hệ thống và logic, do vậy không bỏ sót 
các vấn đề thiết yếu. 

- Tạo ra một sự nhất trí giữa các thành viên trong nhóm. 

- Vì chiến lược giải quyết vấn đề được chỉ ra và trình bày một cách 
rõ ràng nên biểu đồ này có tính thuyết phục cao. 

Biểu đồ nhân quả cũng có thể xây dựng theo dạng biểu đồ cây. Việc 
xây dựng theo kiểu này rất hữu ích khi vấn đề có quá nhiều nguyên nhân, vì 
các nguyên nhân gốc sẽ được xuất hiện rõ ràng ở một cột thay vì được phân 
tán khắp nơi trên một trang giấy và cho phép ghi các chiến lược loại bỏ 
chúng bên cạnh cột đó (cùng với các biểu tượng thể hiện tầm quan trọng, 
quan hệ với tiêu chuẩn). 

6. Biểu đồ mũi tên (Arrow diagram): Biểu đồ mũi tên là một loại 
biểu đồ vạch thời gian biểu được sử dụng trong kỹ thuật xem xét và đánh 


259 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


giá (PERT). Kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình (PERT) là một kỹ 
thuật lập kế hoạch và thời gian biểu được xây dựng ở Mỹ vào năm 1957, đã 
rút gọn thời gian xây dựng tên lửa Polaris xuống hai năm. 

Biểu đồ mũi tên là một loại biểu đồ vạch thời gian biểu được sử dụng 
trong “kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình” (PERT). Nó bao gồm 
một mạng mũi tên và các nút chỉ ra mối quan hệ giữa các nhiệm vụ cần thiết 
để thực hiện kế hoạch. Các nhóm dự án và nhóm chất lượng thường cần vẽ 
và kiểm tra thời gian biểu để giải quyết vấn đề. Khi tất cả các thành viên của 
nhóm cùng xây dựng biểu đồ mũi tên qua việc sử dụng các thẻ, việc kiểm 
soát tiến độ trở nên hiệu quả hơn nhiều. 

Tác dụng chính của biểu đồ mũi tên: 

- Xem xét toàn bộ nhiệm vụ và xác định được các khó khăn tiềm tàng 
trước khi bắt đầu công việc. 

- Việc vẽ hệ thống mạng dẫn đến sự phát hiện ra những điểm có thể 
cải tiến mà có thể trước đó chưa được chú trọng. 

- Cải tiến việc trao đôi thông tin giữa các thành viên trong nhóm thúc 
đây sự hiểu biết và tạo điều kiện để sự thỏa thuận trở nên rõ ràng. 

7. Sơ đồ quá trình ra quyết định (PDPC — Process Decision 
Program Charf): Quá trình hiếm khi diễn ra chính xác như kế hoạch ban 
đầu. Các vấn đề không dự đoán trước rất hay xảy ra trong hệ thống phức 
tạp, đôi lúc dẫn đến hàng loạt các biến cố nghiêm trọng. Biểu đồ PDPC là 
một công cụ phòng ngừa những điều này và giúp đạt được mục tiêu mong 
muốn. Nó được sử dụng để lập kế hoạch dự tính các khả năng khác nhau có 
thể diễn ra. Ngoài ra nó còn được sử dụng để đưa các hoạt động trở lại quỹ 
đạo mong muốn một cách nhanh chóng trong trường hợp các hoạt động này 
do các nguyên nhân không dự kiến trước đã diễn ra không như kế hoạch. 

Có hai loại biểu đồ PDPC mà phương pháp xây dựng hoàn toàn 
ngược nhau đó là: loại theo chiều thuận và loại theo chiều ngược. 

Tác dụng chính của biểu đồ PDPC là: 

- Cho phép dự báo và sử dụng những kinh nghiệm để đoán trước các 
bất ngờ phức tạp và ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẳn. 


- Cho phép chỉ rõ vị trí của vẫn đề và xác nhận sự ưu tiên quan trọng nhất. 
260 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


- Qua việc minh họa phương pháp hướng các sự kiện vào kết quả, 
thành công, chúng tạo điều kiện để mọi người liên quan có thể hiểu ý định 
của người ra quyết định. 

- Chúng là công cụ lập kế hoạch linh hoạt cho phép sửa đổi kế hoạch 
một cách dễ dàng qua việc thu thập ý kiến của mọi người. 

- Chúng rất đễ hiểu và luôn tăng cường sự hợp tác và trao đổi thông tin. 

Phương pháp PDPC được xây dựng vào cuối năm 1968, bởi giáo sư 
J.Kondo của Trường Đại học Tokyo, như là một kỹ thuật giúp cho việc ra 
quyết định và giải quyết vấn đề 

Trong số các công cụ này, biểu đồ cây và biểu đồ ma trận thường 
được sử dụng kết hợp hiệu quả nhất với bảy công cụ truyền thống nói trên. 


261 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


CHƯƠNG 11 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CHÁT LƯỢNG 


11.1. SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 
CHÁT LƯỢNG TẠI MỘT SÓ QUÓC GIA TRÊN THÉ GIỚI 


Mỗi quốc gia có một cách thức khác nhau trong việc đẩy mạnh hoạt 
động quản lý chất lượng. Nhìn chung, trong nền kinh tế thị trường, Chính 
phủ đóng vai trò hỗ trợ cho các hoạt động quản lý chất lượng độc lập tại các 
doanh nghiệp. Kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới cho thấy ở nước nào mà 
Nhà nước quan tâm đầy đủ và đúng mức tới hoạt động này thì nền kinh tế 
phát triển nhanh và vững chắc, nền ngoại thương phát triển mạnh, năng lực 
cạnh tranh cao, năng suất lao động tăng và đời sống nhân dân ôn định. 

Ở Nhật Bản, Bộ Công thương đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc 
đây và triển khai hoạt động quản lý chất lượng toàn diện trong các doanh 
nghiệp công nghiệp. 

Ở Mỹ và Canada cũng như tại nhiều quốc gia, luật bảo vệ người 
tiêu dùng rất coi trọng đảm bảo chất lượng. Đây là một cách thức truyền 
thống của đảm bảo chất lượng do Chính phủ áp đặt và phù hợp với lợ: 
ích công cộng. Giải thưởng Malcoml Baldrige đã được chính tay Tổng 
thống Mỹ trao tặng cho các doanh nghiệp hàng năm. Điều này làn tăng 
uy tín của giải thưởng và tạo tiếng vang lớn. Năm 1988, Tổng thóng 
Regan đã ra lệnh phải xây dựng chương trình cải tiến chất lượng, thúc 
đây TQM trọng nội bộ. Bộ Quốc phòng Mỹ và Canada đã đẩy mạnh việc 
áp dụng TỌM. 

Tại Anh, năm 1982, Bộ Thương mại Anh đã trình Nghị viện một văn 
bản nhan đề “Tiêu chuẩn chất lượng và cạnh tranh quốc tế”. Đến năm 1984, 
Trung tâm thông tin chất lượng quốc gia được thành lân. Trung tâm này 


262 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


công bố hàng năm một bản danh mục các lớp huấn luyện và đào tạo về đảm 
bảo chất lượng. 

Năm 1987, Bộ Công nghiệp Đan Mạch đã tuyên bố lĩnh vực quản lý 
chất lượng là một “khu vực sáng kiến”, trong kế hoạch hành động bao gồm 
cả việc xây dựng hệ thống chứng nhận ISO 9000. 

Ở châu Á, Chính phủ Malaysia cũng tích cực trong việc đề xuất một 
cuộc vận động quốc gia nhằm cải tiến nhận thức về chất lượng. Thủ tướng 
Malaysia yêu cầu đến hết năm 2000, các cơ quan chính quyên các cấp thuộc 
Chính phủ (hơn 800 đơn vỊ) phải áp dụng ISO 9000. 

Tại Singapore, Bộ Quốc phòng đòi hỏi các nhà cung ứng phải có hệ 
thống chất lượng được chứng nhận dựa trên sáu tiêu chí: lịch sự văn minh, 
nhã nhặn, năng lực, quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ, sự hài lòng. 


11.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI 
VIỆT NAM VẺ CHÁT LƯỢNG HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ 


11.2.1. Mục đích của quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá 
và dịch vụ 


Mục đích chính của quản lý Nhà nước về chất lượng là tạo môi 
trường pháp lý, kinh tế và xã hội thuận lợi để các doanh nghiệp chủ động, 
sáng tạo vươn lên, đạt hiệu quả ngày càng cao, tồn tại và phát triển ngày 
càng vững chắc. Đồng thời Nhà nước cũng phải thực hiện quyền kiểm soát 
về chất lượng bằng các biện pháp cần thiết. Kiểm soát chất lượng thường 
bao gồm những biện pháp tác động trực tiếp thể hiện ở nhiều hơn mặt pháp 
lý của vấn đề như đăng ký, thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xử lý. Ngoài ra còn 
có mục đích nhằm xây dựng các hệ thống đảm bảo chất lượng, đảm bảo môi 
trường, hoạt động chứng nhận và công nhận... 


11.2.2. Chiến lược và chính sách chất lượng của Nhà nước 


Đảng và Nhà nước ta coi hiệu quả của sự tăng trưởng kinh tế xã hội 
trước hết thể hiện ở chất lượng hàng hoá, dịch vụ, là mục tiêu và là yêu cầu 
có ý nghĩa chiến lược, là nguồn gốc đề tăng năng suất. 


263 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Chính sách chất lượng của Đảng và Nhà nước ta thể hiện ở những 
điêm chính sau: 

+ Cụ thể hoá chiến lược chất lượng thành những mục tiêu, yêu cầu 
cho từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội (1996 - 2000; 2000 - 2010; 2010 - 
2020). 

+ Thể hiện trong các văn bản pháp qui của Nhà nước từ luật tới văn 
bản dưới luật, trong đó thường nêu các điểm chính như: mục đích và yêu 
cầu quản lý chất lượng, nội dung của quản lý chất lượng, các biện pháp 
quản lý chất lượng... 

+ Thể hiện trong các quy định của Nhà nước về các cơ chế và chính 
sách cụ thể trực tiếp hay gián tiếp tác động tới hàng hoá và dịch vụ. 

+ Thể hiện ở sự cam kết ủng hộ và tạo điều kiện về tỉnh thần và vật 
chất nhằm thúc đẩy các phong trào có tính quần chúng trong phấn đấu cho 
mục tiêu chất lượng. 


11.3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈẺ CHÁT LƯỢNG Ở 
VIỆT NAM 


Các biện pháp chính của quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng 
hoá, dịch vụ đang được áp dụng tại nước ta là: 


11.3.1. Xây dựng, công bố các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng 


Nội dung của các văn bản pháp quy này bao gồm: quy định về 
mục tiêu, yêu cầu về nội dung và phương pháp, phương thức, về hệ thống 
tô chức và chức năng, nhiệm vụ, quan hệ, lề lối làm việc, về trách nhiệm 
và quyền hạn của hệ thống tổ chức đó. Vì là hoạt động quản lý Nhà nước 
cụ thể về kinh tế - kỹ thuật nên cơ quan chức năng chuyên môn (hiệu nay 
là hệ thống tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc 
Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường và các cơ quan chuyên trách thuộc 
các Bộ quản lý Nhà nước ngành kinh tế, các uỷ ban nhân dân tỉnh - thành 
phố trực thuộc Trung ương được Chính phủ giao tr4z'- nhiệm tham gia 
quản lý Nhà nước về chất lượng) có quyền ban hành các quy định và 


264 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


hướng dẫn mang tính nghiệp vụ và kỹ thuật như: các phương pháp xây 
dựng tiêu chuẩn, các biện pháp điều chỉnh, xử lý đối với các sai phạm về 
chất lượng, cách tiến hành đánh giá, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Nhà 
nước (TCVN), chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá, công 
nhận phòng thí nghiệm và công nhận các tô chức chứng nhận và giám 
định chất lượng. 

Các văn bản pháp quy đã ban hành của Nhà nước như luật, pháp lệnh 
của Quốc hội và Chủ tịch nước, các nghị định của Chính phủ, các quy định 
của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường và của các Bộ được phân công 
quản lý Nhà nước về chất lượng. Đó chính là những cơ sở pháp lý cần được 


tuân thủ. 


11.3.2. Kiện toàn và phát huy vai trò quản lý Nhà nước của hệ thống 
các cơ quan chức năng 


Hệ thống của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ 

Đây là trục chính trong mạng lưới tổ chức quản lý chất lượng 
trong cả nước, trực tiếp giúp Nhà nước thực thi việc chỉ đạo, hướng dẫn, 
tổ chức các hoạt động có liên quan tới quản lý chất lượng đối với nền 
kinh tế. 

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng gồm 
cơ quan chỉ đạo ở Trung ương, các trụng tâm kỹ thuật đặt tại các khu vực 
để thi hành các hoạt động nghiệp vụ và kỹ thuật phục vụ cho quản lý chất 
lượng, các cơ quan chuyên sâu về nghiệp vụ và kỹ thuật như các ngành: 
Đo lường, Tiêu chuẩn, Thông tin, Đào tạo, Năng suất, Chứng nhận và 


Công nhận. 


265 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Sơ đồ tổ chức 


|Pb KHOA HỌC VÀ CÔNG wewỆ) 
Y 

( TỐNGCỤC TIỂU CHUẤN ` 

| ĐO LƯỠNG CHẤT LƯỢNG 


' 

Trung tầm Tu ¿ Ề 5 nh 
chuẩn Chất lượng e=senesel< Ï 
“ h 


' OP GNGDDASAÀWEENNENR. ' 
1 
Trưng tam Đáo tạo |- 


t->Ì BanTEuchufn 


..m--—>~ 


Ly 
IÍF 
ị 


: 
ÿ 
B 
L 


"— 


Trung täm Kỹ thuật Văn phông Công h 
TCĐLCL1 (Hà Nó nhã n chất lưng Ï 


cee——=xrae=e==z= 
j 


:_.| BsnKế hoạch !__ Trung tăm Kỹ thuật| | Trung tăm Chứng 

: Tải Chính h CĐLCL2 (Đà Nà ị nhận phú hợp TC h 
N.- ị ị 
'. ====—=== ! — :: 
LIÊN Z ¡_. |Trung tâm Kỹ thuật| | Trungtăm Năng |, _; 
My P" Hy Nghgoih “ - TU bác TỦ Ì suấtViệtNam ' 
+ + ' 
: _~ | 
h | [VănphỏneTBTvả\ Í ị 
-~>|Ban Tổ chức cán bộ '-- >| Điểm hồi đáp quốc ¬ 
Ỉ gã về TCĐLCL h 
h ị Trưng tầm Đảo tạo h 
Nà | và chuyềngmo = 
h Hớn | CN VỆt Đức h 
h _ 
h h 
h “Í 
r 


Tạp ch TCĐLCL : 
Văn phỏng Uỹ be 
ì ănk: n phòng n l¿_ 
=> km Kn ni bai | CODEX VỆt Nam 

` 
¬———ễễ£ 


Nguồn: http:/www.tcvn.gov.vn 


Quản lý đo lường 

Mục tiêu cơ bản của quản lý đo lường là đảm bảo tính thống nhất và 
đúng đăn vê đo lường trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế — kỹ thuật — xã 
hội, đặc biệt là đo lường có khối lượng trao đổi lớn hoặc có đòi hỏi về an 
toàn trong quan hệ kinh tế — thương mại. 

Để đạt được điều đó cần thiết phải thiết lập hệ thống chuẩn quốc gia 
và hệ thông chuân đo lường trong phạm vi cả nước, đảm bảo việc tổ chức 


266 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


dẫn xuất huấn, tiến hành việc hiệu chuân và kiêm định đôi với các phương 
tiện đo lường năm trong danh mục. 


Kiểm tra giám sát chất lượng 

Kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý sai phạm chủ yếu là để kiểm soát 
tình hình, buộc các tổ chức và cá nhân tuân thủ pháp luật và các chế độ, 
chính sách chứ không ngăn cản, càng không can thiệp vào công việc cụ thê 
của họ. Trong nên kinh tế thị trường, trọng tâm của kiểm soát chất lượng là 
chống hàng giả và hàng kém chất lượng... khuyến khích các doanh nghiệp 
vươn lên bằng chính sự tự giác như đánh giá, chứng nhận phù hợp TCVN, 
chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng môi trường, xét trao giải thưởng 
Chất lượng quốc gia hàng năm... 

Việt Nam đã có “Thập niên chất lượng” tại Hội nghị chất lượng toàn 
quốc lần thứ nhất (1995) và xét trao “Giải thưởng chất lượng quốc gia” hàng 
năm bắt đầu từ 1996. 


11.4. CÁC GIẢI THƯỞNG CHÁT LƯỢNG 


Hiện nay, tại nhiều nước trên thế giới, kinh nghiệm của các doanh 
nghiệp đã thành công đều chứng tỏ rằng muốn tồn tại được, muốn có khả 
năng cạnh tranh cao cần phải chuyển mục tiêu chú ý từ lợi nhuận thuần tuý 
sang lĩnh vực chất lượng, cần quan tâm đến thị trường, khách hàng và hiệu 
quả, sự lãnh đạo và nhân viên. Do đó trong chính sách quốc gia của mình, 
chính phủ nhiều nước đã khuyến khích các doanh nghiệp chú ý tới chất 
lượng và coi đó là động lực thúc đây nền kinh tế phát triển. Sự ra đời của 
các giải thưởng chất lượng tại nhiều nước là chứng minh cụ thể của các 
chính sách đó. Năm 1951, giải thưởng Deming ra đời ở Nhật Bản. Năm 
1987, Quốc hội Mỹ cho phép lập giải thưởng chất lượng quốc gia lấy tên là 
Malcolm Baldrige, giải thưởng kinh doanh xuất sắc ở Canada, giải thưởng 
châu Âu, giải thưởng chất lượng quốc gia New Zealand năm 1993... 


114.1. Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (GTCLVN) 
Giải thưởng chất lượng Việt Nam được thành lập theo quyết định số 
1352/ QĐ - TĐC ngày 5/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và 


267 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Môi trường, nhằm khuyến khích các tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và trên thế giới. GTCLVN được xét tặng hàng năm cho 
các tô chức có thành tích xuất sắc về chất lượng, có ảnh hưởng tích cực đến 
xã hội và đạt hiệu quả kinh doanh cao. 

GTCLVN được xét tặng hàng năm cho các doanh nghiệp có thành 
tích nỗi bật trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 
theo các tiêu chí của GTCLVN. Giải thưởng này bao gồm hai loại: Giải 
vàng và Giải bạc (Giải thưởng chât lượng Việt Nam). 

Có bến loại hình doanh nghiệp được xét trao giải thưởng bao gồm: 

- Doanh nghiệp sản xuất lớn 

- Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ 

- Doanh nghiệp dịch vụ lớn 

- Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ 

Đối với các doanh nghiệp sau khi đã được xét trao giải Vàng chất 
lượng Việt Nam thì sau ba năm sẽ được đăng ký và xét lại. 

Những tiêu chí cơ bản của giải thưởng 

- Chất lượng do khách hàng quyết định. 

- Vai trò của lãnh đạo cần đi đầu ở mọi cấp quản lý. 

- Cải tiến chất lượng và đổi mới liên tục 

- Sự tham gia của mọi thành viên trong tổ chức 

- Khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu 


- Tập trung vào chất lượng thiết kế và tăng cường các biện pháp 
phòng ngừa 


- Sự cam kết với những mục tiêu, triển vọng lâu dài 
- Quản lý bằng các dữ liệu, dựa vào thông tin, dữ liệu tin cậy 
- Phát triển mối quan hệ cả bên trong và bên ngoài 
_ - Trách nhiệm đối với xã hội về vấn đề an toàn, môi trường, sức khoẻ. 
- Tập trung vào kết quả, đảm bảo hài hoà các lợi ích. 


268 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Hệ thống các tiêu chuẩn giải thưởng gồm ba yếu tố cơ bản 

+ Động lực: Lãnh đạo định hướng, tạo ra các giá trị, mục tiêu, hệ 
thống và hướng dẫn quá trình cải tiến hoạt động của tổ chức nhằm thoả mãn 
khách hàng. 

+ Hệ thống: Hệ thống bao gồm các quy trình được xác định và thiết kế 
rõ ràng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và hoạt động của tổ chức. 

+ Kết quả: Là cơ sở đễ điều phối các hoạt động nhằm thoả mãn 
khách hàng, tăng cường năng lực của tổ chức và thành công trên thị trường. 
Đặc điểm chính của tiêu chuẩn giải thưởng 

- Nhằm cải tiến các kết quả của hoạt động kinh doanh. 

- Không đặt ra các quy tắc cụ thể 

- Có tính toàn diện 

- Bao gồm các chu kỳ cải tiến có liên quan đến nhau 

- Nhắn mạnh tính hài hoà thông qua các biện pháp 

- Là một phần trong hệ thống dự báo. 


Các tiêu chuẩn của giải thưởng chất lượng Việt Nam 


1. Vai trò lãnh đạo 120 điểm 
2. Hoạch định chiến lược 85 điểm 
3. Định hướng khách hàng và thị trường 85 điểm 
4. Thông tin và phân tích 90 điểm 
5. Phát triển nguồn nhân lực 85 điểm 
6. Quản lý các quá trình hoạt động 85 điểm 
7. Kết quả kinh doanh 450 điểm 


11.4.2. Giải thưởng Deming (The Deming Prize) 


Giải thưởng Deming do Hiệp hội các nhà khoa học và kỹ thuật Nhật 
Bản (JTUSE) thiết lập vào năm 1951. Giải thưởng này mang tên William 
Edwards Deming, nhà thống kê học người Mỹ và được coi là cha đẻ của lý 
thuyết quản lý chất lượng hiện đại. Giải này được xét trao hàng năm cho ba 


269 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


loại đối tượng: giải thưởng Deming cho cá nhân, giải thưởng Deming về 
ứng dụng và giải thưởng Deming về kiểm soát chất lượng cho doanh 
nghiệp. Giải thưởng Deming về ứng dụng được trao cho tô chức Nhà nước 
hoặc tư nhân và được trao cho các doanh nghiệp chỉ nhánh, các công ty con 
của các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nước ngoài. 

Mục tiêu của Giải thưởng Deming là thúc đẩy các doanh nghiệp phấn 
đâu đề đạt được kết quả tôt đẹp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông 
qua việc thực thi hữu hiệu các hoạt động kiểm soát chất lượng và kỹ thuật, 
như phân tích quá trình, các phương pháp thống kê và các nhóm chất lượng. 
Việc xét thưởng được tiến hành trên cơ sở mười chuẩn mực sau: 

1. Chính sách và lập kế hoạch của doanh nghiệp. 

. Tổ chức và quản lý. 

. Huấn luyện, phổ biến kiến thức về kiểm soát chất lượng. 
. Thu thập và phố biến các thông tin về chất lượng. 

. Phân tích. 

. Tiêu chuẩn hoá. 

. Kiểm soát. 


. Đảm bảo chất lượng. 


© œ ¬ì) © CC + C2 


. Kết quả. 

10. Các kế hoạch cho tương lai. 

Trong một vài năm trước đây, một số nghiên cứu đã được tiến hành 
để so sánh các đặc tính của giải thưởng Deming với giải thưởng Baldrige. 
Điểm khác biệt rõ giữa hai giải thưởng này thể hiện ngay ở mục đích của 
giải thưởng Deming, đó là trao giải thưởng cho các doanh nghiệp được thừa 
nhận là đã có những thành tựu tốt đẹp trong việc áp dụng kiểm soát chất 
lượng trong toàn doanh nghiệp trên cơ sở kiểm soát chất lượng thống kê, 
cũng như khả năng giữ vững được việc áp dụng kỹ thuật thống kê. Ngay cả 
các chuẩn mực 1, 9 hoặc 10, là những chuẩn mực được xem xét trong một 
khung cảnh rộng rãi ở các giải thưởng Baldrige và EQA, trước hết cũng 
xoay quanh các hoạt động đảm bảo chất lượng và kết quả về chất lượng, đặc 


biệt trong việc hạn chế các khuyết tật. Trong khi đó, việc phát triển nguồn 
270 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


nhân lực, thoả mãn yêu cầu của khách hàng, tác động tới đối với xã hội và 
kết quả kinh doanh lại là những chuẩn mực nằm ngoài phạm vi bao quát của 
giải thưởng Deming. Khi cân nhắc để xét thưởng Deming, các khía cạnh sau 
đây cũng được xem xét đến: chi phí, năng suất, cung ứng, an toàn và môi 
trường. Nhưng những thông số này không được chú ý một cách rõ rệt như ở 
giải thưởng Baldrige và EQA. 

Giải thưởng Deming rất nỗi tiếng ở Nhật Bản và cũng giống như giải 
thưởng Baldrige, nhiều doanh nghiệp rất mong muốn và cố gắng đạt cho 
được, kê cả các doanh nghiệp nước ngoài. 


11.4.3. Giải thưởng Baldrige (The Baldrige Award) 


Giải thưởng chất lượng (GTCL) Quốc gia Malcolm Baldrige được 
thiết lập năm 1987 tại Mỹ. Đây là một GTCL có uy tín rất lớn, là một trong 
ba mô hình GTCL kiểu mẫu trên thế giới, bên cạnh các GTCL Deming và 
GTCL châu Âu. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 40% các quốc gia xây 
dựng mô hình GTCL quốc gia của mình dựa trên GTCL Malcolm Baldrige, 
50% - theo GTCL châu Âu và 5% - theo GTCL Deming. Tổ chức năng suất 
châu Á (APO) có 18 nước thành viên thì có 13 nước trong đó có Việt Nam, 
đã xây dựng hệ thống GTCL quốc gia theo kiểu mẫu Malcolm Baldrige. Các 
tiêu chí của GTCL Malcolm Baldrige mang tính toàn cầu. 

Malcolm Baldrige là tên của Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ. Ông đã 
có những ý tưởng rất độc đáo về hoạt động chất lượng ở Mỹ vào đầu những 
năm 1980. Đặc biệt ông cho rằng cần phải có một đạo luật về chất lượng 
được Quốc hội phê chuẩn. Ông đã sớm cho nghiên cứu để có thể ra đời đạo 
luật này, nhưng không may ông bị tai nạn và từ trần. Khi luật về GTCL của 
Mỹ được phê chuẩn, người ta đã lấy tên của ông đặt cho giải thưởng này để 
tưởng nhớ công của người đã khởi xướng phong trào chất lượng tại Mỹ. 
Giải thưởng này được thiết lập nhằm mục đích: 

- Kích thích các doanh nghiệp ở Mỹ nâng cao chất lượng. 

- Thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá thành tích cải tiến chất lượng 
của các doanh nghiệp. 


271 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Đưa ra các doanh nghiệp điển hình đạt thành tích tốt trong cải tiến 
chât lượng. 

- Giúp đỡ các tổ chức khác học tập kinh nghiệm quản lý chất lượng 
của các doanh nghiệp đã đạt giải. 

Hàng năm GTCL Malcolm Baldrige được xét trao cho tối đa hai 
doanh nghiệp thuộc mỗi loại hình: doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp 
dịch vụ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh nghiệp có dưới 500 nhân viên cơ 
hữu). Hiện nay, GTCL Malcolm Baldrige không còn bị bó hẹp trong phạm 
vi các đơn vị sản xuất kinh doanh, mà đã được mở rộng để thu hút sự tham 
gia của các loại hình tổ chức khác như trường học, bệnh viện, cơ sở dịch vụ, 
các cơ quan chính phủ... 

Tiêu chuẩn của giải thưởng tập trung vào tính hợp lý của INNG: 
pháp cải tiến chất lượng, chương trình quản lý chất lượng áp dụng trong tổ 
chức và sự hài lòng của khách hàng. Bảy tiêu chuẩn chính để đánh giá hoạt 
động của các doanh nghiệp là: 

- Vai trò của lãnh đạo — 125 điểm 

- Thông tin và phân tích — 85 điểm 

- Hoạch định chiến lược — 85 điểm 

- Phát triển và quản lý nguồn nhân lực — 85 điểm 

- Quản lý chất lượng của quá trình — 85 điểm 

- Chất lượng và kết quả kinh doanh — 450 điểm 

- Hướng vào thị trường và thoả mãn khách hàng — 85 điểm 

Bảy chuẩn mực này được chia thành 28 hạng mục cần xem xét với 
91 vấn đề. Tâm điểm của cả bảy chuẩn mực này là vai trò của người lãnh 
đạo cấp cao nhất — người dẫn dắt và điều hành cả doanh nghiệp và đưa 
doanh nghiệp tiến tới mục tiêu chất lượng đề ra. Các chuẩn mực 2, 3, 5 sẽ là 
những tiêu chí nỗ lực của toàn doanh nghiệp dẫn tới sự tiến bộ thông qua 
chuẩn mực 6 và tác động đến chuẩn mực 7. Khách hàng luôn là người phán 
xét sau cùng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nhất thiết phải có hệ 
thống đánh giá yêu cầu, sự mong đợi của khách hàng. Kết quả cao nhất là 
làm hài lòng khách hàng, đáp ứng sự mong đợi của khách hàng. 


272 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


GTCL có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp trong việc cổ vũ 
sự cần thiết phải nâng cao chất lượng. Hàng ngàn doanh nghiệp Mỹ đề đơn 
đăng ký với chính phủ hàng năm, đầu tiên là để có được một bản sao hướng 
dẫn về các chỉ tiêu đạt giải nhằm để dùng trong nội b2 khi lập chương trình 
quản lý chất lượng. Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các tiêu chuẩn của giải 
thưởng để đặt ra tiêu chuẩn chất lượng cho bản thân mình. Nhiều doanh 
nghiệp còn đòi hỏi người cung cấp hàng phải cho xem đơn xin xét giải 
thưởng Malcolm Baldrige. 

Giải thưởng Malcolm Baldrige có tính ganh đua rất cao. Kẻ từ khi giải 
thưởng này được thiết lập, hàng loạt các tiêu chuẩn và luận điểm đã được đề 
cập việc quản lý các hoạt động kiểm soát chất lượng. Trên thực tế các tiêu 
chuẩn này cũng là sự thể hiện của việc coi trọng các nguyên tắc về quản lý 
chất lượng. Do đó, lần đầu tiên, Mỹ đã có hệ thống các nguyên tắc có quan hệ 
khăng khít và hội tụ đầy đủ các yêu cầu mà các nhà chất lượng có thể căn cứ 
xây dựng vào đó nên lý thuyết khung về quản lý chất lượng toàn diện (TQM). 
Theo các nguyên tắc này, vai trò của thu thập và phân tích các dữ liệu chất 
lượng đối với các giải pháp về quản lý là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, các nỗ 
lực không những chỉ được tập trung vào việc loại bỏ các khuyết tật mà còn 
bao gồm cả các hoạt động sáng tạo nhằm thoả mãn đòi hỏi của khách hàng - 
một yêu cầu không kém phần quan trọng đối với chất lượng. 

Theo khảo sát của Hội Kiểm soát chất lượng Mỹ (ASQC), các doanh 
nghiệp đã nhận GTCL Malcolm Baldrige, sau 10 năm lợi nhuận thường tăng 
lên hơn 300%. Các doanh nghiệp tham gia GTCL Malcolm Baldrige nhưng 
không đạt giải lợi nhuận cũng tăng lên gấp hai lần. Nếu ISO 9000 hướng 
vào mục tiêu hỗ trợ cho thương mại, xác định những bất cập và yếu kém thì 
GTCL Malcoln Baldrige lại quan tâm đến việc thực thi các hoạt động cải 
tiến và khích lệ việc cải tiến, đề cao việc lắng nghe ý kiến khách hàng, từ đó 
hoạch định chiến lược chất lượng đúng đắn. Hệ thống quản lý chất lượng 
theo ISO 9000:2000 có các tiêu chí giống với tiêu chí của GTCL Malcolm 
Baldrige (trong 1000 điểm đánh giá của GTCL Malcolm Baldrige thì ISO 
9000 có 550 điểm tương đương, còn 450 điểm của GTCL Malcolm Baldrige 
là về đánh giá kết quả kinh doanh). Khác với ISO 9000:2000, GTCL 
Malcolm Baldrige không bắt buộc doanh nghiệp nhỏ phải có hệ thống tài 


273 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


liệu. Doanh nghiệp lớn nhất thiết phải có hệ thống tài liệu để đảm bảo hệ 
thống có tính chất lặp lại. Một vấn đề nữa là GTCL Malcolm Baldrige có 
giá trị trong thời hạn năm năm. 


11.4.4. Giải thưởng chất lượng châu Âu (The European Quality 
Award - EQA) 


Năm 1988, trước kết quả nhanh chóng và khả quan mà giải thưởng 
Malcolm Baldrige của Mỹ thu được, 14 doanh nghiệp xuyên quốc gia của 
châu Âu đã thành lập diễn đàn quản lý chất lượng châu Âu - EFQM 
(European Foundation for Quality Management) để xúc tiến các nguyên tắc 
TQM ở các nước Tây Âu. Năm 1991, với sự hỗ trợ của Tổ chức chất lượng 
châu Âu —- EOQ (European Organization for Quality) và Uỷ ban châu Âu - 
EC (European Commission), EFQM đã lập ra hai loại giải thưởng cho các 
doanh nghiệp: EQP (The European Quality Prize) cho các doanh nghiệp đáp 
ứng được toàn bộ các chuẩn mực xét thưởng và EQA (The European 
Quality Award) với mục đích khuyến khích. 

Tất cả các doanh nghiệp, dù là Nhà nước hoặc tư nhân, lớn hoặc nhỏ, 
sản xuất hay dịch vụ, cũng đều có thể đề nghị được xét thưởng. Cũng giống 
như ở các giải thưởng khác, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi doanh 
lợi, các hiệp hội thương mại và nghề nghiệp đều không được tham gia xét 
thưởng. 

Chín chuẩn mực xét thưởng của EQA là: 

1. Vai trò của lãnh đạo — 100 điểm 

2. Chính sách và chiến lược — 80 điểm 

3. Hướng đến công nhân viên — 90 điểm 

4. Nguồn nhân lực và tài lực — 90 điểm 

5. Quá trình — 140 điểm 

6. Thoả mãn các yêu cầu của khách hàng — 200 điểm 

7. Thoả mãn yêu cầu nội bộ — 90 điểm 

8. Trách nhiệm và uy tín đối với xã hội — 60 điểm 

9. Kết quả kinh doanh — 150 điểm 


274 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Trong 9 nội dung trên, chuẩn mực hài lòng của khách hàng là quan 
trọng nhất, được cho tới 200 điểm. Vai trò của công nhân viên cũng rất quan 
trọng: trong 9 nội dung thì có tới 3 nội dung được quan tâm và đề cập công 
nhân viên. Tâm điểm của EQA là các chuẩn mực 6 và 8. Các chuẩn mực 
này sẽ đạt được thông qua người lãnh đạo — người hoạch định chính sách và 
chiến lược, quản lý các nguồn lực và các quá trình để dẫn đến kết quả tốt 
trong kinh doanh. 

Một số các chuẩn mực đánh giá của EQA đòi hỏi sự nghiên cứu thêm 
nữa về các yếu tố cấu thành của quản lý chất lượng. Ngoài các chuân mực 
tương tự các chuẩn mực của giải thưởng Baldrigen như vai trò vủa lãnh đạo, 
quản lý nhân sự, chính sách và chiến lược, nguồn lực, quá trình và thoả mãn 
yêu cầu của khách hàng, ba chuẩn mực sau của EQA. chính là các yếu tố 
cần lưu ý. 

Thoả mãn yêu cầu nội bộ có nghĩa là công nhân viên của doanh 
nghiệp nghĩ như thế nào về các vấn đề như môi trường làm việc, nhận thức 
về phong cách quản lý, sự thăng tiến trong công việc và độ an toàn về 
công việc. 

Tác động đối với xã hội thể hiện ở sự đánh giá của cộng đồng đối với 
doanh nghiệp về chất lượng cuộc sống, sự tiếp cận với môi trường và nguồn 
lực toàn cầu. Ngoài ra còn có các khía cạnh khác như: nhân đạo, giáo dục, 
thê thao, giải trí... mà hai giải thưởng ở trên không đề cập. 

Kết quả kinh doanh đề cập kết quả tài chính, khả năng cạnh tranh và 
chia sẻ thị trường của doanh nghiệp. Ngoài ra cũng còn các khía cạnh phi tài 
chính khác như: lịch trình công việc, thời gian cần thiết cho việc thiết kế sản 
phẩm mới. 

EQA gần gũi hơn với khái niệm chất lượng toàn diện. Trên thực tế, 
các chuẩn mực của EQA dường như mở rộng TQM theo hướng gắn liền với 
các thuộc tính chung của một doanh nghiệp, bao gồm cả thuộc tính về xã 
hội và môi trường sinh thái. 


Vư& 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


CHƯƠNG 12 
MÃ SỐ - MÃ VẠCH 


12.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 


Ý tưởng về mã vạch được phát triển bởi Norman Joseph Woodland 
và Bernard Silver. Năm 1948, khi đang là sinh viên ở trường Đại học Tổng 
hợp Drexel, họ đã phát triển ý tưởng này sau khi được biết mong ước của 
một vị chủ tịch ở một công ty buôn bán đồ ăn là làm sao để có thể tự động 
kiểm tra toàn bộ quy trình. Một trong những ý tưởng đầu tiên của họ là sử 
dụng mã Morse để in những vạch rộng hay hẹp thắng đứng. Sau đó, họ 
chuyển sang sử dụng dạng “điểm đen” của mã vạch với các vòng tròn đồng 
tâm. Họ đã gửi đến cơ quan quản lý sáng chế Mỹ 2,612,994 ngày 20 tháng 
10 năm 1949 công trình Ciassj@ing Apparatus and Method (Thiết bị và 
phương pháp phân loại) để lấy bằng sáng chế. Bằng sáng chế đã được phát 
hành ngày 7 tháng 10 năm 1952. 

Thiết bị đọc mã vạch đầu tiên được thiết kế và xây dựng bởi 
Woodland (khi đó đang làm việc cho IBM) và Silver năm 1952. Nó bao 
gồm một đèn dây tóc 500W và một ống chân không nhân quang tử được sản 
xuất. bởi RCA cho các phim có âm thanh (nó để in theo phương pháp quang 
học lên trên phim). Thiết bị này đã không được áp dụng trong thực tế: để có 
dòng điện đo được bằng các nghiệm dao động (oscilioscope) thì đèn công 
suất 500W gần như đã làm cháy giấy có mẫu mã vạch đầu tiên của họ. Nó 
đã không được sản xuất đại trà. Năm 1962, họ bán sáng chế này cho công ty 
Philips, sau đó Philips lại bán nó cho RCA. Phát minh ra tia laser năm 1960 
đã làm cho các thiết bị đọc mã vạch trở nên rẻ tiền hơn, và sự phát triển của 
mạch bán dẫn (IC) làm cho việc giải mã các tín hiệu thu được từ mã vạch có 
ý nghĩa thực-tiễn. Đáng tiếc là Silver đã chết năm 1963 ở 38 tuổi trước khi 
có bất kỳ những gì thực tiễn thu được từ sáng chế này. 

Năm 1972, cửa hàng Kroger ở Cincinnati thử nghiệm việc sử dụng 
đầu đọc mã vạch điểm đen, với sự trợ giúp của RCA. Không may là các mã 


27⁄6 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


vạch điểm đen rất dễ nhòe khi in, và thử nghiệm đã không thu được thành 
công nào đáng kể. Cùng thời gian đó, Woodland ở IBM đã phát triển mã 
vạch tuyến tính được chấp nhận vào ngày 3/4/1973 như là mã sản phẩm 
chung (tiếng Anh: [7versal Product Code, hay UPC). Vào ngày 26/6/1974, 
sản phẩm bán lẻ đầu tiên (gói 10 thanh kẹo cao su Jicy Fruit của Wrigley) 
đã được bán bằng cách sử dụng đầu đọc mã vạch tại siêu thị Marsh ở Troy, 
Ohio. (Gói kẹo cao su này hiện nay nằm trong Viện bảo tàng quốc gia Hoa 
Kỳ ở Smithsonian.) 

Năm 1992, Woodland đã được trao tặng giải thưởng Huy chương 
công nghệ quốc gia bởi Tổng thống George H. W. Bush. 

Năm 2004, Nanosys Inc. sản xuất mã vạch nano (#anobarcođe) - sợi 
dây kích thước nano (1 0 m) chứa các phần khác nhau của Sỉ và Ge„Si.x. 

Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập 
dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tượng cần quản lý một dãy 
số (hoặc dãy chữ và số), sau đó thể hiện dưới dạng mã vạch để máy quét có 
thể đọc được. Trong quản lý hàng hoá người ta gọi dãy số và dãy vạch đó là 
mã sô mã vạch (MSMV) của hàng hoá. 

Mã số mã vạch đầu tiên được chế tạo và đưa vào sử dụng trên thế 
giới từ những năm thập kỷ 1970 của thế kỷ XX. Do yêu cầu phát triển sản 
xuất và kinh doanh thương mại, công nghệ mã số mã vạch ngày càng được 
nghiên cứu hoàn thiện, phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong đa ngành 
kinh tế và trên toàn thế giới. Năm 1973 tổ chức MSMV đầu tiên được thành 
lập, đó là Hội đồng mã thống nhất của Mỹ (viết tắt tên tiếng Anh là UCC). 
Năm 1977, Hội mã số vật phẩm châu Âu (EAN) ra đời do sáng kiến của 12 
nước châu Âu, đến năm 1984 đổi thành EAN International, là một tổ chức 
phi lợi nhuận, hoạt động trên cơ sở trung lập với mục đích chính là đây 
mạnh áp dụng hệ thống EAN trên toàn cầu trong tất cả các ngành kinh tế - 
xã hội nhằm cung cấp ngôn ngữ chung cho thương mại quốc tế (đặc biệt là 
thương mại điện tử...). Từ năm 2005, hai tổ chức EAN International và 
ƯCC hợp nhất thành một tổ chức phân định toàn cầu có tên là GS1. Từ đầu 
thập kỷ 1970, một tổ chức quốc tế về MSMV vật phẩm đã được thành lập 
nhằm mục đích thúc đây việc áp dụng một giải pháp toàn cầu: sử dụng hệ 
thống đánh số duy nhất (unique) trên cơ sở MSMV nhằm thiết lập một hệ 


277 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


thống trao đổi thông tin điện tử có hiệu quả, hoà nhập được các bên thương 
mại trong chuỗi cung cấp (suply chain) để có được ngôn ngữ thương mại 
chung trong toàn cầu và quản lý xã hội có hiệu quả. Đến nay, tổ chức này đã 
có tới 95 nước quốc gia thành viên và có tên là EAN quốc tế (EAN 
International). 


12.2. NỘI DUNG CỦA MÃ SÓ MÃ VẠCH 
12.2.1. Mã số hàng hóa (Article Number Code) 


Là ký hiệu bằng một dãy chữ số nguyên thể hiện như một thẻ đẻ 
chứng minh hàng hóa về xuất xứ sản xuất, lưu thông của nhà sản xuất trên 
một quốc gia (vùng) này tới các thị trường trong nước hoặc đến một quốc 
gia (vùng) khác trên khắp các châu lục. Bởi vậy, mỗi loại hàng hóa sẽ được 
in vào đó (gắn cho sản phẩm) một dãy số duy nhất. Đây là một sự phân biệt 
sản phẩm hàng hóa trên từng quốc gia (vùng) khác nhau, tương tự như sự 
khác biệt về MS điện thoại. Trong viễn thông người ta cũng quy định mã số, 
mã vùng khác nhau để liên lạc nhanh, đúng, không bị nhằm lẫn. 

Cấu tạo mã số hàng hóa (MSHH): Đến nay, trong giao dịch thương 
mại tồn tại 2 hệ thống cơ bản về MSHH. 

Một là, hệ thống MSHH được sử dụng tại thị trường Hoa Kỳ và 
Canada. Đó là hệ thống UPC (Universal Product Code), được lưu hành từ 
thập kỷ 1970 của thế kỷ XX cho đến nay. 

Hai là, hệ thông MSHH được sử dụng rộng rãi ở các thị trường còn 
lại của thế giới, đặc biệt là châu Âu, châu Á...: trong đó phổ biến là hệ thống 
EAN (European Article Number). Trong hệ thống MSHH EAN có 2 loại ký 


hiệu con số: Loại EAN-13 và EAN-8. 
(Exp Date) 


+ Cấu trúc của EAN-13: 
| Mã số EAN-13 là 1 dãy số gồm 13 chữ số 
34602001078 


nguyên (từ số 0 đến số 9), trong dãy số chia làm 4 
nhóm, mỗi nhóm có ý nghĩa như sau (xem hình 1): 

Nhóm I1: Từ trái sang phải, ba chữ số đầu là 
mã số về quốc gia (vùng lãnh thổ). 


278 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Nhóm 2: Tiếp theo gồm bốn chữ số là mã số về doanh nghiệp. 

Nhóm 3: Tiếp theo gồm năm chữ số là mã số về hàng hóa. 

Nhóm 4: Số cuối cùng (bên phải) là số về kiểm tra. 

Ví dụ theo quy ước trên, số kiểm tra (C) có ý nghĩa về quản lý đối 
với việc đăng nhập, đăng xuất của các loại sản phẩm hàng hóa của từng loại 
doanh nghiệp. 

Vậy xác định như thế nào? 

Ví dụ: Mã số 893 348100106-C: 

Bước I - Xác định nguồn gốc hàng hóa: 893 là MSHH của quốc gia 
Việt Nam; 3481 là MS doanh nghiệp thuộc quốc gia Việt Nam; 00106 là 
MSHH của doanh nghiệp. 

Bước 2 - Xác định C. 

Cộng tổng giá trị của các số ở thứ tự lẻ bắt đầu được tính từ phải 
sang trái của dãy MS (trừ sô C), ta có: 6+ 1+0+8+3+9 = 27 (1) 

Nhân tổng của (1) với 3, ta có: 27 x3 = 81 (2) 


là ` | € 
: Tờ ..an ẽ 5" Số `”... p7. Ặ 7... 
W Hà KT ng CO1? N 
Nhàn  x GB Nhóm se ị co Nhóm 3. Nhóm d —.« 


Cộng tổng giá trị của các số ở thứ tự chẵn còn lại, ta có: 

0+0+1+4+3+8=l6 @) 

Cộng giá trị (2) với (3), ta có: 81 + 16 =97 (4) 

Lẫy giá trị của (4) làm tròn theo bội số của 10 (tức là 100) sát nhất 
với giá trị của (4) trừ đi giá trị của (4) ta có: 100 - 97 = 3. Như vậy C = 3. 

Trong trường hợp này mã số EAN - VN 13 có MSHH đầy đủ là: 

893 3481 00106 3 
Ví dụ: 


Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phải. 


279 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Hình 12.1: Mã số - Mã vạch EAN-13 


[ÏIIIIN(. 


.....!Íll 
=.. 


lề coanh sahl¿œ 


+ Cấu trúc của EAN - 8: 

Về bản chất tương tự như EAN-13 chỉ khác là EAN-8 gồm 8 chữ số 
nguyên, tuỳ theo sắp xếp và lựa chọn các chữ số từ số 0 đến số 9 được chia 
làm 3 nhóm: 

Mã số quốc gia: Gồm 3 chữ số đầu tiên (bên trái). 

Mã số hàng hóa: Gồm 4 chữ số tiếp theo. 

Mã số kiểm tra: Gồm 1 chữ số đứng cuối cùng. Nhận dạng số C cũng 
được tính từ 7 số đứng trước nó và cách tính cũng tương tự như EAN-13. 

Cần lưu ý rằng, việc sử dụng EAN-13 hay EAN-8 là do Tổ chức 
EAN thế giới phân định. Sau khi EAN Việt Nam được cấp MS, các doanh 
nghiệp của Việt Nam muốn sử dụng mã số EAN-VN thì phải có đơn đệ 
trình là thành viên EAN-VN, sau đó đăng ký xin EAN-VN cấp cho MS cho 
đồng loại hàng hóa. Việc cấp đăng ký MS cho sản phẩm hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam do các tổ chức EAN-VN có thẩm quyền cấp và 
được EAN thế giới công nhận, được lưu trữ trong ngân hàng dữ liệu EAN 
thê giới. 


12.2.2. Mã vạch hàng hóa 


Khái niệm về mã vạch (Bar Code): Là hình ảnh tập hợp ký hiệu các 
vạch (đậm, nhạt, dài, ngắn) thành nhóm vạch và định dạng khác nhau để các 
máy đọc gắn đầu Laser (như máy quét Scanner) nhận và đọc được các ký 
hiệu đó. Băng công nghệ thông tin, các mã vạch này được chuyển hóa và 
lưu trữ vào ngân hàng Server. 


280 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Mã vạch sẽ được trình bày kèm theo mã số và tập hợp thành những 
hình ảnh và ký tự số tạo nên thang số được gọi MS-MV hàng hóa (xem hình 
M3} 

Cấu trúc mã vạch: Mã vạch EAN-13 hoặc mã vạch EAN-8 là những 
vạch tiêu chuẩn có độ cao từ 26,26 mm đến 21,64 mm và độ dài từ 37,29 
mm đến 26,73 mm. 

Cấu trúc mã vạch cũng do các tổ chức quốc gia về EAN quản lý và 
phân cấp đối với các doanh nghiệp. 


Hình 12.2: Mã số - Mã vạch 


lÍ| Mã vạch 


934711 O0SII 


bo 1 số 


12.3. HỆ THÓNG TIỂU CHUẢN QUÓC TẾ VÀ VIỆT NAM VÈẺ MÃ 
SÓ MÃ VẠCH 


12.3.1. Về Tổ chức EAN quốc tế 


12.3.1.1. Khái quát 

Tổ chức EAN quốc tế được thành lập năm 1977 trên cơ sở Hội Mã số 
vật phẩm châu Âu EAN (European Article Numbering), sau đó đã phát triển 
thành một tổ chức quốc tế với các đặc điểm sau: 

* Mục đích: Ứng dụng mã số mã vạch EAN trong toàn cầu để xúc 
tiến mậu dịch quốc tế, có nghĩa là tất cả các khâu của chuỗi cung cấp: từ 
người cung cấp, bán buôn, bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng, đều sử 
dụng ngôn ngữ thương mại chung là mã số mã vạch (viết tắt là MSMV). 

* Tính chất: Là tô chức phi lợi nhuận (non-profit), hoạt động chủ yếu 
dựa trên phí đóng góp của các quốc gia thành viên (gồm phí gia nhập và 
niên phí). 


281 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


* Phương thức hoạt động chính: Là nghiên cứu, liên lạc, đàm phán 
và triển khai đưa vào áp dụng hệ thống tiêu chuẩn về MSMTV và thống nhất 
các hoạt động mà các tô chức quốc gia thành viên thực hiện. 

* Nhiệm vụ chính: Hoạch định chiến lược toàn cầu để MSMV đáp 
ứng nhu cầu người sử dụng trên toàn thế giới; xây dựng và tổ chức áp dụng 
các tiêu chuẩn kỹ thuật về MSMV; đưa các tiêu chuẩn và quy định ứng 
dụng vào các nước thành viên, giúp các thành viên từng bước áp dụng 
MSMV của EAN vào tất cả các ngành kinh tế; hỗ trợ các thành viên sử 
dụng MSMV như ngôn ngữ quốc tế trong thương mại điện tử; phát triển 
thành viên và thúc đây công nghệ MSMV phát triển. 


12.3.1. 2. Cơ cấu tổ chức của EAN 
Cơ cấu tổ chức của EAN bao gồm: 


* Đại hội toàn thể (General Assembly) mỗi năm họp một lần (vào 
tháng 5), luân phiên ở các nước khác nhau, để quyết định các chính sách; nghe 
báo cáo hoạt động và thu chi hàng năm; dự kiến kế hoạch hoạt động và dự toán 
của năm tài chính tiếp theo; kết nạp thành viên mới và bầu cử (nếu cần). 

* Ban quản lý (Management Board): Có nhiệm vụ quản lý và điều 
hành hoạt động kỹ thuật của EAN quốc tế; chuẩn bị cho hoạt động cho Đại 
hội toàn thể (GA). MB phải thành lập các ban kỹ thuật và chuyên ngành để 
thực hiện nhiệm vụ và công việc được giao. 

* Cơ quan đầu não (HO) và các cán bộ điều hành (CEO): Là cơ 
quan thường trực của EAN - Quốc tế, có trách nhiệm quản lý công việc 
hàng ngày của EAN - Quốc tế. CEO chịu trách nhiệm quản lý HO. CEO là 
thành viên không tuyển cử và không bỏ phiếu của MB, do MB chỉ định. 
CEO được nhân viên của HO trợ giúp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với 
MB về các phát minh chiến lược, chỉ đạo về mặt kỹ thuật, xây dựng tiêu 
chuân và marketing. 


* Hội nghị các nhà quản lý tổ chức thành viên (Member 
Organization Manager s Meeting MOMM & RMOMMJ): Họp hai lần một 


282 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


năm (kể :ä hội nghị theo khu vực RMOMM), tư vấn kỹ thuật và đề ra 
phương hướng cho MB của EAN - Quốc tế. 

* Dưới sự điều hành của MB hiện có các ban kỹ thuật và chuyên 
ngành sau: 

Ban hệ thống kỹ thuật (TSC-Technical System Committee): Họp 
bốn lần trong một năm. Nhiệm vụ chính của TSC là biên soạn các tiêu 
chuẩn liên quan đến mã số mã vạch cho nhận dạng sản phẩm, dịch vụ, địa 
điểm và thúc đây ứng dụng công nghệ MSMV trong thương mại. 

Ban hệ thống thông tin (CSC - Communication System Committee), 
họp bốn lần một năm, có nhiệm vụ soạn thảo các phần mềm tiêu chuẩn cho 
những giao dịch thương mại, trao đổi thông tin từ máy tính đến máy tính 
(EDI - Electronic Data Interchange và EAN/COM - Standards - 
Communication Standards). 

Ban tiêu chuẩn ứng dụng đữ liệu Quốc tế (IDASC - International 
Data Application Standards Committee), họp hai lần một năm, phối hợp với 
tổ chức UCC để quốc tế hoá ngôn ngữ MSMV và hỗ trợ áp dụng MSMV 
trong thương mại điện tử toàn cầu. 

Điều kiện và lợi ích khi gia nhập EAN Quốc tế 

Một tổ chức MSMV quốc gia, muốn trở thành thành viên của EAN - 
Quốc tế phải đạt những điều kiện sau: 

* Có đủ tư cách pháp nhân; 

* Bảo vệ quyền lợi về MSMV cho cả bên cung cấp và phân phối 
thuộc quốc gia thành viên; 

* Đại diện duy nhất về MSMV cho quốc gia; 

* Đưa vào áp dụng và góp phần hoàn thiện các tiêu chuẩn của EAN - 
Quốc tế trong quốc gia; 

* Có khả năng đảm đương vị trí là Tổ chức mã số EAN duy nhất 
được công nhận trên lãnh thổ. 


283 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


12.3.1. 3. Lợi ích của việc gia nhập EAN - Quốc tế 

* Được cấp mã quốc gia để thành lập và quản lý thống nhất ngân 
hàng mã số quốc gia; 

* Có được hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về MSMV để áp dụng trong 
các lĩnh vực phân phôi, bán hàng, kiểm tra thông tin, quản lý... 


* Các doanh nghiệp thành viên có được hệ thống tiêu chuẩn đa năng 
về phân định hàng hoá và dịch vụ và trao đổi dữ liệu thông tin; 

* Người tiêu dùng được phục vụ nhanh chóng: 

* Các yêu cầu thông tin sẽ được quốc tế đáp ứng. Có thể trao đổi tiếp 
thu kinh nghiệm của các thành viên khác; 

* Được quốc tế hỗ trợ để cung cấp kỹ thuật MSMV cho các thành 
viên EAN Quốc gia bằng ngôn ngữ quốc gia và được giúp đỡ đào tạo về kỹ 
thuật và quản lý mã số mã vạch EAN. 


Qua hơn 20 năm hoạt động, EAN Quốc tế đã xây dựng và phổ biến 
áp dụng Bộ tiêu chuân kỹ thuật EAN trên toàn thế giới gồm các phần sau: 

+ Mã vật phẩm: EAN-13, EAN-8, EAN-14; 

+ Mã vạch: EAN-13, ITF14; 128 và một số mã khác; 

+ Mã địa điểm EAN; 

+ Mã Côngtainơ và seri vận chuyển EAN và mã cho tài sản vận chuyên; 

+ Nhãn thùng hàng EAN; 

+ Bộ tiêu chuẩn trao đổi thông tin EAN COM. 


Tính đến nay đã có 825.000 cơ sở sử dụng mã số mã vạch trên thế giới. 


284 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


- Danh mục mã vạch của các nước là thành viên của Tô chức mã vạch quôc 
tê (EAN) 


5 
599: Hungar 


611: Morocco 


94: New Zealand 955: Malaysia 977: dãy sô tiêu chuân 
quốc tế dùng cho ấn 
bản định kỳ/ 
International Standard 
Serial Number for 
Periodicals (ISSN 

97§: Số tiêu chuân quôc : SÔ tiê 980: Refund receipts/ 

tế dành cho sách/ giấy biên nhận trả tiền 

International Standard International Standard 

Book Numbering (ISBN)_| Music Number (ISMN 

981 & 982: Common 99: Coupons/ phiêu, vé 

Currency Coupons/ phiếu, 

vé tiền tệ nói chung 


285 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


12.3.2. Tiện ích khi các doanh nghiệp đăng ký mã số, mã vạch 


Trong mỗi quốc gia, các doanh nghiệp, các nhà cung cấp sẽ thuận 
lợi khi quản lý, phân phối; nếu biết được xuất xứ, nguồn gốc của mỗi loại 
sản phâm. 

Trong giao lưu thương mại quốc tế, các nhà sản xuất, các nhà cung 
cấp tránh được các hiện tượng gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho 
người tiêu dùng: sản phẩm hàng hóa có thể lưu thông trôi nỗi toàn cầu mà 
vẫn biết được lai lịch của nó cũng như đảm bảo độ chính xác về giá cả và 
thời gian giao dịch rất nhanh. 

Trong giao dịch mua bán, kiểm soát được tên hàng, mẫu mã, quy cách, 
giá cả xuất, nhập kho hàng không bị nhầm lẫn và nhanh chóng, thuận tiện. 

Ở Việt Nam, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ là 
cơ quan quản lý Nhà nước về EAN-VN. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng là đại diện của EAN-VN và là thành viên chính thức của EAN 
quốc tế. Việc đăng ký và cấp MS-MV cho các doanh nghiệp đẻ gắn trên các 
sản phẩm đều do cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản 
lý, phân phối cho các tổ chức hợp pháp khác thực hiện hoặc cấp trực tiếp 
cho doanh nghiệp. 

Đối với Việt Nam, đi theo MV là MS có 3 chữ số 893, Trung Quốc 
có mã số 690, Singapore có mã số 888, Vương quốc Anh có mã số 50, các 
quốc gia Bắc Mỹ thì đăng ký mã số (UPC) của Hoa Kỳ. 

Ngoài những nguyên tắc cơ bản về MS-MV trình bày ở trên, cũng có 
những trường hợp ngoại lệ đối với một số sản phẩm hàng hóa: MS tập hợp 
trên 13 chữ số đi với MV không có độ cao, độ dài nêu trên mà dải phân cách 
MV dài hơn, ngắn hơn. Ví dụ như vật phẩm điện thoại di động hiện nay, 
MS-MV rất đặc trưng. 


Đối với điện thoại di động, về MS, ta thấy có tới 15 chữ số mà chiều 
cao MV nhỏ hơni 10 mm. Biểu tượng MS-MV không ¡ in dán phía ngoài mà 
in dán phía trong máy. Ngoài ra cũng có một số vật phẩm khác có MS-MV 
không theo quy tắc trên nhưng vẫn đảm bảo các tiện ích cho doanh nghiệp 
và người tiêu dùng, được EAN quốc tế cho lưu hành. 


286 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành về MSMV 


Số hiệu 
TCVN 


Tên tiêu chuân 


Mã số mã vạch vật phẩm - Mã vạch tiêu chuẩn 13 chữ số (EAN- 
VN 13) - Yêu cầu kĩ thuật 


6382:1998 


Mã số mã vạch vật phẩm - Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN- 
VN 8) - Yêu cầu kĩ thuật 


6383:1998 


6384:1998 Mã số mã vạch vật phẩm - Mã UPC-A - Yêu cầu kĩ thuật 
6512:1999 
6513:1999 


6939:2000 


Mã số mã vạch vật phẩm - Mã số đơn vị gửi đi - Yêu cầu kĩ thuật 


Mã số mã vạch vật phẩm - Mã vạch ITF - Yêu cầu kĩ thuật 
Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số - (EAN-VN 13) - 
Yêu cầu kĩ thuật 
Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 8 chữ số - (EAN-VN 8) - 
Yêu cầu kĩ thuật 


6940:2000 


Mã số mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng EAN.UCC 
Mã số mã vạch vật phẩm - Mã vạch EAN.UCC 128 - 
Quy định kĩ thuật 


6754:2000 
6755:2000 


Mã số mã vạch vật phẩm - Mã số mã vạch EAN cho sách và 
xuất bản phẩm nhiều kì - Quy định kĩ thuật 


6756:2000 


12.3.3. Mã số - mã vạch - một công cụ hữu hiệu cho hoạt động quản lý 


12.3.3.1. Tính ưu việt 

Mã số mã vạch là một trong các công nghệ nhận dạng tự động. Mã số 
mã vạch EAN là loại MSMV do tổ chức BAN quốc tế tiêu chuẩn hoá để áp 
dụng chung trong tất cả các nước công nhận hệ thống EAN và tham gia là 
thành viên. MSMV được áp dụng rộng rãi vì nó đem lại các lợi ích sau: 

- Hiệu suất: nhận dạng tự động thay thế ghi chép bằng tay nên giúp 
giảm nhân công, tiết kiệm thời gian, dẫn đến tăng hiệu suất công việc; 

- Chính xác: với cầu trúc được tiêu chuẩn hoá, an toàn và đơn giản, 
MSMV cho phép nhận dạng chính xác vật phẩm và dịch vụ thay thế 


287 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


“nhập” và “truy cập” dữ liệu bằng tay, do đó cho “kết quả” chính xác, 
không nhằm lẫn. 

- Thông tin nhanh: MSMV giúp thu thập và cung cấp thông tin 
nhanh, phục vụ các nhà kinh doanh và quản lý để có thể có những quyết 
định đúng đắn và đúng thời điểm trong kinh doanh và quản lý. 

- Thoả mãn khách hàng: do tính hiệu suất, chính xác và thông tin 
nhanh, MSMV giúp đáp ứng khách hàng về mặt thời gian, số lượng hàng, 
chủng loại, về chất lượng hàng và dịch vụ, tính tiền nhanh và chính xác, 
hướng dẫn lựa chọn hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu... 


12.3.3.2. Là vũ khí cạnh tranh trong kinh doanh 


Do có những tính ưu việt nêu trên, MSMV EAN được chấp nhận ở 
mọi điểm trong “chuỗi cung cấp” quốc tế và trong mỗi quốc gia thành viên. 

Trong dịch vụ trao đổi thông tin điện tử, MSMV là ngôn ngữ quốc tế 
để soạn thảo các thông điệp về đơn hàng, vận chuyên, thanh toán, nghiên 
cứu thị trường, đối tác, khiếu nại... Đây là điều kiện không thê thiếu được và 
là một thách thức với các bên tham gia vào thương mại điện tử toàn cầu. 

Do đáp ứng yêu cầu khách hàng, MSMV có thể tạo điều kiện tham 
gia vào thị trường quốc tế và đây mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu. 


Tại Việt Nam, năm 1995, xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh 
thương mại trong nước và xuất khẩu, theo đề nghị của Bộ Khoa học công 
nghệ & Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Thủ tướng Chính 
phủ đã cho phép Tổng cục TCĐLCL tham gia tổ chức mã số mã vạch quốc 
tế EAN International - nay đổi tên là GS1 để có được mã số quốc gia của 
Việt Nam là 893 đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh 
hàng hoá (chè, cà phê, thuỷ sản...) ghi MSMV lên từng sản phẩm hàng hoá, 
phục vụ cho việc quét và thu thập dữ liệu tự động đáp ứng nhu cầu của bạn 
hàng trong nước và quốc tế. 

Đề thúc đây ứng dụng công nghệ MSMV ở Việt Nam, ngày 27 tháng 
3 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 45/QĐÐ - TTg trong 
đó quy định nội dung quản lý Nhà nước đối với MSMV và giao cho Bộ 
Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động mã 


288 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


số mã vạch. Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Tổng cục TCĐLCL tô 
chức thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động MSMV. Dưới đây đánh 
giá những kết quả trong quản lý MSMV và thúc đây áp dụng công nghệ, 
tiêu chuẩn mới liên quan đến MSMV. 

- Hoạt động quản lý ngân hàng mã số quốc gia, cấp và quản lý sử 
dụng MSMV. 

Năm 1995, sau khi được cấp mã số Quốc gia, Tổng cục TCĐLCL đã 
triển khai cấp mã số doanh nghiệp cho các cơ sở có nhu cầu sử dụng 
MSMYV. Hiện Tổng cục đã quy hoạch lại ngân hàng mã số 893 và triển khai 
cấp, quản lý 3 loại mã gồm: mã doanh nghiệp (Company Prefix), mã rút gọn 
(EAN8) và mã địa điểm toàn cầu (GLN- Global Location Number) cho các 
doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng mã GLN để trao đổi thông tin thương mại 
và dữ liệu EDI 

Tính đến hết tháng 4/2007, Tổng cục TCĐLCL đã cấp: 6.149 mã 
doanh nghiệp, 201 mã rút gọn, đăng ký sử dụng 2.312 mã địa điểm vào 
mạng toàn cầu đăng ký điện tử thông tin về các cơ sở sử dụng MSMV, cấp 
111 giấy phép sử dụng mã nước ngoài, làm thủ tục cho 18 doanh nghiệp xin 
cấp mã UPC để xuất khẩu. 

Trong những năm qua số doanh nghiệp sử dụng MSMV ở Việt Nam 
đã phát triển vượt bậc được bạn bè quốc tế và khu vực đánh giá cao. Đặc 
biệt gần đây, trung bình mỗi năm có 1.000 cơ sở đăng ký mới. 


12.3.3.3. Hoạt động nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ mới tại 
Việt Nam 

Tổng cục TCĐLCL đã nghiên cứu triển khai phổ biến áp dụng các 
loại MSMV mới như: mã địa điểm toàn cầu (GLN), mã toàn cầu phân định 
tài sản (GRAI; GIAI), mã cho đơn vị giao nhận vận chuyển (SSCC), nhãn 
đơn vị hậu cần của GS1. Tổ chức nghiên cứu triển khai phổ biến áp dụng 
các tiêu chuẩn, công nghệ mới liên quan đến hệ thống GS1 và mở rộng các 
lĩnh vực áp dụng MSMV, nghiên cứu và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia 
mạng đồng bộ hoá dữ liệu toàn cầu (GDSN) do tô chức MSMV quốc tế thiết 


lập và quản Đo 
289 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Tông cục cũng đã phối hợp giúp đơ một sõ bộ, ngành khác áp dụng 
công nghệ MSMV như áp dụng hệ thống MSMV EAN.UCC cho sách, áp 
dụng để truy tìm nguồn gốc thuỷ sản, phục vụ cho xuất khẩu, áp dụng công 
nghệ MSMV để quản lý hành lý, quản lý khách hàng và quản lý kinh doanh 
cửa hàng miễn thuế trong sân bay, áp dụng MSMV cho quản lý dược 
phâm... 


12.3.3.4. MSMV - giải pháp hội nhập thương mại toàn cầu tại Việt Nam 


Có thể xem năm 2005 là năm chuyển mình đối với tổ chức MSMV 
quốc tế với việc tổ chức đổi tên thành tổ chức GSI1, trong đó Việt Nam là 
một nước thành viên. Tính đến hết năm 2006, đã có 106 nước với 104 tổ 
chức tham gia GS1. Đã có hơn I1 triệu doanh nghiệp sử dụng các tiêu chuẩn 
về MSMV trên toàn thế giới. Hệ thống GS1 quốc tế đã được triển khai ứng 
dụng không chỉ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, cho đa 
ngành công nghiệp mà còn mở rộng ứng dụng cho các lĩnh vực khác của 
nền kinh tế quốc dân như chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, an ninh quốc 
phòng, truy tìm nguồn gốc sản phẩm thực phẩm... và nhất là trong trao đổi 
dữ liệu điện tử (EDJ) và trao đổi dữ liệu thông tin qua mạng Internet. Mục 
tiêu của tổ chức là: thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn thống nhất toàn cầu 
làm ngôn ngữ cho thương mại toàn cầu. 


12.3.3.5. Nghiên cứu triển khai đưa vào áp dụng các công nghệ và mã 
tiêu chuẩn mới 


- Áp dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số rađiô trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, phô biến áp dụng mã điện tử sản phẩm phục vụ cho công nghệ 
RFID. Tổ chức triển khai hoạt động đáp ứng có hiệu quả cho khách hàng để 
tham gia hội nhập hoạt động của khu vực. Phổ biến áp dụng các loại mã số 
và mã vạch mới được tiêu chuẩn hoá và chấp nhận. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và sản phẩm 
Việt Nam gồm: cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp 
sử dụng MSMV bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tham gia mạng đăng ký 
thông tin toàn câu của GS1 - mạng GEPIR Global. Nghiên cứu triển khai 
thiết lập Catalog điện tử sản phẩm sử dụng MSMV của Việt Nam. Hỗ trợ 


290 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


các doanh nghiệp của Việt Nam chuẩn bị điều kiện đăng ký tham gia các 
mạng toàn cầu. 

- Thúc đây áp dụng mã QR cho quản lý nhân sự (quản lý công chức, 
chứng minh nhân dân...), trong truy tìm nguồn gốc thực phẩm, bao gồm cả 
thuỷ sản và rau sạch, trong ngành y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, mở 
rộng ứng dụng MSMV trong các hoạt động dịch vụ công nhất là trong các 
ngành bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, hàng không, hàng hải... 

Hoạt động MSMV hơn 10 năm qua hoàn toàn phù hợp với thông lệ 
quốc tế, qua đó thúc đây ứng dụng công nghệ nhận dạng tự động mới, hiện 
đại có hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý đa ngành của nền kinh tế 
quốc dân." 


mannea.e Sợ. ốc... 
* Lưu Thị Kim Thanh - Phòng MSMV, TTCL Việt Nam. 


291 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Phụ lục 1 


GIỚI THIỆU CÁC THAY ĐÔI 
ISO 9001: 2008 SO VỚI ISO 9001: 2000 


Năm 2008 TỔ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (The Imternation 
Organization ƒor Standardization) đã soát xét lên đời tiêu chuẩn ISO 9001: 
2000 thành phiên bản ISO 9001: 2008. Đáy là sự thay đồi lớn được giới tư 


vấn / đánh giá và giới làm về chất lượng quan tâm. 


Lời nói đầu 


Lời giới thiệu 
0.1 


292 


Việc chấp nhận một 
hệ thống quản lý 
chất lượng cần là 
một quyết định chiến 
lược của tổ chức. 
Việc thiết kế và áp 
dụng hệ thống quản 
lý chất lượng của 
một tổ chức phụ 
thuộc vào các nhụ 
cầu khác nhau, các 
mục tiêu riêng biệt, 
các sản phẩm cung 
cấp, các quá trình 
được sử dụng, quy 
mô và cấu trúc của 
tổ chức. Mục đích 
của tiêu chuẩn nà 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


1SO 9001: 2000 ISO 9001: 2008 


Tất cả tài liệu tham 
khảo về “Đảm bảo 
chất lượng” đã được 
lược bỏ 


Việc chấp nhận một 
hệ thống quản lý 
chất lượng cần là 
quyết định 
chiến lược của tổ 
chức. Việc thiết kế 
và áp dụng hệ 
thống quản lý chất 
lượng của một tổ 
chức phụ thuộc vào 
trường kinh 
doanh, những thay 
đổi của môi trường 
đó, hoặc những mối 
nguy gắn kết với 
môi trường đó; các 
nhu cầu khác nhau, 
các mục tiêu riêng 


một 


môi 


cụm từ “rủi ro” 


xuất hiện trong 
phiên bản ISO 
9001. Bên cạnh 
đó, “môi trường 
kinh doanh” 
cũng được sử 
dụng. Điều này 


được tin tưởng 
như sự gieo hạt 
cho phiên bản 
mới của 
9001 (có khả 
năng vào năm 
2013) và cũng 
hướng đến ISO 
9004 và các hệ 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


0.1 Lời giới 
thiệu khái quát 


02 Tiếp cận 
tiến trình 


không nhằm dẫn đến 
sự đồng nhất về cấu 
trúc của các hệ thống 
quản lý chất lượng 
hoặc sự đồng nhất 
của hệ thống tài liệu. 


Tiêu chuẩn này có 
thể được sử dụng cho 
nội bộ và bên ngoài 
tổ chức, kể cả các tổ 
chúc chứng nhận, để 
đánh giá khả năng 
đáp ứng các yêu cầu 
của khách hàng và 
các yêu cầu chế định 
và yêu cầu riêng của 
một tổ chức. 


Việc áp dụng một hệ 
thống các quá trình 
trong tổ chức, cùng 
với sự nhận biết và 
các tương tác giữa 
các quá trình như 
vậy, và sự quản lý 
chúng, có thể được 
coi như “cách tiếp 
cận theo quá trình”. 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


biệt, các sản phẩm 
cung cấp, các quá 
trình được sử dụng, 
quy mô và cấu trúc 
của tổ chức. Mục 
đích của tiêu chuẩn 
này không nhằm 
dẫn đến sự đồng 
nhất về cấu trúc của 
các hệ thống quản 
lý chất lượng hoặc 
sự đồng nhất của hệ 
thống tài liệu. 
Tiêu chuẩn này có 
thể được sử dụng 
cho nội bộ và bên 
ngoài tổ chức, kể cả 
các tổ chức chứng 
nhận, để đánh giá 
khả năng đáp ứng 
các yêu cầu của 
khách hàng và các 
yêu cầu chế định, 
pháp luật phù hợp 
với sản phẩm và yêu 
cầu riêng của tổ 
chức. 


Việc áp dụng mội... 
và sự quản lý 
chúng, để tạo ra đầu 
ra như mong muốn 


thống quản lý 
bền vững khác. 


Sự thay đổi tạo 
nên sự 
thích với các 
thuật 
quan đến “các 


tương 


ngữ liên 


yêu cầu chế định 
và pháp luật”. 


Làm rõ hơn cách 


tiếp cận tiến 
trình là gì? 


293 


hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


0.3 Mối quan 
hệ với TCVN/ 
ISO 9004 


Ấn bản này của 
TCVN ISO 9001 và 
TCVN ISO 9004 
được xây dựng như 
là một cặp thống 
nhất các tiêu chuẩn 
về hệ thống quản lý 


chất lượng. Hai tiêu 


chuẩn này được thiết 


kế để sử dụng đồng 


thời, nhưng cũng có 


thể được sử dụng 


một cách độc lập. 
Mặc dù hai 

chuẩn này có phạm 
vi khác nhau, nhưng 
chúng có cấu trúc 
tương tự thuận tiện 
cho việc sử dụng như 
một cặp thống nhất. 
TCVN ISO 9001 quy 
định các yêu cầu đối 
với một hệ thống 
quản lý chất lượng, 
có thể được sử dụng 
trong nội bộ tổ chức 


tiêu 


sử dụng, cho việc 
chứng nhận hoặc cho 
các mục đích hợp 
đồng. Tiêu chuẩn tập 
trung vào hiệu quả 
của hệ thống quản lý 
chất lượng trong việc 
thỏa mãn yêu cầu 
khách hàng. 

ISO 9004 đưa ra 
p dẫn trên 


294 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


Sự thay đổi phản 
ánh độ tương 
thích của hai tiêu 


Án bản này của tiêu 
chuẩn ISO 9004 đã 
được xây dựng 
nhằm duy trì sự 
thống nhất với tiêu 
chuẩn ISO 9001. 
Hai tiêu chuẩn này 


chuẩn có thể sử 
dụng chung; là 
tiêu chuẩn hiện 
nay mà sự liên 
kết đã được lượt 
bỏ 


có thể sử dụng đồng 
thời với nhau nhưng 
cũng có thể sử dụng 
một cách độc lập 
TCVN ISO 9001 
quy định các yêu 
cầu đối với một hệ 
thống quản lý chất 
lượng, có thể được 
sử dụng trong nội 
bộ tổ chức sử dụng, 
cho việc chứng 
nhận hoặc cho các 
mục đích hợp đồng. 


Tiu chuẩn tập 
trung vào hiệu quả 
của hệ thống quản 
lý chất lượng trong 
việc thoả mãn yêu 
cầu khách hàng, các 
yêu cầu chế định và 
hợp lệ. 

ISO 9004 đưa ra 
hướng dẫn trên 
phạm vi rộng hơn 
các mục tiêu của hệ 
thống quản lý chất 
lượng so với ISO 
9001, đặc biệt tronz 
việ quản lý 


hfIp://www.Ìrc-tu.edu. vn 


vi rộng hơn các mục 
tiêu của hệ thống 
quản lý chất lượng so 
với ISO 9001, đặc 
biệt trong việc cải 
tiến liên tục về năng 
lực tổng thể và hiệu 
suất cũng như hiệu 
quả của nó. ISO 9004 
được xem như là 
phiên bản hướng dẫn 
các tổ chứư mà quản 
lý cấp cao muốn thực 
hiện theo tiêu chuẩn 
ISO 9004, theo đuôi 
sự cải tiến liên tục. 

Tuy nhiên, nó không 
phục vụ cho việc 
chứng nhận hoặc cho 
các mục đích hợp 
đồng. 


Tiêu chuẩn này được 
liên kết với TCVN 
ISO 14001: 1996 
nhằm tăng độ tương 
thích của hai tiêu 
chuẩn đối với lợi ích 
của cộng đồng người 
sử dụng. 


04 Sự tương 
thích với các 
hệ thống quản 
lý khác 


Ở các phần 
khác nhau 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


thành công lâu dài 
của một tổ chức. 
ISO 9004 được xem 
như là phiên bản 
hướng dẫn các tổ 
chức mà quản lý cấp 
cao muốn thực hiện 
theo tiêu chuẩn ISO 
9004, theo đuổi sự 
cải tiến liên tục một 
cách có hệ thống. 
Tuy nhiên, nó 
không phục vụ cho 


việ chứng nhận 
hoặc cho các mục 


đích hợp đồng. 


Trong quá trình xây 
dựng chuẩn 
quốc tế này, đã xem 
xét đến các điều 
khoản của ISO 
14001:2004. 


tiêu 
nhất 
14001. 


của 


Ở bất cứ trong phần 
nào của tiêu chuẩn 
nơi mà thuật ngữ “các 
yêu cầu của chế định 
có liên quan” được đề 
cập, “các yêu cầu của 
luật pháp” được thêm 
vào. 


Tự giải thích 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


Cập nhật theo 
phiên bản mới 
ISO 


295 


2. Thuật 
ngữ và 
định 
nghĩa 


4.1 Yêu 
cầu 


chung a) 


296 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


Chú thích - Trong tiêu 
chuẩn này, thuật ngữ 
“sản phẩm” chỉ áp dụng 
cho sản phẩm cung cấp 
cho khách hàng hoặc 
khách hàng yêu cầu. 


Khi tổ chức chọn nguồn 
bên ngoài cho bất kỳ 
quá trình nào ảnh 
hưởng đến sự phù hợp 
của sản phẩm với các 
yêu cầu, tổ chức phải 
đảm bảo kiểm soát 
được những quá trình 
đó. Việc kiểm soát 
những quá trình do 


Chú thích - Trong 
tiêu chuẩn này, thuật 
ngữ “sản phẩm” chỉ 
áp dụng cho sản 
phẩm cung cấp cho 
khách hàng hoặc 
khách hàng yêu cầu 
hoặc sản phẩm của 
quá trình hình thành 
sản phẩm. Điều này 
áp dụng cho kết quả 
đầu ra từ các tiến 
trình hình thành sản 
phẩm, kể cả quá trình 
niua hàng. 

Chú thích 2: Các yêu 
cầu chế định hoặc do 
luật pháp quy định 
được diễn giải như 
các yêu cầu pháp lý. 


Thuật ngữ “chuỗi 
cung ứng nhà cung 
cấp, tổ chức khách 
hàng” đã được loại 
bỏ. 

Cụm từ “identify” đã 
được thay thế bởi 
“dctcrmine”. 

Cụm từ “ở đâu thích 
hợp - where 
applicable° đã được 
thêm vào giữa 
“measure - Đo 
lường” và “analyze — 
Phnân tích. 


Làm rõ hơn định 
nghĩa về SP. Điều 
này không chỉ là sản 
phẩm cuối cùng mà 
có thể là sản phẩm 
của bất kỳ quá trình 
nào, đặc biệt là các 
sản phẩm của “quá 
trình hình thành SP”. 


Các thuật ngữ lỗi thời 
được cắt bỏ. 


Từ “xác định” ở mức 
độ nào đó mang nghĩa 
mạnh hon từ “nhận 
biết”. 

Làm rõ hơn khi nào 
thì cần áp dụng việc 
đo đạc và thco dõi. 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


4.l a) 
Các yêu 
cầu 

chung 

e) Nguồn 
bên 

ngoài 


nguồn bên ngoài phải 
được nhận biết trong hệ 
thống quản lý chất 
lượng. 

Chú thích - Các quá 
trình cần thiết đối với 
hệ thống quản lý chất 
lượng nêu ở trên cần 
bao gồm cả các quá 
trình quản lý, quá 
trình cung cấp các 
nguồn lực, quá trình 
hình thành sản phẩm 
& quá trình đo lường. 


Khi tổ chức chọn 
nguồn bên ngoài cho 
bất kỳ quá trình nào 
ảnh hưởng đến sự phù 
hợp của sản phẩm với 
các yêu cầu, tổ chức 
phải đảm bảo kiểm 
soát được những quá 
trình đó. Phân loại và 
quy mô quá trình của 
việc kiểm soát được 
áp dụng cho các 
nguồn bên ngoài này 
sẽ được xác định 
trong hệ thống quản lý 
chất lượng. 

Chú thích 1 - Các quá 
trình quản lý, quá 
trình cung cấp các 


nguồn lực, quá trình 
uÌnh thành sản phẩm 
trình đo 
lường, phân tích và 
cải tiến. 


và quá 


Chú thích 2: Quá trình 
do nguồn bên ngoài 
được xác định như 
một trong những quá 
trình cần thiết của hệ 
thống quản lý chất 
lượng của tô chức và 
được một tổ chức bên 
ngoài thực thi. 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


Các chú thích được 
thêm vào nhằm cung 
cấp các chỉ dẫn về 
việc chọn nguồn bên 
ngoài. 


297 


hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


42 Các 
yêu cầu 


c) Các thủ tục dạng văn 
bản theo yêu cầu của 


về tài | tiêu chuẩn này. 
liệu c và | d) Các tài liệu cần có 
d của tô chức để đảm bảo 


việc hoạch định, tác 


298 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


Chú thích 3: Loại 
hình và việc kiểm 
soát được áp dụng 
cho các quá trình bên 
ngoài có thể ảnh 
hưởng bởi các nhân 
tố sau: 

a) Các tác động tiềm 
năng của quá trình 
bên ngoài lên năng 
lực của tổ chức nhằm 
cung cấp sản phẩm 
phù hợp với các yêu 
cầu. 

b) Mức độ mà việc 
kiểm soát của quá 
trình chia sẻ. 
c) Năng lực đạt được 
kiểm soát cần thiết 
thông qua áp dụng 
điều khoản 7.4. 

Đảm bảo việc kiểm 
soát các quá trình bên 
ngoài không loại trừ 
tổ chức về trách 
nhiệm trong việc đáp 
ứng các yêu cầu của 
khách hàng, các yêu 
cầu chế định và theo 
quy định pháp luật. 


c) Các thủ tục dạng 
văn bản và các hồ sơ 
theo yêu cầu của tiêu 
chuẩn này. 

d) Các tài liệu bao 
gồm các hồ sơ được 


Giải thích rõ hơn “hồ 
sơ” là một dạng tài 
liệu. 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


xác định bởi tổ chức, 
cần có để đảm bảo 
việc hoạch định, tác 
nghiệp và kiểm soát 
có hiệu lực các quá 
trình. 


nghiệp và kiểm soát có 
hiệu lực các quá trình 
của tô chức đó, và 


e) Các hồ sơ theo yêu 
cầu của tiêu chuẩn này 
(xem 4.2.4) 
Chú thích I - Khi thuật 
ngữ “thủ tục dạng văn 
bản” xuất hiện trong 
tiêu chuẩn này, thì thủ 


Chú thích I - Khi 
thuật ngữ “thủ tục 


Chú 
thích I 


dạng văn bản” xuất 
hiện trong tiêu chuẩn 
này, thì thủ tục đó 
phải được xây dựng, 
lập thành văn bản, 
thực hiện và duy trì. 
Các tài liệu đơn lẻ có 
thể bao gồm các yêu 
cầu đối với một hay 
nhiều thủ tục. Yêu 
cầu về thủ tục dạng 
văn bản có thể được 
đề cập trong một 
hoặc nhiều tài liệu. 


tục đó phải được xây 
dựng, lập thành văn 
bản, thực hiện và duy 
trì. 


Các tài liệu bên ngoài 
cũng được xác định 


Đảm bảo các tài liệu 
có nguồn gốc bên 
ngoài được xác định 
bởi tổ chức, cần cho 
việc lập kế hoạch và 
hoạt động của hệ 
thống quản lý chất 
lượng được nhận biết 
và việc phân phối 
chúng... 
Các hồ sơ được (hiết 
lập để cung cấp bằng 
chứng về sự phù hợp 
với các yêu cầu và 


Đảm bảo các tài liệu có 
nguồn gốc bên ngoài 
được nhận biết và việc 
phân phối chúng được 


4.2.3 
Kiểm 

¡ goát - tài 
liệu 


rõ ràng. 


kiểm soát và 


Điều khoản này đã 
được chỉnh sửa về 
mặt ngôn từ làm cho 
nội dung rõ ràng hơn 


Phải lập và duy trì các 
hồ sơ để cung cấp bằng 
chứng về sự phù hợp 
với các yêu cầu và hoạt 


4.2.4 
Kiểm 
soát 
SƠ 


hồ 


299 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


5.5.2 
Đại diện 
lãnh đạo 


300 


động tác nghiệp có hiệu 
lực của hệ thống quản lý 
chất lượng. Các hồ sơ 
chất lượng phải rõ ràng, 
dễ nhận biết và dễ sử 
dụng. Phải lập một thủ 
tục bằng văn bản để xác 
định việc kiểm soát cần 
thiết đối với việc nhận 
biết, bảo quản, bảo vệ, 
sử dụng, xác định thời 
gian lưu giữ và huỷ bỏ 
các hồ sơ chất lượng. 


Lãnh đạo cao nhất phải 
chỉ định một thành viên 
trong ban lãnh đạo, 
ngoài các trách nhiệm 
khác, có trách nhiệm và 
quyền hạn bao gồm: 


Những người thực hiện 
các ảnh 
hưởng đến chất lượng 
sản phẩm phải có năng 


công việc 


lực trên cơ sở được 
giáo dục, đào tạo, có kỹ 
năng và kinh nghiệm 
thích hợp. 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


hoạt động tác nghiệp 
có hiệu lực của hệ 
thống quản lý chất 
lượng phải được kiểm 
soát. 


Tổ chức phải thiết lập 
một thủ tục dạng văn 
bản để xác định việc 
kiểm soát cần thiết 


cho việc nhận biết, 
bảo quản, bảo vệ, sử 
dụng, xác định thời 
gian lưu giữ và huỷ 
bỏ các hồ sơ chất 
lượng Các hồ sơ dễ 
đọc, dễ nhận biết và 
được lưu giữ. 


Lãnh đạo cao nhất 
phải chỉ định một 
thành viên trong ban 
lãnh đạo của tổ chức 
ngoài các trách nhiệm 
khác, có trách nhiệm 
và quyền hạn bao 
gồm: 


Những người 
hiện các công việc 
ảnh hưởng đến sự 
phù hợp đối với các 
yêu cầu về sản phẩm 
phải có năng lực trên 
cơ sở được giáo dục, 
đào tạo, có kỹ năng 
và kinh nghiệm thích 
hợp. 

Chú thích: Sự phù 
hợp đối với các yêu 


thực 


nhưng yêu cầu chính 
vẫn không thay đôi. 


Đại diện lãnh đạo 
phải là thành viên 
trong ban lãnh đạo 
công ty. Điều này 
ngăn ngừa việc sử 


dụng các đơn vị bên 
ngoài như tư vấn thực 
hiện vai trò này. 


Yêu cầu mới của tiêu 


chuẩn rộng hơn đề 
cập “sự phù hợp đối 
với các yêu cầu về 


sản phâm” thay vì chỉ 
là chất lượng sản 


phẩm. 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


6.2.2 
Năng 
lực, nh 
thức 
đào tạo 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


ận 


và 


a) Xác định năng lực 


cần thiết của những 


người thực hiện các 
công việc ảnh hưởng 
đến chất 
phẩm, 

b) Tiến hành đào tạo 
hay những hành động 
khác để đáp ứng các 


lượng sản 


nhu cầu này, 

c) Đánh giá hiệu lực 
của các hành động 
được thực hiện, 


cầu về sản phẩm có 
thể bị ảnh hưởng một 
cách trực tiếp hoặc 
gián tiếp thông qua 
những người thực 
hiện các công việc 
trong hệ thống quản 
lý chất lượng 

a) Xác định năng lực 
cần thiết của những 
người thực hiện công 
việc ảnh hưởng đến 
sự phù hợp đối với 
các yêu cầu về sản 
phẩm. 

b) Bất cứ nơi đâu có 
thể áp dụng được, 
tiến hành đào tạo hay 
những hành động 
khác dễ đạt được 
năng lực cần thiết. 


c) Đảm bảo răng các 


năng lực cần thiết 


phải đạt được 


Một lần nữa, năng lực 
để cập đến sự phù 
hợp đối với các yêu 
cầu về sản phẩm. 
Cụm từ  “where 
applicable” được 
thêm vào đẻ cung cấp 
linh hoạt. 
Đây là một sự thay 


thêm sự 


đổi nhỏ nhưng rất 
đáng kể. Hiệu quả 
của việc đào tạo phải 
được đánh giá thông 
qua năng lực cần đạt 
được. 

Lưu ý rằng điều này chỉ 
có thể đạt được trong, 
một số trường hợp khi 
người được đào tạo 
thực sự đang làm đúng 
việc của họ. 

Cũng có hàm ÿ rằng 
nhân sự phải được đào 
tạo trước khi họ tiến 
hành những công việc 
cần sử dụng những kỹ 
năng mới của họ. Cũng 
có thể cần thiết phải 
thực hiện đào tạo nhắc 


301 


hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


64 Môi 
trường 
làm việc 


7.1 

Hoạch 
định việc 
tạo sản 
phẩm 


7.2.1 
Xác định 
các yêu 
cầu liên 
quan đến 
sản phẩm 


302 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


c) Dịch vụ hỗ trợ (như 
vận chuyển hoặc trao 
đôi 

thông tin). 


Không có ghi chép về 
sự sửa đổi này 


c) Các hoạt động kiểm 
tra xác nhận, xác nhận 
giá trị sử dụng, các hoạt 
động theo dõi, kiểm tra 
và thử nghiệm cụ thể 
cần thiết đối với sản 
phẩm và các chuẩn mực 
chấp nhận sản phẩna; 


c) Yêu cầu chế định và 
pháp luật liên quan đến 


sản phẩm, và 
d) Mọi yêu cầu bổ 
sung do tổ chức xác 


định. 


Dịch vụ hỗ trợ, ví dụ 
như vận chuyển, trao 
đổi thông tin hoặc các 
hệ thống thông tin). 


Chú thích: Thuật ngữ: 
trường làm 
việc? liên quan đến 


“môi 


các điều kiện mà 
công việc bao gồm 
các yế tố vật lý, môi 
trường và các yếu tố 
khác như (như tiếng 
ồn, nhiệt độ, độ ẩm, 
ánh sáng và thời tiết) 
c) Các hoạt động 
kiểm tra xác nhận, 
xác nhận giá trị sử 
dụng, các hoạt động 
theo dõi, đo lường, 
kiểm tra và thử 
nghiệm cụ thể cần 
thiết đối với sản 
phẩm và các chuẩn 
mực chấp nhận sản 
phẩm; 

c) Các yêu cầu chế 
định và pháp luật 
được áp dụng đến sản 
phẩm, và 

d) Mọi yêu cầu bổ 
sung do tổ chức xem 
xét là cần thiết. 

Chú thích. Các hoạt 
động sau khi bán 
hàng bao gồm: các 


Hệ thống thông tin 
được thêm vào 4 làm 
rõ hơn khái niệm về 
cơ sở hạ tầng. 


Chú thích được thêm 
vào nhằm cung cấp 
các hướng dẫn cho 
việc thực hiện yêu 
cầu này của tiêu 
chuẩn. 


Việc đo lường được 
thêm vào nhằm nhấn 
mạnh hơn yêu cầu của 
điều khoản này. 


Làm rõ hơn yêu cầu 
đối với việc áp dụng 
các yêu cầu chế định 
và luật pháp. 

Làm rõ hơn thế nào là 
các yêu cầu khác 
được cho là cần thiết. 
Chú thích thêm vào 
để hỗ trợ cho điều 
khoản này. 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


hành động thực hiện 
trong quá trình bảo 
hành, các nghĩa vụ 
trong hợp đồng như 
bảo trì, và các hoạt 
động hỗ trợ khác như 
tái chế hay huỷ bỏ. 


Chú thích: Xem xét Chú thích thêm vào 


7.3.1 Các chú thích mới được 


Hoạch thêm vào thiết kế và phát triển, | nhằm hỗ trợ cho việc 
định thiết việ kiểm tra xác | thực hiện điều khoản 
kế và nhận và xác định giá | này. 


trị sử dụng có những 
mục đích nhất định. 
Chúng có thể được 
tiến hành và lưu hồ 
sơ một cách độc lập 
hoặc kết hợp sao cho 
phù hợp với sản 
phẩm và tô chức 


phát triển 


Đầu ra của thiết kế và 
phát triển phải ở dạng 
phù hợp sao cho có thể 
kiểm tra xác nhận theo 
đầu vào của thiết kế và 
phát triển và phải được 
phê duyệt trước khi ban 
hành. 
Chú thích: Thông tin 
về việc hình thành 
sản phẩm và cung cấp 
dịch vụ có thể bao 
gồm các chỉ tiết cho 
việ bảo toàn sản 
phẩm. 


d) Sự sẵn có và việc | “dụng cụ” thay đổi 
sử dụng các thiết bị | bằng “thiết bị? nhằm 


303 


Làm rõ hơn nội dung 
với thay đổi nhỏ. 


Đầu ra của thiết kế và 
phát triển phải ở dạng 
sao cho có thể kiểm tra 
xác nhận theo đầu vào 
của thiết kế và phát triển 
và phải được phê duyệt 
trước khi ban hành. 


7.3.3 
Đầu ra 
của thiết 
kế và 
phát triển 


d) Sự sẵn có và việc sử 
dụng các phương tiện 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


soát sản 
xuất và 
cung cấp 
dịch vụ 


135.2 
Xác nhận 
giá trị sử 
dụng của 
các quá 
trình sản 
xuất và 
cung ' cấp 
dịch vụ 


7.5.3 
Nhận 

biết và 
xác định 
nguồn 
góc 


304 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


theo dõi và đo lường, 

ƒ) Thực hiện các hoạt 
động thông qua giao 
hàng và các hoạt động 
sau giao hàng. 


Tổ chức phải xác nhận 
giá trị sử dụng đối với 
mọi quá trình sản xuất 
và cung cấp dịch vụ có 
kết quả đầu ra không 
thể kiểm tra xác nhận 
bằng cách theo dõi hoặc 
đo lường sau đó. Điều 
này bao gồm mọi quá 
trình mà sự sai sót chỉ 
có thể trở nên rõ ràng 
sau khi sản phẩm được 
sử dụng hoặc dịch vụ 
được chuyên giao. 

Chú thích I và 2 đã 
được lượt bỏ. 

Tổ chức phải nhận biết 
được trạng thái của sản 
phẩm tương ứng với các 
yêu cầu theo dõi và đo 
lường. 

Tổ chức phải kiểm soát 
và lưu hồ sơ việc nhận 
biết duy nhất sản phẩm 
khi việc xác định nguồn 
gốc là một yêu cầu 
(xem 4.2.4). 


theo dõi và đo lường, 
ƒ) Thực hiện các hoạt 
động thông qua sản 
phẩm, giao hàng và 
các hoạt động sau 
giao hàng. 

Tổ chức phải xác 
nhận giá trị sử dụng 
đối với mọi quá trình 
sản xuất và cung cấp 
dịch vụ có kết quả 
đầu ra không thể 


kiểm tra xác nhận 
bằng cách theo dõi 
hoặc đo lường sau đó 
và như là hệ quả, các 
khiếm khuyết chỉ có 
thể trở nên rõ ràng 


.sau khi sản phẩm 


được sử dụng hoặc 
dịch vụ được chuyển 
giao. 


Tổ chức phải nhận 
biết được trạng thái 
của sản phẩm tương 
ứng với các yêu cầu 
theo dõi và đo lường 
xuyên suốt quá trình 
hình thành sản 
phẩm/dịch vụ. 

Tổ chức phải kiểm 
soát việc nhận biết 
duy nhất sản phẩm và 
duy trì các hồ sơ khi 
việc xác định nguồn 
gốc là một yêu cầu 
(xem 4.2.4). 


tạo sự rõ ràng hơn 
Làm rõ hơn 
thông qua sản phẩm”. 


“việc 


Điều khoản này được 
điều chỉnh súc tích 
hơn. Nó tạo sự rõ 
ràng hơn về sự cần 
thiết đối với việc xác 
nhận giá trị sử dụng, 
giá trị của mọi quá 
trình mà sự phù hợp 
đối với yêu cầu của 
sản phẩm đó chỉ hiển 
nhiên sau khi sản 
phẩm hoặc dịch vụ 
được chuyển giao. 


Làm rõ hơn yêu cầu. 
Nhắn mạnh việc nhận 
biết phải xuyên suốt 
toàn bộ quá trình hình 
thành sản phẩm. 

Có thay đổi nhỏ - 
nhấn mạnh việc phải 
lưu giữ hỗ sơ. 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


Làm rõ hơn yêu cầu 


...Bất kỳ tài sản nào 
của khách hàng được 
phát hiện không phù 
hợp cho việc sử dụng 
tổ chức phải thông 
báo cho khách hàng 
và lưu giữ hồ sơ (xem 
4.2.4). 

Chú thích: Tài sản 
của khách hàng có 
thể bao gồm cả sở 
hữu trí tuệ và giữ liệu 
cá nhân. 


Tổ chức phải bảo toàn 
sản phẩm trong suốt 
các quá trình nội bộ 
giao hàng đến vị trí đã 
định để đảm bảo sự 
phù hợp với các yêu 
cầu. Khi thích hợp, 
việc bảo toàn này phải 
bao gồm việc nhận 
biết, xếp dỡ (di 
chuyển), bao gói, lưu 
giữ và bảo quản. Việc 
bảo toàn cũng phải áp 
dụng với các bộ phận 
cấu thành của sản 
phẩm. 


...Bất kỳ tài sản nào 
của khách hàng được 
phát hiện không phù 
hợp cho việc sử dụng 
đều phải được thông 
báo cho khách hàng và 
các hồ sơ phải được 
duy trì (xem 4.2.4). 

Chú thích - Tài sản của 
khách hàng có thể bao 
gồm cả sở hữu trí tuệ. 


của tiêu chuẩn. 


Có sự thay đổi nhỏ 
trong việc dùng từ để 


Tổ chức phải bảo toàn 
sự phù hợp của sản 
phẩm trong suốt các 
quá trình nội bộ và giao 
hàng đến vị trí đã định. 
Việc bảo toàn này phải 
bao gồm nhận biết, xếp 
dỡ (di chuyển), bao gói, 
lưu giữ, bảo quản. Việc 
bảo toàn cũng phải áp 
dụng với các bộ phận 
cấu thành của sản 


7.5.5 Bảo 
toàn SP 


thể hiện rõ hơn yêu 


À _ _ r` 
câu của tiêu chuân. 


phẩm. 


7.6 Kiểm Tổ chức phải xác định Tổ chức phải xác | “Các phương tiện 
soát việc theo dõi và đo | định việc theo dõi và | device” được thay 
phương lường cần thực hiện và | đo lường cần thực | bằng “thiết bị - 
tiệntheo | các phương tiện theo | hiện và các thiết bị | equipment”. 

dõivàđo | dõi và đo lường cần | theo đối và đo lường | Có sự thay đổi nhỏ 
lường thiết để cung cấp bằng | cần thiết để cung cấp trong việc dùng từ để 


bằng chứng về sự phù 
phẩm với 


chứng về sự phù hợp 
của sản phẩm với các 


thể hiện rõ hơn yêu 


hợp của sản 


305 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


yêu cầu đã xác định 
(xem 7.2.1). 
a) Được hiệu chuẩn 
hoặc kiểm tra xác nhận 
định kỳ, hoặc trước khi 
sử dụng, dựa trên các 
chuẩn đo lường có liên 


cầu của tiêu chuân. 


các yêu cầu đã xác 
định. 
a) Được hiệu chuẩn 
và/hoặc kiểm tra hoặc 
cả hai, xác nhận định 
kỳ, hoặc trước khi sử 
dụng, dựa trên các 
chuẩn đo lường có 
lên kết được với 
chuẩn đo lường quốc 
gia hay quốc tế; khi 
không có các chuẩn 


Có sự thay đổi nhỏ 
trong việc dùng từ để 
thể hiện rõ hơn yêu 
cầu của tiêu chuẩn. 


kết được với chuẩn đo 
lường quốc gia hay 
quốc tế; khi không có 
các chuẩn này thì căn 


cứ được sử dụng để 


hiệu chuẩn hoặc kiểm | này thì căn cứ được 


tra xác nhận phải được | sử dụng để hiệu 


lưu hồ sơ; chuẩn hoặc kiểm tra 
c) được nhận biết để | xác nhận phải được 
giúp xác định trạng thái | lưu hồ sơ (xem 
hiệu chuẩn; 4.2.4). 

Chú thích 1 và 2 đã | ©) Có dấu hiệu để xác 
được lượt bỏ định được trạng thái 


hiệu chuẩn 


a) Chứng tỏ sự phù hợp | a) Chứng tỏ sự phù 
hợp đối với các yêu 


cầu liên quan đến SP. 
Chú thích: Việc theo 
dõi sự chấp nhận của 
khách hàng có thể 
bao gồm các thông 


của sản phẩm, 


§.2.1 Sự 
thoả mãn 
của 
khách 
hàng 


Chú thích mới được 
thêm vào 


Chú thích được thêm 
vào làm rõ hơn yêu 
cầu này của tiêu 


chuẩn. 
tin từ các nguồn như 
khảo sát sự thoả mãn 
của khách hàng 


Trách nhiệm và các yêu 
cầu về việc hoạch định 
và tiến hành các đánh 
giá, về việc báo cáo kết 
quả và duy trì hồ sơ 


Thủ tục dạng văn bản 
phải được thiết lập 
nhằm xác định trách 
nhiệm và các yêu cầu 
về việc hoạch định và 


Nhấn mạnh hơn vào 
“thủ tục dạng văn 
bản”. 


Các yêu cầu về hồ sơ 
được tách biệt nhằm 


306 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


nhấn mạnh tầm quan 
trọng của chúng 
“hành động gì cần 
được đưa ra cũng 
được xác định rõ 
ràng”. 


tiến hành các đánh 
giá và duy trì hồ sơ, 
báo cáo kết quả. 

Các hồ sơ của cuộc 
đánh giá và kết quả 
của chúng phải được 
duy trì (xem 4.2.4). 
Lãnh đạo chịu trách 
nhiệm về khu vực 
được đánh giá phải 
đảm bảo tiến hành 
không chậm trễ các 
hành động khắc phục 
và phòng ngừa để loại 
bỏ sự không phù hợp 
được phát hiện trong 
kh đánh giá và 
nguyên nhân của 
chúng. 


(xem 4.2.4) phải được 
xác định trong một thủ 
tục dạng văn bản. Lãnh 
đạo chịu trách nhiệm vẻ 
khu vực được đánh giá 
phải đảm bảo tiến hành 
không chậm trễ các 
hành động để loại bỏ sự 
không phù hợp được 
phát hiện trong khi đánh 
giá và nguyên nhân của 


chúng. 


Khi không đạt được 
các kết quả theo 
hoạch định, phải tiến 
hành việc khắc phục 
và hành động khắc 
phục một cách thích 
hợp. 

Chú thích: Khi xem 
xét các phương pháp 
phù hợp, tổ chức phải 


Các hành động thực 
hiện để đảm bảo sự 
phù hợp với các yêu 
cầu liên quan đến sản 
phẩm. 


Khi không đạt được các 
kết quả theo hoạch 
định, phải tiến hành 
việc khắc phục và hành 
động khắc phục một 
cách thích hợp để đảm 
bảo sự phù hợp của sản 
phẩm. 


8.2.3 
Theo dõi 
và đo 
lường 

các quá 
trình 


xem xét đến loại & 


quy mô của việc theo 
dõi và đo lường phù 
hợp với các quá trình 
trong mối liên hệ đối 
với tác động của 
chúng đối với sự phù 
hợp với các yêu cầu 


307 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


§.2.4 
Theo dõi 
và đo 


Việc này phải được tiến 
hành tại 
đoạn thích hợp của quá 


những giai 


lường trình tạo sản phẩm theo 
các sắp xếp hoạch định 


(xem 7.1). 


sản phâm 


Bằng chứng của sự phù 


hợp với các chuẩn mực 


chấp nhận phải được 


duy trì. Hồ sơ phải chỉ 


ra người có quyền hạn 
trong việc thông qua 
sản phẩm vả chuyển 
giao dịch vụ khi đã 
hoàn thành thoả đáng 
các hoạt động theo 
hoạch định (xem 7.]), 
nếu không phải được sự 
phê duyệt của người có 
thấm quyển và, nếu có 
thể, của khách hàng. 


Ghi chú được loại bỏ. 


8.3 Kiểm 
soát SP 
không 

phù hợp 


Phải xác định trong một 
thủ tục dạng văn bản 
việ kiểm soát, các 
trách nhiệm và quyền 
hạn có liên quan đối với 
sản phẩm không phù 
hợp. Doạn này đã được 


308 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


liên quan đến sản 
phẩm và tác động của 
chúng lên hiệu quả 
của hệ thống quản lý 
chất lượng. 
Việc này phải được 
tiến hành tại những 
giai đoạn thích hợp 
của quá trình tạo sản 
phẩm theo các sắp xếp 
hoạch định (xem 7.1). 
Các bằng chứng của 
việc phù hợp với các 
chuẩn mực chấp nhận 
phải được duy trì. Hồ 
sơ phải chỉ ra người 
có quyền hạn trong 
việc thông qua sản 
phẩm (xem 4.2.4). 
Việc thông qua sản 
phẩm và chuyển giao 
dịch vụ khi đã hoàn 
thành thoả đáng các 
hoạt động theo hoạch 
định (xem 7.I), nếu 
không phải được sự 
phê duyệt của người 
có thâm quyên và, nếu 
có thể, của khách 
hàng. 


Thủ tục dạng văn bản 
phải được thiết lập để 
xác định việc kiểm 
soát các trách nhiệm 
và quyền hạn có liên 
quan đối với sản 
phẩm không phù 


Các đoạn văn được 
sắp xếp lại nhằm tạo 
sự rõ ràng và nhắn 
mạnh vào việc lưu 
giữ các hồ sơ. 


Thủ tục dạng văn bản 
được nhắn mạnh hơn 
và xem như phần mở 
đầu của điều khoản 
này. 

Tạo sự linh hoạt hơn 
- khi bỗ sung “khi có 


hfIp:/www.Ìrc-tu.edu. vn 


lược bỏ. 

Khi sản phẩm không 
phù hợp được phát hiện 
sau khi chuyển giao 
hoặc đã bắt đầu sử 
dụng, tổ chức phải có 
các hành động thích 
hợp đối với các tác 


động hoặc hậu quả tiềm 
ẳn của sự không phù 
hợp. 


hợp... 

Khi có thể, tổ chức 
phải xử lý các sản 
phẩm không phù hợp 
bằng một hay những 
phương pháp sau: 

d) Thực hiện các 
hành động tương 
thích với các tác động 
hoặc hậu quả tiềm ẩn, 
của sự không phù hợp 
khi sản phẩm không 
phù hợp được phát 
hiện sau khi chuyển 
giao hoặc đã bắt đầu 
sử dụng. 


thê...” 
Hồ sơ được nêu ở 
cuỗi điêu khoản. 


Theo: Le Duyen Anh, BSI Management Systems — Vietnam Office 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN 


309 


hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Phụ lục 2: Mẫu 


Kế hoạch tư vấn ISO 9001 


Nội dụng - Bạn vị- — _ Tiến độ thực hiện _ 
gỗng việp ' thực Tháng Tháng - Tháng Tháng ' Tháng ' Tháng Tổng 
S4. “` niên thứi thứ2 thứ3  thứ4 | thứ5 | thứ6 cộng, 
1123 4, 1234123. 4; 23412341234. 
Khảo sát Tư vấn 
1 đánh giá 
thực trạng - 
Đào tạo Tư vấn: 
nhận thức cơ, 
bản về ISO ¡ 
_ 9001: 2008. 


Lập kế Tư 'Í ị 


ị 
NBZ 20083. 122 tớ: lay: (2: tá: Là: bày 'TXN: Ta 


,. hoạchvà | & . 
3  phâncông | ban ' | ' j 
_— 'biênsoạntil I§O | | J_ 
MA ị 
ị Tư vẫn. | ! 
Xây dựghệ &  ' :- 
thống tài liệu bạn  /- 

ISO : l ị 


+ 


lES08- 0EWES5 06.0 si vs 086.10) THẺ co sư (HỆ cv ch. 2. a 


ị 
Ban 'hành hhệ Tư vấn ị ị ị LÌ 
H4 & h ì ị § WÑ 8 
5 thống ị ị tị l 
tàiliu : DAN . ị 1Ì 1, 
_—— ISO LÍ | H119. 
| , Tưyển,. H1 || 111 | 
lệ Phổbến , &  '- 'Ì Í ị | ị ị h 
toàncty | ban | (. lịỊ NNNNxK 
L -Ö..., 8Ø | | | 01L 1l |ll Í 
ị Tưvấn F711 1Í 11T ïlÌ 
„ ¡ Đào (là LÍ, TT TÌỊI]!| 
7 đánhgiá ` Lj ii 111 lllll | 2 
L— mẽ ị Ni 


| lđánh gi nộ | ID] |ÌÏlllïlï | N F11 14 
 j bộ I111111!1!111 11114 Hi] 
—_ HgpxemxeTưvấn | j¡j 7”. 7 TT TLTTTTT T7 ai 


310 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.vn 


9 củalãnhđạo & 

ban 

l“øg bể ISO. 1 
Khắc phục, “Tư vân: 

Fn cửa, = 

cải tiên 


10 


(12; Đánhgiá ' độc ||. 
chứng nhận lậpdo |. 


¬-..... 
Tổngngày Tông 
cộng /tháng 


311 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Phụ lục 3 

TIỂU CHUẢN QUÓC GIA (TCVN) 
1. TCVN 6380:2007 Thông tin và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách 
(ISBN). 
2. TCVN 6381:2007 Thông tin và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất 
bản phẩm nhiều kỳ (ISSN). 
3. TCVN 6384:1998 Mã số mã vạch vật phẩm. Mã UPC-A. Yêu cầu 
kỹ thuật. 
4. TCVN 6512:2007 Mã số mã vạch vật phẩm. Mã số đơn vị thương mại. 
Yêu câu kỹ thuật. 
5. TCVN 6513:1999 Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch ITF. Yêu cầu 
kỹ thuật. 


6. TCVN 6754:2007 Mã số và mã vạch vật phẩm. Số phân định ứng dụng 
GS1. 


7. TCVN 6755:2000 Mã số và mã vạch vật phẩm. Mã vạch EAN.UCC-128. 
Quy định kỹ thuật. 


8. TCVN 6756:2000 Mã số và mã vạch vật phẩm. Mã số mã vạch EAN cho 
sách và xuất bản phẩm nhiều kỳ. Quy định kỹ thuật. 

9. TCVN 6939:2007 Mã số vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu 13 
chữ số. Yêu cầu kỹ thuật. 


10. TCVN 6940:2007 Mã số vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ 
số. Yêu cầu kỹ thuật. 


11. TCVN 7199:2007 Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa 
điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật. 


12. TUVN 7200:2007 Mã số mã vạch vật phẩm. Mã côngtcnơ vận chuyển 
theo xê-ri (SSCC). Yêu cầu kỹ thuật. 


312 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


13. TCVN 7201:2007 Phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Nhãn đơn vị 
hậu cần GS1. Yêu cầu kỹ thuật. 

14. TCVN 7202:2002 Phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Mã vạch 3.0. 
Yêu cầu kỹ thuật. 

15. TCVN 7203:2002 Mã số mã vạch vật phẩm. Yêu cầu kiểm tra xác nhận 


chất lượng mã vạch. 


313 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Hoàng 
Kiệt, Đinh Phượng Vương (2004): Quản lý chất lượng trong các tô chức, 
NXB Thống kê, Hà Nội. 

2. TS Nguyễn Thị Định (2010): Quản trị chất lượng, NXB Tài chính 

3. GS.TS. Ngô Đình Giao (1997): Công nghệ quản trị kinh doanh và 
Quản trị kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội 

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu (2002): Bài tập thực hành Quản lý 
chất lượng, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

5. PSG.TS. Lê Chi Mai (2003): Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam, 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

6. TS. Lưu Văn Nghiêm (2001): Marketing trong kinh doanh phục 
vụ, NXB Thống kê, Hà Nội. 

7. John §. Oakland (1994): Quản lý chất lượng đông bộ, NXB Thông 
kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

8. GS.TS. Nguyễn Đình Phan (2000): Quản trị chất lượng dịch vụ 
(tài liệu dùng cho lớp cao học về quản trị kinh doanh), Trường Đại học 
Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

9. GS.TS. Nguyễn Đình Phan (2002): Quản lý chất lượng trong các 
tô chức, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

10. Lưu Thanh Tâm (2003): Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc tế, NXB Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh. 

11. Hoàng Mạnh Tuấn (2001): Quản lý chất lượng thích hợp trong 
các doanh nghiệp Việt Nam, NXB Thông kê, Hà Nội. 

12. TS. Phan Thăng (2008): Quản trị chất lương và các quy định mới 
về quản lý chất lượng dành cho doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội. 


314 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hflp:/www.lrc-tnu.edu.vn 


¡ l PGS.TS. Bùi Tiến Quý (2000): Phá triển và quản jý Nhà nước 
VỀ kinh tế dịch vự, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 

14. GS.TS. Nguyễn Quang Toản (1995): Hướng dẫn quản trị dịch vụ 
- Tiêu chuẩn ISO 9004-2:1991 (). 

15. GS.TS. Nguyễn Quang Toản (1999): I5O 9000 và TQM - Thiết 
lập hệ thống quản lý hướng vào chất lượng trong các doanh nghiệp, NXB 
Thống kê, Hà Nội. 

l6. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng: TCVN ISO 
9000:2000. 

17. Shigeru Mizuno (1992): Quản lý chất lượng rộng rãi, toàn diện 
trong công ty, NXB Lao động châu Á. 

18. John Bank (1990): Thực chất của quản lý chất lượng đồng bộ, 
NXB Prentice Hall. 

19. J.M Juran (1992): Juran với chất lượng thông qua thiết kế: Những 
bước mới trong kế hoạch hoá chất lượng của hàng hoá và dịch vụ, NXB Tự 


do chi nhánh Macmilan. 

20. J.M Juran (1994): Lãnh đạo đối với vẫn đề chất lượng. Số tay cho 
cán bộ quản lý cấp cao, NXB Tự do. 

21. Masaaki Imai (1994): Kaizen Chìa khoá của sự thành công về 
quản lý chất lượng của Nhật Bản, NXB thành phố Hồ Chí Minh. 

22. Lê Anh Tuấn: ISO 9000. Tài liệu hướng dẫn thực hiện. Trung 
tâm Thông tin khoa học kỹ thuật hoá chât, 1999, 

23. David L. Goetsch; Stanley Davis, (1994), Introduction total 
quality. 

24. Edwin S. Shecter (1982), Managing for world — class quality. 

25. John S. Oakland (1993): Total quality management. 

26. Henry L. Lefevre, (1989): Quality service pays. 

27. Howard Gitlow; Alan Oppenheim; Rosa Oppenheim, (1989), 
Quality management tools and methods for improvement. 


28. ISO 22000:2005. 


315 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


29. ISO 9000:2005. 
30. ISO 9001:2000. 


31. Tài liệu áp dụng GMP & HACCP cho các cơ sở chế biến thực 
phẩm, 2003. 


32. Quyết định số 05/TĐC-QĐ ngày 04/01/1997: Hướng dẫn chung 
về những nội dung cơ bản của điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP: Good 
Manufacturing Practice) áp dụng trong các cơ sở sản xuất thực phâm của 
Tổ,g cục Tiêu chuẩn — Do lường - Chất lượng. 

___.33. ASEAN GoodManufacturing Practice Guidelines, Third Edition, 1996. 
34.http://www.iso.org/1so/Iso_catalogue/management_standards/iso _ 
9000_iso_14000/1so_9001_ 2008.htm). 


35. http:/www.vpc.org.vn 

36. http://www.tcvn.gov.vn 

37. http:/www.Iso.org 

38. http://www.codexalimentarius.net 

39. http://www.tcvn.gov.vn/ & http://www.tcvninfo.org.vn/ 
40. nttp://www.nea.gov.vr/ 


4I .http://www.luatgiapham.com/phap-luat/ luat-kinh-doanh/129-luat- 
chat-luong-san-pham-hang-hoa.html?start=6 


42. http://viipip.com/DataUpload/file/TCVN(1).pdf 


.3]6 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


MỤC LỤC 


5219,:5.¡.0` 2 SN NA... 3 
Chương 1 - CHẤT LƯỢNG SẢN PHẢM VÀ DỊCH VỤ 

1.1. Chất lượng sản phẩm và vai trò của chất lượng sản phẩm ...................... 5 

1.2. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ.......................... 22s. 22SS2222552121151221111E1nceeE 15 

1.3. Các nhân tố tác động đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ....................... 22 

Chương 2 - KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẢM 

2.1. Khách hàng và vai trò của khách hàng...........................-- - 2 2 t+v+EvEsEsrEzzvrd để 

2.2. Nhu cầu khách hàng với vấn đề chất lượng........................... 22 t222EESE 32 

2.3. Phương pháp xác định nhu cầu về chất lượng sản phẩm......................... 35 

Chương 3 - CHỊ PHÍ CHÁT LƯỢNG VÀ NĂNG SUÁT 

T1  e- H .  =.ă. 39 

32, Các mô bình chỉ phí chất TDỤHG. ........———— eeiieiereeseere 43 

3.3. Ảnh hưởng của chất lượng đến năng suất......................-- 2-22 v+z: 47 

Chương 4 - QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG TRONG CÁC TÔ CHỨC 

4.1. Quản lý chất lượng và vai trò của quản lý chất lượng......................... 53 

32, Quân:|ÿ chất Trưng d[th YM c«eeseeseeesenieesedsenenresexidreosrmneererssren 93 

4.3. Giới thiệu áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ quản lý hành chính 

J2. g7"... .... 93 

Chương 5 - HỆ THÔNG QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 

5.1.Thực chất hệ thống quản lý chất lượng..................... . TH 98 

5.2. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)................. tt 108 
317 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmu.edu.Vn 


Chương 6 - CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT QUẢN LÝ 


CHÁT LƯỢNG 
Š.], Nhữùn Ghốt HƯỚNG... eeeeesseesrrire.ebiboesgdiotgiB2xofkensrurtriil” 11818 
6.2. Tắn công não (Brainstoming)..................------ 2-2 ©++*+++rterxerxze++t2r..22 121 
6.3. So sánh theo chuẩn mực (Lập chuẩn đối sánh —- Benchmarking)...----- 122 
4. Phương pHhẩp 5Ñ u«‹...ác-aeeiedrdeniorrnosrniiiiuBiggESESSes2Esomse~sebs.lzisipicai đEẤU 124 
6.5. Phương pháp Six Sigma..............................-- -- -- 5Ă 5S snnenrrirrierrerereeieeiel 137 


Chương 7 - HỆ THÓNG QUẢN LÝ THEO TIỀU CHUÂN 


-T7.1. Những nội dung cơ bản của hệ thống ISO 9000................................. 153 
7.2. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn SA 8000.............................--.--- 5: 181 
7.3. Hệ thống quản lý chất lượng Q-base.........................-----© 2-5 + s+szx+sesc>+ 184 


7.4. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 .... 188 


Chương 8 - TIỀU CHUẢN HOÁ VÀ ĐO LƯỜNG CHÁT LƯỢNG 


8.1. Tiêu chuân hoá và vai trò của tiêu chuẩn hoá.........................-----5- 2 252 199 
8.2. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia và quốc tế........................ - - 2 «s22 206 
8.3. Đo Le Vi HD HE cay ranh tk aaaisec08ss se 214 


Chương 9 - KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG 


9.1. Mục đích, nội dung của kiểm tra chất HP vi neengsaeiodliooesaessee 218 
9.2. Phương pháp và hình thức kiểm tra chất lượng.........................---2- + 219 
9.3. Đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ......................... - 222 setszsse¿ 223 


Chương 10 - CÁC CÔNG CỤ THÓNG KÊ TRONG QUẢN LÝ 


CHẤT LƯỢNG 
10.1. Vị trí, vai trò của dữ liệu thống kê trong quản lý chất lượng........... "3 
10.2. Các công cụ thống kê trong quản lý chất J0 Ng wạnn 235 


318 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfIp:/www.lrc-tmu.edu. vn 


GIÁO TRÌNH 
QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN VĂN TÚC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
TS. NGÔ PHÚC HẠNH 
Biên tập và soát bản in: 
BỘ MÔN KINH TẾ 
Trình bày và thực hiện 
BỘ MÔN KINH TÉ 


In 1000 cuốn, khổ 16*24 cm tại Công ty Cô phần In Sao Việt. Giấy đăng 
ký kế hoạch xuất bản số 19-2010/CXB/728-282/TC. Quyết định xuất bản 
số 53/QĐ-NXBTC cấp ngày 26/3/2010. 


In xong và nộp lưu chiêu Quý I năm 2010 


Số hóa bởi TÌ rung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tu.edu.Vn 


